BÙI ĐĂNG DUY 
NGUYÊN TIẾN DŨNG 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHÓ НО CHÍ MINH 


TRIËT HOC MY 


Bùi Đăng Duy, PGS. uiết chương I 
Nguyễn Tiến Dũng, PGS. uiết chương П, HI, IV 


BÙI ĐĂNG DUY - NGUYỄN TIẾN DŨNG 


TRIẾT HOC MỸ 


Sách chuyên khảo 


«i 


NHÀ XUÁT BÁN TÓNG HOP THÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINH 


LỜI NÓI ĐẦU 


Nước Mỹ hiện nay là đối tác quan trọng của Việt 
Nam. 


Kể từ hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Ky 
được ký kết, đặc biệt từ sau chuyến thăm có tính lịch sử 
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam, quan 
hệ Việt - Mỹ mở ra một trang mới không chỉ về quan hệ 
kinh tế mà trên tất cả các linh vực. 


Để chủ động hội nhập quốc tế trong đó có Mỹ, 
chúng ta phải hiểu biết về người cùng chơi với chúng ta 
trên một sân chơi chung. Sự hiểu biết đó có nhiều mặt, 
nhưng mặt văn hóa, triết học là không thể thiếu, bởi vì 
như Mác nói các nhà triết học là “sản phẩm tinh thần 
của nhân dân" mà “những tinh lực tinh tế nhất, quý giá 
nhất và khó nhìn thấy nhất đã được suy tư trong những 
khái niệm triết. học”. 

Ngày nay với đường lối đối mới, mg cửa do Đảng 
Cộng sản Việt Nam khởi xướng đã xua tan những đám 
mây mù cho phép chúng ta đối diện trực tiếp với triết 
học Mỹ. 

Chúng ta tôn trọng nhân dân Mỹ về những giá trị 
văn hóa mà họ tạo ra trong đó có sự đóng góp của các 
nhà triết học Mỹ, không áp đặt chân lý của ta cho người 
cùng đối thoại. Và chắc rằng những người Mỹ có thiện 


5 


chí khi đối điện với con người, với văn hóa kể cà với văn 
hóa chính trị của Việt Nam cũng có thái độ coi mở, trọng 
th tương tư. 


Tiếp cận với triết học Mỹ một cách trung thực, thế 
là chúng ta đã xem xét sự tôn tại của nó theo quan điểm 
khách quan và biện chứng đúng như nó đang vận động. 


Đối diện với triết học Mỹ, chúng vôi muốn bạn đọc 
trước hết cùng nhìn tổng quát về triết học My để thấy 
được những chủ dë, những xu hướng chính của nó từ 
thời kỳ thuộc địa đến khi nước Mỹ trở thành siêu cường. 
Nhìn xong bức toần cảnh triết học đó, chúng ta đi vào 
chỉ tiết. Chúng tôi chọn những trào lưu triết học mang 
tinh thần Mỹ nhất: chủ nghĩa thực dụng là sản phẩm 
đặc biệt của Mỹ đánh dấu “thời kỳ hoàng kim” của triết 
học Mỹ. 


Tiếp theo chủ nghĩa thực dụng, là lý thuyết về giá 
trị, là giá trị học, là lý thuyết về giá trị như người Mỹ 
nói, của những trào lưu triết học nhân bản khác: chủ 
nghĩa Freud mới, chủ nghĩa nhân vị, chủ nghĩa hiện 
sinh và chủ nghĩa tự do mới. 


Cuối cùng không thể không đối diện với triết học 
khoa học của Mỹ, đất nước đã có một nën khoa học hiện 
dai phát triển ở trình độ cao. 


Với chừng mực như vậy cũng có thể để sót một 
gương mặt triết học Mỹ nào đó, nhưng cũng tạm cho 
chúng ta thấy được một nền triết học nhiều màu, nhiều 
sắc, phản ảnh lịch sử nước Mỹ chỉ trong mấy thế kỷ đã 
đạt tới những đỉnh cao của nën văn minh hiện đại. 


6 


Không cần đặt ra câu hoi “có một nền triết hoc ë Mỹ 
không”, như một học giả quá tự phụ về triết học Châu 
Âu đã đặt ra. 


Ngày nay, nước Mỹ đã đạt tới một nền kinh tế, một 
nền khoa học ở trình độ cao. Đọc lại lịch sử triết học Mỹ, 
người ta có thể thấy nước Mỹ đã trải qua nhiều thế kỷ 
để xây đựng nên văn hóa trong đó có triết học. Triết học, 
như Nietzche nói, là một yếu tế cơ bản (bên cạnh tín 
ngưỡng và khea học) của văn hóa. 


Hơn nữa triết học - như người Mỹ nói ~ không phải 
như ở thoi kỳ Trung có là “đầy tớ” cho thần học mà ở 
nước Mỹ ngày nay là “đầy tó" cho khoa học. 

Dé ban đọc tiện theo dói, và để đảm bảo tính thống 
nhất của công trình về từ ngữ, trong phần chỉ dẫn về 
khái niệm và chủ đề, chúng tôi lập một bảng đối chiếu 
bằng tiếng Việt và tiếng Anh (đôi khi bằng tiếng Pháp). 

Cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn 
xa gần đã khuyến khích chúng tôi hoàn thành kịp thời 
tác phẩm này. 


Bùi Đăng Duy - Nguyễn Tiến Dũng 


CHƯƠNG I 


NƯỚC MỸ VÀ TRIẾT HỌC MỸ 


1. THỜI KỲ THUỘC ĐỊA 


Lịch sử nước Mỹ là tiếp tục của lịch sử Châu Âu ở 
một lục địa khác. Kể từ khi những thổ dân Indien có 
mặt ở vùng đất này cho đến ngày nay, lịch sử đó đã kéo 
dài hơn bốn thế ky. Trong hai thế kỷ đầu, về cơ bản, lich 
sử đó được qui định bởi quá khứ và biện tại của thế giới 
cũ. Nhưng trong hai thế kỷ sau, nó có một vai trò to lớn 
trong sự biến đổi của phương Tây. 3 


Những thổ dân Indien là những người Mỹ đầu tiên. 
Cho đến những năm 1970 - 1980, những người từng bị 
gọi là “những con cái của Babel, bọn satan hung ác, con 
cháu của Israel...” đã được thừa nhận là những người 
bản địa. Sự khẳng định tính cổ xưa tuyệt đối của những 
cư dân sống ở thế giới mới này đã củng cố thêm quyền 
của những thổ dân đối với quê cha đất tổ của họ. 


Từ thế kỷ XVII, tiếp theo những người Tây Ban 
Nha là những người Pháp, người Anh, tạo nên những 
làn sóng di dân ó ạt kéo đến nước Mỹ. Việc di dân tới 
Bác My và Nam Mỹ được thúc đẩy boi những mơ ước 
gồm hai mặt: cuộc săn đuổi, đi tìm vàng và ý muốn 


8 


truyền đạo cho những “kè man ro” và tìm nơi án náu cho 
tự do tôn giáo. 


NGƯỜI MỸ MỚI 


Từ năm 1700 đã có 12 trong số 13 vùng di dán sau 
này tro thành liên bang Mỹ. Đáng chú ý vùng di dân ở 
Plymouth (New England). Những người sáng lập là 
những người bất đồng với giáo lý của Thanh giáo do đó 
đã cắt đứt quan hệ với Giáo hội Anh. Họ có tham vọng 
xây dựng ở miền đất mới này cả một lâu đài Cơ Đốc giáo 
tuyệt đối trung thành với Phúc âm. 


Trước khi bước chân xuống bờ biển Mỹ, một bản 
khế ước (May flower) đã được ký kết nói lên sự trung 
thành đối với vua, và với các luật lệ địa phương. Bản 
tuyên bố đó được nhiều vùng di dân khác kế tục. Và hơn 
một trăm năm mươi năm, nó mang trong lòng nó mầm 
mống nền độc lập của Hiến pháp liên bang và cüa nuóc 

cóng hoa My. 


Trong những vùng đi dân, người ta thấy xuất hiện 
những lối sống được tổ chức theo những nguyên tắc 
chưa hà có ở Châu Âu. Những cộng đồng này đương 
nhiên chưa gọi được là “dân chủ” vì б đây cũng đã có 
những tầng lớp trên như nhà buôn, chủ tàu, giáo sĩ, địa 
chủ nhưng những quan hệ đó không quá gay gắt như ở 
quê cũ Châu Âu. Người ta thấy ở đó tính năng động xà 
hội khá rõ với việc thừa nhận giá trt cá nhôn. Ở những 
vùng biên giới do những điểu kiện sinh hoạt khá khắc 
khổ, ý thức sâu sắc uề bình dáng, kể cà binh đẳng của 
phụ nữ cũng dã được thừa nhận. 


Một sự phón vinh tương đối đã xuất hiện ở các vùng 
di dân. Ở đó ít thấy cảnh thất nghiệp của người nghèo 
mà cũng không thấy những thói ăn không ngồi rồi của 
kê giàu sang. Những vùng di dân đó được xem là của 
người Anh nhưng không còn là của nước Anh. Trong 
Những bic thư của những người nông trai Mỹ, J. 
Hector St. John de Crevecoeur, một người lập nghiệp ở 
tỉnh New York từ năm 1759, đã viết rằng sau khi đã 
trải qua nhanh chóng só phận của người Indien và 
người da đen, “người Mỹ đã là một con người mới”. 


WILLIAM PENN - NHỮNG CỘNG ĐỒNG 
KHÔNG TƯỞNG 


Bây giờ chúng ta thử đi vào một cộng đồng của 
những con người Mỹ mới đó đã ra đời từ thế kỷ XVII và 
từ đó tạo thành một truyền thống, William Penn dà lập 
о Pennsylvania một cộng đông làm nơi án náu chống lại 
sự cố chấp tôn giáo và thiết lập một hình thức chính phủ 
dân chủ. Ở đây người ta bắt gặp tính cởi mở và tinh 
thần khoan dung trái với sự cuồng tín của tín đê Thanh 
giáo. Tổ chức của ông như một yếu tố quá độ giữa tư 
tưởng cách mang Anh và chủ nghĩa công đồng tôn giáo 
Mỹ. Trong công cuộc chỉnh phục biên giới mới, những tư 
tưởng về thiên đường trên trái đất đã hoa trộn với 
những động cơ trần tục. 


Cần dừng lại lâu hơn 0 sáng kiến này của William 
Penn, bởi vì hơn bát cứ nước nào trên thế giới, Mỹ là nơi 


10 


thích hop cho những loại thí nghiệm về những cộng 
đồng không tưởng rất đa dạng. 


Từ sáng kiến do W. Penn mở đường trong lịch sử 
phong trào cộng đồng mang bản sắc Mỹ cho tới thời kỳ 
hiện đại, người ta së thấy có hai khuynh hướng sau đây: 


Mót là khuynh hướng tôn giáo muốn tìm kiếm một 
Jérusalem ở trên trời, hoặc muốn thiết lập một vương 
quốc của Chúa ngay trên đất này. Lý tưởng pha trộn 
thần thoại và không tưởng. 


Hat là khuynh hướng trần thế thuộc những nhóm 
Shaker (hiện nay không còn nữa), nhóm Rappite và 
Amish hay phong trào Phản văn hóa chống đối sự bóc 
lót của công nghiệp và bác bỏ sự sùng bái kỹ thuật và 
những tiện nghi do nó tạo ra. 


Trong khuôn khổ của tôn giáo, tư tưởng Mỹ ở thời 
kỳ này là thần thoại và siêu hình học Calvin. 


COTTON MATHER VÀ QUY THẦN HỌC 


Những người đại điện cho chủ nghĩa Thanh giáo 
Anh trong thời kỳ này là ba thế hệ của mục su Cotton 
Mather. Họ chỉ sợ quỷ thần và họ tố cáo chúng. Chủ 
nghĩa cơ đốc của họ là một học thuyết về thảm họa hơn 
là một sự cứu rỗi. 


Richard (1596 — 1669) đến My năm 1635, ông cho 
rằng sao chổi là đấu hiệu của thảm họa. Bản dịch 
những thánh thi là cuốn sách đầu tiên được in ờ New 


11 


England nhằm loại bò những “mưu đồ vô bổ và đơn 
giản” của sách kinh ở Anh. 


Con ông là Increase Mather (1639 — 1723) đã nhân 
danh su thần trị chống lại những xu hướng tự do đương 
thời. Ông tin vào những người phù thủy, ông là chủ tịch 
đầu tiên của trường Harvard và người ta coi ông là 
người Mỹ đáng kính trọng nhất ở thời kỳ thuộc địa. 


Người tiếp theo là Cotton Mather con của Increase 
(1663 — 1728) là người viết cuốn sách kinh điển về tai 
hoa “Wonders of Invisible World" (1693) (Ky tích cua 
thế giới vô hình). Cuốn sách cũng muốn chứng minh cho 
cuộc đàn áp nổi tiếng những người phù thủy ở Salem 
(1692). Những kỳ tích mà Cotton Mather miêu tả, ví 
như những sao chổi là “những đuôi của Satan đen tối”. 
Tác giả cho rằng phải đặc biệt chống lại nó bởi vì không 
à nơi nào như ở New England bị quỷ quấy rối nhất. Ông 
coi triết học như là “sự khôn ngoan của kê điên ró”, đạo 
đức học như “đồ vặt vãnh làm mất thì gio”. Ông khuyên 
sinh viên ở Harvard và ở Yale rằng “chớ có nghe cái ông 
Aristote đầu đầy bùn ấy, cái người làm ra xà phòng chỉ 
bán có khói”. 


Ý kiến của ông về đời sống trên trái đất cũng đối lập 
với khoa học. Ông day người ta rằng ếch nhái sinh ra từ 
bùn, từ nước, chim chóc mọc ra từ cây... Ñgười ta còn giữ 
bốn trăm bài viết của ông. Dù sao ông được coi là một 
trong những “nhà tư tường” có nhiều ảnh hưởng đương 
thời. Những nhà sử học đánh giá ông rằng trong lịch sử 
Mỹ, ông là một sự pha trộn nổi bật nhất giữa tri thức 


12 


khoa học và những diéu lầm lạc, những “điều nhàm 
nhí”. 


Khi ông đi theo một phương pháp coi Kinh thánh là 
nguồn gốc lớn của mọi tri thức thì ông đã tương hợp với 
nhiều nhà trí thức đương thời. Đến cuối thế ky XVIII 
mà Charles Chauney, hiệu trưởng trường Harvard vẫn 
dạy sinh viên răng vật lý học, thiên văn học và chính tri 

“với nghĩa chân chính đều là kiến thức thần học, kiến 
thức này sinh từ Kinh thánh". Và cà nhà triét hoc 
Ethan Allen cüng tu hào nói ráng nguón góc duy nhát 
triết học của minh là Phúc à âm, Phúc âm là một cuốn từ 
điển. 


JONATHAN EDWARD - ĐỐI MẶT VỚI 
THỜI ĐẠI ÁNH SÁNG, TỰ DO 


J. Edward (1702 — 1758) ngày nay vẫn được ké là 
nhân vật nổi tiếng của nước Mỹ. Tác phẩm của ông 
mang tên Freedom of the Will (1754) (Tự do ý ch nói về 
sự khác biệt giữa cưỡng bức và động cơ. Trong những 
năm 20, người chủ nhiệm một khoa thần học đã viết về 
vấn dé nói trén của ông nhu sau: “Sai lầm lớn mà 
Edward đã mắc phải là ở chỗ ô ông đã theo đuối như một 
mơ tưởng không ding thể hiện qua các bài viết, đó là lập 
trường đối với Chứa đối lập sự hy sinh của loài người. 
Ngày nay ở thời kỳ của chủ nghĩa Tin lành mới, của nhà 
thần học và nhà triết học Mỹ Niebuhr, chủ nghĩa chống 
tự do và chủ nghĩa chống hiện đại của Jonathan còn 
nhiều tính thời sự. Nhà xuất bản những tác phẩm của 
ông gọi ông là “nhà triết học và thần học lớn nhất có 


13 


nhiều tác dụng”. Con có một nhà sử học đã coi ông “có là 
là nhà triết học Mỹ lớn nhất”. Jonathan Edward đã xây 
dựng một hệ thống rộng lớn và lôgic từ những chủ dë 
của chủ nghĩa Catholic Calvin đã thống trị tư duy Mỹ 
cho tới thế ky XIX và ngày nay vẫn tiếp tục giữ dia vị đó. 


Người ta bắt gặp những từ có chất thơ thể hiện cái 
đẹp của thế giới ẩn nấp đằng sau cái đẹp, đó là Chứa 
Trời mà uy quyền gợi lên sự khiếp sợ. “Thường thường 
tôi ngồi ngắm nhìn vầng trăng và trong nhiều ngày, tôi 
dành nhiều thì giờ nhìn mây, nhìn trời để cuối cùng 
nhìn thấy vinh quang ngọt ngào của Chúa Trời, tôi khẽ 
ca hát những sự chiêm ngưỡng Chúa của tôi, người sáng 
tạo và cứu rỗi. Và trong những hình thức của tự nhiên, 
không có gì dịu dàng đối với tôi như sấm chớp. Tôi lắng 
nghe giữa sấm sét tiếng oai nghiêm và rất sợ của Chúa”. 
Cũng trong thời kỳ này, Franklin đã khám phá ra thu 
lôi. Nhà sử học Gustav Mueller đã bình luận về sự việc 
này. 


Ó Jonathan Edward, Chúa Trời đã trở thành rất cụ 
thể như trong câu sau đây: “Chúa cầm ngươi trên hầm 
địa ngục như người ta cầm con nhện hay một con côn 
trùng tóm lom nào đó trên ngon lửa. Chúa khinh khi 
ngươi, bất chấp ngươi một cách dữ dội, sự thịnh nộ của 
người cháy lên như ngọn lửa”. Như vậy là Chúa không 
thể hiểu được, người ta không thể làm người nguôi giận 
được. Sự an toàn không thể có mà chỉ có một mong doi là 
được cứu vớt. “Chúng ta là những đứa trë trong một căn 
nhà lửa cháy, không một ai trong chúng ta cảm thấy an 


14 


toàn nhờ có được những đức hạnh trần thế hay những 
niềm tin chính thống”. 


Cuộc đời của Edward là một con đường kỳ lạ. Trong 
hơn hai mươi năm, ông đứng đầu một cộng đồng ở New 
England gồm hai trăm gia đình. Họ đoàn kết thương 
yêu nhau cho đến lúc chán nhau. Một hội những nhà 
truyền đạo cử ông tới biên giới miền Tây Massachusetts 
để giảng Phúc âm cho người Indien. Ông là một nhà 
truyền đạo nhiệt thành, ông gặp Cotton Mather ç chỗ 
cho rằng quỷ hoạt động dü đội tại vùng này. Lo sợ trước 
tiến bộ của đạo Cơ Đốc trong thời Constantin, quỳ đã 
phải tìm nơi ẩn náu ở Mỹ. Những hình ảnh đen tối về 
Mỹ do Cotton Mather và Jonathan Edward về ra đã {го 
thành những tiền nhân của nhiều hình ảnh của Mỹ chỉ 
là hợp lý © bé ngoài. Trước khi mất, ông là chủ tịch 
trường New Jersey (sau này là đại học Prineeton), ở 
ông, người ta thấy sự pha trộn một chủ nghĩa duy lý 
cứng rắn với những chuyện ngô nghê. Mới mười hai 
tuổi, giống như Voltaire, ông đã biết mỉa mai về việc 
người ta nói rằng linh hồn có thé sờ mó được. Ông hoi: 
vậy nó là ba cạnh hay là có hình chữ nhật? Mười bốn 
tuổi, ông đã say sua doc John Locke, nhà triết học Anh, 
người khởi xướng quyền tự nhiên của con người, ý tưởng 
lớn mà sau này Jefferson đưa vào Tuyên ngôn độc lập 
của Mỹ. Đọc Locke và thấy rằng “con người hà tiện nhất 
là khi anh ta nhặt được một nắm vàng bạc trong một cái 
kho mà anh vừa tìm ra”. “Ông đã đọc và là người đương 
thoi của Anfklarung (Khai sáng) do Jefferson, 
Franklin, và Paine khởi xướng. Ông đã tìm thấy ở đó 


15 


nhiều yếu tố dé xây dựng triết học Calvin của mình. 
Đến cuối đời, ông cảm thấy quan điểm của mình đã hết, 
thời”. Trong thời đại tưng bừng của ánh sáng và tự do 
này, ông chào đón “một lớp người mà tầm tri thức rộng 
mở và tự do”, Ta không quên ông là một trong những tín 
đồ cơ đốc kỳ cựu nhất. 


16 


2. THỜI KỲ DỰNG NƯỚC 


Tới thế ky XVIII, cuộc chiến tranh nổ ra giữa Anh 
và Pháp. Năm 1763, Pháp bại trận. Chính quyền Anh 
càng tăng cường áp bức nhân dân các vùng di dân, Các 
cuộc chống đối nổi loạn diễn ra, đàn áp, bắn giết. Cuộc 
đấu tranh gian khổ đã kết thúc thắng lợi năm 1783: nền 
độc lập và nước cộng hòa của các bang hợp nhất Mỹ xuất 
hiện ở thế giới mới. 


Sự cổ vũ, dọn đường đi tới độc lập, tự do thuộc về 
những người mà Jonathan Edward gọi la những người 
của “thời đại của ánh sáng và tự do”. 


AUFKLARUNG MỸ 


Những nhà tư tưởng Mỹ nói trên không phải là 
những nhà triết học theo nghĩa kỹ thuật của từ ngữ. Họ 
không xây đựng bản thể học, vũ trụ quan như Cotton 
Mather và đonathan Edward. Họ đọc Locke và Hume, 
Shaftesbury và Condorcet và trong khuôn khổ của thế 
giới tỉnh thần đó họ không thực hiện những nghiên cứu, 
những tiểu luận, những công trình hệ thống mà làm ra 
những luật lệ, những văn bản nhà nước, những thiết 
chế. 


Jefferson đã từng làm dai sứ ở Paris trong thoi kỳ 
nổ ra cách mạng Pháp. Đối với các nhà Aufklarer (Khai 
sáng) cần loại bỏ lập trường cứng rắn giữa tôn giáo và 


17 


luân lý, coi luân lý là sự vui sướng của đời sống không 
thể hoa trộn với nhau. O ông đó là một người “duy vật”, 
theo cách nói của người Mỹ, là một người “tự nhiên chủ 
nghĩa”. Ông cho rằng luân lý là một bản năng do tự 
nhiên đưa lại. Ông là một người hữu thần, thấy ở Jésus 
là một người bạn của con người được Chúa phú cho một 
cách tuyệt vời. Ông là một người épicurien (theo chủ 
nghĩa Epicure) và dà đưa quyền sung sướng vào văn 
kiện mà ông khởi thảo năm 1776 và trở thành nền tảng 
của hiến pháp và Phúc âm mà sau đó được bao người 
phân tích trong hàng ngàn chuyên luận về luân lý: Đó 
là Tuyên ngôn độc lập. 


Ngày nay, triết học của Jefferson dưới hình thức 
những luật lệ (code) vẫn mang tính thời sự. Mặc dù về 
mát nào đó, nó chỉ là một sầu sử đã lắng sâu. Những thế 
hệ người Mỹ khó lòng chấp nhận mãi rằng Nhà nước 
được xây dựng theo hình ảnh của Chúa về con người mà 
một ngày kia lại không thé bi cải tạo. Năm 1859, 
Lincoln đã viết rằng: “Những nguyên tắc của Jefferson 
là những định nghĩa và những tiền để của xã hội tu 
do”... ấy thế mà những điều đó lại bị từ chối thẳng 
thừng và bị coi là thiếu sức mạnh. Người ta nhìn chúng 
là “những dối trá rành rành”, hay hơn nữa người ta lập 
luận rằng: “Chúng chỉ hay đối với những loại người cấp 
cao”... Có lẽ kỳ nguyên suy đổi của lý trí ờ Mỹ là một 
kinh nghiệm sống, khó quên hơn ở Châu Âu, bởi vio Mỹ 
nó có những gốc rễ sâu hơn. 


Jefferson là một nhà quý tộc ở nông thôn, còn 
Benjamin Franklin là người thân lập thân (self — made 


18 


— man), một người thợ. Nhưng cả hai có cùng một lý 
tưởng khắc kỷ, (epicurien) của nhà hiển triết về thực 
thể của hạnh phúc: đó là ý thức về minh (soi), ky luật, 
sự khoan dung, sự không ham muốn. Năm 1725, 
Franklin cho ra mắt người đọc cuốn Đối thoại vé cái 
khoái lac và thóa mãn. Trong tiểu sử, ông lấy những 
đức tính của người tư sàn nhiều tham vọng làm mẫu 
mực cho mình rằng: “Tôi coi tình yêu đối với chân lý, sự 
trung thực và sự liêm khiết có một tầm quan trọng cực 
kỳ đối với hạnh phúc của cuộc đời”. Trước đây ông 
không hề chống lại luân lý được coi là một bộ phận của 
thần học, bây giờ những cái đó không còn làm vui lòng 
ai nữa. Ông không cần dựa vào sự siêu việt, Aufklarung 
Mỹ không đối lập với tôn giáo, chỉ có thể nói đơn giản 
răng nó không quan tâm nhiều tới mà thôi. Nó chú 
trọng đặc biệt tới những quy phạm đạo lý của đời sống 
cá nhân, tới những châm ngôn có ích của một chính phủ 
duy lý. 


Năm 1727, Franklin thành lập câu lạc bộ Junto, và 
năm 1743 đổi tên thành American Philosophical 
Society (Hội triết học Mỹ). Ông không phải là một nhà 
triết học theo nghĩa kỹ thuật của thuật ngữ này ở thời 
kỳ mà từ triết học còn bị coi là những phiêu lãng tỉnh 
thần nào đó. 


Aufklarung của Thomas Jefferson đi vào hiến pháp 
của đất nước, đi vào những văn bản của Nhà nước, vào 
hiến chương, thành những ý tưởng xây dựng nên 
trường đại học của ông. Còn sự khai sáng của Benjamin 
Franklin thể hiện nhiều nhất đời sống tư sản mẫu mực 


19 


mà ông theo đuổi để miêu tả và để day hoc. Thomas 
Paine (1737 — 1800) đã công bế trong chiến tranh Mỹ — 
Anh (1776 — 1783) 12 số báo Crisis, ông đã trở thành tác 
giả luận chiến và tác giả những bài tụng ca của 
Aufklarung. Ông không là người đại diện cho chính 
quyền như Jefferson hay Franklin, nhưng là một người 
chống đối, một chiến sĩ, một người bi bức hai, bi dày ài 
và sau đó được tha bởi vì nơi tù đày ông lại chính là nước 
Pháp mà ông từng ôm ấp và say mê sự nghiệp ở đó, đến 
lượt mình, nó lại là người săn đuổi ông. Ông tha thiết 
nói rằng: “Có người hôi: vua nước Mỹ ở đâu? Tôi xin trà 
lời bạn rằng, ông ta cai trị ở trên kia kia, ông ta không 
gieo rắc lộn xộn cho con người như con quái vật vương 
giả ở Anh. Nhưng để tránh đưa lại một ấn tượng về sự 
bất kính một ngày nào đó, chúng ta hãy công bố hiến 
pháp, hãy xây dựng nó trên luật của Chúa Trời, trên 
những lời của thần thánh, hãy tô điểm nó bằng một 
vương miện để mọi người thấy được rằng luật là Chúa 
Trời một khi người ta còn ở trong chế độ quân chủ” 
(Common sense: ý nghĩa chung). Tác phẩm The age of 
reason (ky nguyên của lý trí) rất giống với cái mà người 
ta goi là một cuốn sách triết học, nó chứa đựng một chủ 
nghĩa hữu thần. Common sense được phát hành hon 
nửa triệu bản. Trong cả đời ông, mọi bài viết của ông 
đều có số lượng lớn về phát hành như thế. 

Tháng giêng 1776, Common sense đã là tiếng kèn 


xung trận kêu gọi dân quân, lính tình nguyện, những 
người Anh “anh em” đứng lên lật đổ chế độ thuộc địa 


20 


Anh, giải phóng đất nước với Bản tuyên ngôn độc lập 
bất hủ của nước Mỹ. 


TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 


Nhà triết hoc Horace M. Karen trong tác phẩm "V2 
nguôn gốc nhân đạo của đân chủ" nói về bày dé mục của 
Tuyên ngôn độc Іар năm 1776. Có thể gọi đó là những 
đề mục Mỹ bởi vì những đề cương đó quy định sự lý giải 
vé bán tính con người. Вау dé cương dó là: 


1. Chúng ta cần phải củng cố những chân lý 
2. Rằng người ta sinh ra đều bình đẳng 


d. Tạo hóa đã cho họ những quyển mà không 
ai xâm phạm được. 


4. Trong những quyển đó có quyển sống, 
quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. 


5. Rằng chính phủ bảo đâm các quyền đó. 


6. Các chính phủ lập ra các quyển đó từ sự 
thóa thuận của những người mà nó cai trị. 

7. Khi chính phủ xóa bó mục dích thì nhân dân 
có quyền biến đổi hoặc giải tán nó và thành lập một 
chính phủ khác mà nền tảng được xây dựng trên 
nguyên tắc là tổ chức sao cho quyền lực bảo đảm tối đa 
an toàn và hạnh phúc. 


Ở đây Karen không xem xét những ý nghĩa khác 
nhau của những khái niệm chuyên chớ những nguyên 
tắc và không đối chiếu với những thực tế 6 Mỹ con dang 


21 


phát triển theo hướng ngược lại, ông đã di trước về “bản 
tính” con người. 


Ông cũng đối lập tỉnh thần của bảy dë cương với 
biểu tượng về một dân tộc đã được lựa chọn, ví như nó 
đã hình thành ở những người Do Thái, người Hy Lạp, 
người Đức và các dân tộc khác, kể cả với những yêu nước 
đầu tiên của Mỹ. Khi khẳng định khái niệm sự lựa chọn 
đó bằng tỉnh thần dân chủ không những chúng ta thấy 
những người công bố nó không phải là những bọn độc 
tài bóc lột các dân tộc khác mà còn là nhüng người (nhu 
những nhà tiên tri, nhu Jefferson và Fichte) đã đòi hội 
dân tộc mình phải được thử thách như đân tộc đã được 
lựa chọn. 


Rõ ràng là tư tưởng dân chủ của Tuyên ngôn đã để 
mắt tới những kë thù của Aufklarung của thế kỷ XVIII: 
đó là giáo hội và những bọn độc tài. 


Ngày nay trong những năm 30, năm 40, kẻ thù cũ, 
những tên độc tài lại tiếp tục được gợi lại, ví như chế độ 
của Hitler, của Mussolini từng duoc Gentil tàng bốc là 

“sức mạnh thần thánh” nhằm bảo vệ cho chân lý phát 
xít. 


Khẳng định bản tính con người trong bảy luận 
cương là khẳng định kẻ nào không ở trong khuôn khổ đó : 
là chống lại bàn tính ấy. Sự kết hợp triết học và chính 
trị đã tránh được sự tách biệt cứng nhắc. Giáo sư T.V. 
Smith trong tác phẩm Triét học uà dân chủ đã viết 
rằng: “Chính trị quan tâm tới những lý tưởng với tư 
cách là những người mang hành động, triết học quan 


22 


tâm tới những lý tường với tu cách là đối tượng của một 
lễ hội bên trong”. Đối với nhà chính trị, chúng là người 
hướng đạo, đối với nhà triết học chúng phân phát hòa 
bình, “chúng tạo lập sự thanh thân bên trong”. Người ta 
nói tới “quy luật của tự nhiên” của Platon: “Hành động 
không bao giờ có được, khi chân lý chỉ như sự chiêm 
ngưỡng lý thuyết”. Nền dân chủ “bền trong” đó được tán 
thuong như là “nỗi người có giáo hoàng của mình”, “mỗi 
người là một nhà lógic của minh". 


Ở Mỹ, đạo đức học, giá trị học tức lý thuyết về các 
giá trị, hay triết học xã hội đều quy về Tuyên ngôn độc 
lập với những luận cương của nó. 


Các nhà tâm lý học Mỹ nói rằng có một điều rất đặc 
biệt là đồng bào của mình, ai ai cũng tìm tới một cái gì 
làm điểm tựa. Tuyên ngôn độc lập chính là chỗ dựa lớn 
về ý thức hệ của dân tộc Mỹ. Người ta có thể xác định vị 
trí lịch sử của nó, nhưng những vấn dé nào dó goi lén thì 
vẫn để mở cho nhiều thế hệ mai sau. Ở Châu Âu, những 
tư tường của năm 1789 đã nhận được nhiều sự phê 
phán, ví như từ phía Edmond Burkes kể cả của Tuyên 
ngôn của Đẳng công sản. Trong hơn thế kỹ qua, người 
ta dà tranh luận chung quanh vấn đề tạm thời của ay 
trí”, vấn dé bën vững của những khái niệm trong ' “cuốn 
Phúc âm 1776” của Mỹ. 


16 năm sau, sau khi Hoa Kỳ đã đưa những dë 
cương này vào hiến pháp, cách mạng Pháp cũng nêu lên 
những điều về niềm tin đó. Chúng không mất tính thời 
sự của chúng, nhưng mang một sắc thái mới trong cuộc 
tranh luận về tự do, bình đẳng, bác ái. 


23 


Sự quan tâm đặc biệt của Tuyén ngôn, cũng là của 
người Mỹ tới hạnh phúc dà cho người ta thấy các nhà tư 
tưởng của họ ít chú ý tới những ý thức hệ của tháp ngà, 
tới sự ẩn cư trong một phòng kín triết học. Đối với họ, kỳ 
vọng gửi vào tương lai có vai tro ít quan trọng hơn là 
cũng cố nó trong hiện tại. Cho nên niém tin của người 
Mỹ đặt vào bảy luận cương là một niêm tin không hề lay 
chuyển, đã tr thành một sự gắn bó với một thành tích 
đã được xây dựng, nhưng đó la một thành tích mà 
không ai chờ đợi đấy một kỳ tích nào. 


Mặc dù ngày nay có người muốn quay mặt với hạnh 
phúc cho rằng hạnh phúc chỉ là một “thứ nổi tiếng hão”, 
hạnh phúc đã mọc lên từ chủ nghĩa hoan lạc, leo lắt từ 
"ke cùng khổ của đạo dic". Nhưng Tuyên ngôn vẫn là 
một tượng đài của người bảo vệ chủ nghĩa hoan lạc, theo 
họ đó là “chân lý tuyệt đối” boi vì chủ nghĩa hoan lạc 
chính là một chủ nghĩa vị tha. Các luận cương man§ 
tính chất rất Mỹ ấy cứ sống động như một thách thức. 


Luận cương rất Mỹ đó ngày có một sức sống. Người 
ta thấy rằng việc đề cao và vun trồng đời sống nội tâm 
và sự tưởng tượng đó ở người Mỹ là xứ sở sang trọng của 
tỉnh thần lam cho người ta chiếm lĩnh được sự huy 
hoàng đầy đủ của nền dân chủ. 

Nhiễu tôn giáo nói rằng con người tự hoàn thiện 
bằng cách từ bỏ cõi trần này. Có một nét rất Mỹ là họ 
không rút ra từ đó một hiệu quả lógic: người khổ hạnh 
và người duy mỹ không thực sự nẩy nở ở đây và những 
người thấp hen, những người nghỉ ngờ, tuyệt vọng hay 
những kë vô sỉ ít xuất hiện trên “sân khấu triết học” ở 


24 


Mỹ. Hệ tư tưởng về niém tin vào tương lai rất mạnh 
dưới nhiều biến thể triết học về chủ đề 1776. 


. Thomas Jefferson, tác giả Tuyên ngôn độc lập, sau _ 
khi hoàn thành sự nghiệp của tổng thống thứ ba (1801 — 
1809) của Hoa Ky. Ông về vui thú điển viên của sự 
“thanh bình bên trong” ở Monticello và mất tại đó. 


CHỦ NGHĨA SIÊU NGHIỆM 
CHỦ NGHĨA LÃNG MẠN 


[o Pháp sự kiện Khôi phục những giá tri dang diễn 
ra. Ở Mỹ không có một Napoléon nào có thể xuất hiện. 
Tuy vậy người ta chứng kiến ít nhiều hiện tượng về sự 
chùn xuống của su hó hbi cách mang. Emerson đã viết 
rằng “từ 1790 đến 1820, không có một cuốn sách nào, 
một bài diễn văn nào, một cuộc đàm dao nào, một ý 
tưởng nào đáng nêu lên”. Chính trong khung cảnh đó đã 
này sinh một phong trào sau này mang tên chú nghĩa 
siêu nghiêm dạt tới điểm đỉnh vào năm 1840. Người ta 
cũng gọi đó là chú nghĩa làng man Mỹ. Nó cũng được goi 
Tà nước Mỹ trẻ để so sánh với nước Đức tré. Nhà tư tường 
tiêu biểu nhất là Ralph Waldo Emerson (1803 - 1883), 
tác phẩm tiêu biểu nhất của ông là cuốn Tự nhiên 
(1836). Chung quanh ông là những người đứng ra lo 
việc tổ chức viết bài, tranh luận như Amos Bronson 
Alcolt (1799 — 1850), Theodore Parker (1810 — 1860), 
Henry David Thoreau (1817 — 1862). 


Nhüng nhà siéu nghiém xuát thán phán lón tir 
những “người thống nhất” (Unitariste) “những người 


25 


bạn của tư tưởng tôn giáo tu do”, của một Cơ đốc giáo 
chống giáo điều, nhất là chống Calvin. Chúa và cá nhân 
gần gũi nhau và gắn bó với nhau bằng tình bạn bè. Chủ 
nghĩa nhị nguyên thần học cứng rắn nhất và chủ nghĩa 
hữu thần của Aufklarung được thay thế bằng chủ nghĩa 
hữu thần tâm tình. Thầy cả thân thương nhất của 
những người thống nhất mà những người siêu nghiệm 
tôn sung là giám muc William Ellerey Channing (1780 
— 1842), Emerson gọi ông là “giám mục của chúng ta". 


Những nhà lang mạn Mỹ đã tìm được những người 
gần gũi ở Châu Âu như: Wordsworth, Coleridge, 
Shelley và Carlyle, Cousin, bà de Staẽl và Fourier, 
Goethe, Kant và Fichte. Những nguoi Mỹ tre hon 
những người tiền lãng man Đức chừng mười hay hai 
mươi tuổi, đã dùng thơ ca, lý luận và chính trị Anh, 
Pháp và Đức khi những cái đó biểu hiện những cảm xúc 
của họ. Họ không sao chép, không đưa vào những bài 
thơ, những hệ thống hay những kinh nghiệm xã hội vốn 
có của Châu Âu thường được coi như là cái gì độc đáo. 


Những nhà lãng mạn Đức hướng vào sự trùng 
hưng chính trị và tôn giáo. Còn các nhà lãng mạn Mỹ lại 
gắn bó với phong trào tự do (giải phóng phụ nữ, trẻ em, 
người da màu, những dân tộc bị áp bức như người 
Italia). 


Những động cơ hư vô chủ nghĩa của những nhà tiền 
làng man Đức (ở Schlegel), của những mẩu triết học của 
Nevalis) không có 0 Mỹ. 


26 


Tuy vậy chủ nghĩa lãng mạn của Mỹ là một bản 
hòa tấu khá hài hòa. 

Họ theo chủ nghĩa chống duy lý, đối lập với 
Aufklarung, từ chối chủ nghĩa duy lý thần học và hữu 
thần và cà chủ nghĩa duy lý chóng thần hoc và hữu 
thần. 


Họ chống lại chủ nghĩa duy cảm, chống lại chủ 
nghĩa cơ giới và chủ nghĩa quyết định, họ thù địch với kỹ 
thuật mới. 

Họ say mê chủ nghĩa lãng mạn, thấy nó như một 
mùa thu mênh mang những mộng mơ, những mién 
hành (ngü rong), nhüng ào mộng, những lời tiên tri, 
những lời thánh truyền, sự xuất thần, phù thủy, quỷ 
thuật, phép lạ, sự xuất hiện của ma quỷ. 


Họ rất có lòng tin (Emerson viết: “Lịch sử là tiểu sử 
của sự cao thượng”). Những từ «doi sống” , “tâm tình” có 
một vai trò quan trọng. Lòng tin đó ở Mỹ có màu sắc 
chóng Calvin. 


Họ đi theo chủ nghĩa hỗn loạn pha trộn với sự làm 
vừa lòng đối với Chúa Trời “thần hoc của nhà trường đã 
chết, thần học mới xuất hiện với ngôn ngữ của thiên 
thần”, “tôn giáo chân chính là ờ trong trái tim và không 
gắn bó bất cứ hình thức và ngôn ngữ nào cả”). 

Người ta thấy những nhà lãng mạn siêu nghiệm 
Mỹ quan tâm nhiều tới chủ nghĩa phương Đông bởi vì 
ho đưa vào tiém thức văn hóa của mình vào thế giới văn 
hóa phương Đông không chỉ về quan niệm giữa cá nhân 
và vũ trụ — thường ở trung tâm của những học thuyết 0 


21 


phương Đông — mà còn xuất phát từ truyền thống thần 
bí Châu Âu gần gũi với trường phái Ấn Độ Veda. Sự việc 
những nhà làng man Mỹ quan tâm tới phương Đông đã 
di tới niềm tin trong sức sống của nền văn hóa tré My 
mà ho coi đó không chỉ là sự gần gũi với lý tường nhân 
văn phổ quát, tự do mà còn nằm trong truyền thống 
ngần năm và do vậy nën văn hóa đó là mở với ảnh 
hưởng phương Đông hơn là văn hóa Châu Âu tự thu 
mình lại trong bản thân mình. 


Tóm lại, chủ nghĩa siêu nghiệm không phải là một 
triết học của một trường phái, không gắn bó với nhau 
bằng một hệ thống khái niệm. Nhu những nhà tiền lãng 
mạn Đức, họ là một câu lạc bộ gồm những đàn ông và 
đàn bà gần gũi nhau bởi tình bạn bè và bởi những ý kiến 
chung. Trung tâm văn chương của họ Ià tờ Dial (mặt 
đồng hồ) (thành lập năm 1840) và từ The Harbinger 
(Báo trước) thay cho tờ báo trên, 


Có thể bổ sung thêm cho bức tranh trên bằng 
những đặc điểm của những cá nhân. Ví nhu sự nhiệt 
tình chung đối với Goethe và Kant được giảm nhẹ đi bởi 
một sự phê phán gắt gao. Theodore Parker nói chuyện 
với Santayana rằng: Goethe là một tên ngoại đạo. Mục 
đích của ông ta là trở thành M. von Goethe. Ông ta tìm 
kiếm những cố gắng lớn nhưng không phải cao nhất. 
Quan niệm của ông ta là ích ky, Chúa Kytô không o 
trong ông ta. Schleiermacher, nhà thần học đã được 
nhiều người Mỹ biết đến đương thời cũng bị “bới lông 
tìm vết”. George Ripey viết: “Ông ta sẽ thành công nếu 
ông ta đưa “cái vô cùng” vào trong tâm hồn con người”. 


28 


Và vë Kant, Parker viết rằng nhà tư tưởng dó là Chúa 
trời của ông ta, “о ngay nước Đức ông ta là một nhà văn 
xoàng”. 


Hơn người Đức, người My là những người hoạt 
động tích cực, những nhà tổ chức, nhưng nhiều khi ở 
trong con người của họ có sự pha trộn một hoạt động có ý 
thức về mục đích với một sự ủy my tràn trë. Margaret 
Fuller là chủ bút có uy tín của tờ báo của những người 
siêu nghiệm, người dẫn đầu kiên quyết về quyền của 
phụ nữ đã nói về Beethoven nhân một cuộc hòa nhạc 
như sau: “Đối với tôi, ông là người không so sánh được, 
ông là tất cà gì thoa mãn tôi. Sự êm à tuyệt vời của các 
thánh và của các vi tử vi dao, sự phong phú của 
Raphael, sự thông thái của Platon chả là gì dưới mắt 
tôi, nếu tôi so sánh họ với ông. Shakespeare vô cùng, 
Angelo, Dante nghiêm trang – diu dàng và gay gắt như 
ông — sẽ tàn phai ngay khi có mặt ông. Ngoài những tên 
tuổi đó, không có người nào có thể sáng lên trong vương 
quốc pha lê đó. Ông có tất cà ở trong người và sự viên 
mãn của cuộc đời, cái đà lớn nhất đó của bản thể mà họ 
chỉ có thể mơ tường”. 


Có thể nói sự đối lập giữa thực tiễn và tổ chức với 
một tình cảnh hỗn độn đôi khi ở trong một con người — 
đã biểu hiên tính chất đặc thù của chủ nghĩa làng mạn. 
Alcott, người được gọi là Pestalozzi Mỹ, đã vứt bo những 
chiếc roi ở trường của ông, đã thay thế những ghế dài 
bằng những bàn có ngăn cá nhân và đã khuyến khích 
học trò nên có một cuốn nhật ký để tự sửa mình, ông đã 
nói với Emerson những lời lẽ như sau: “Anh viết về 


29 


thiên tài của Platon, của Pythagore và của Jésus, tại 
sao anh không viết về tôi? mỗi linh hồn cá nhân là một 
thiên tài, là thần thánh muốn rằng nhân loại thần 
thánh được tôn thờ ở chính con người của họ”. 


Như vậy là người ta bắt gặp ở đây một đà cao cả 
vươn lên chủ nghĩa siêu nghiệm, chủ nghĩa lãng mạn 
Mỹ và hành vi thực hành và có ích ở mỗi “linh hồn cá 
nhân”. Điều đó làm cho trào lưu văn hóa đó, chủ nghĩa 
siêu nghiệm duói con mắt của người Mỹ là “một thế ky 
hoàng kim” của Mỹ (ý của Mumford). 


NHỮNG CỘNG ĐỒNG KHÔNG TƯỞNG 


Chủ nghĩa siêu nghiệm, chủ nghĩa làng mạn, 
không chỉ xuất hiện trên diễn đàn triết học mà còn di 
thẳng vào đời sống của người Mỹ cùng với việc xây dựng 
một Nhà nước của mình ở Thế giới mới được coi như một 
“miền đất hứa”. 

Trước hết phải kể tới sự mơ tường của người Mỹ về 
một cộng đồng theo mô hinh Pháp mang tên Brook 
Farm được thành lập gần Boston. Brook Farm lúc đầu 
có hai chục người, lúc phát triển cao nhất có hơn 50 
thành viên. 

Trong thời kỳ bành trướng về miền Tây vào khoảng 
1860, Robert Owen, nhà bác ái, nhà xã hội chủ nghĩa, 
chủ nhà máy ở xứ Wales đã xây dựng một công đồng 
mang tên Hài hòa mới tại Indiana như nguyên mẫu 
của loài người trong tương lai, một mô hình cần được áp 
dụng trên khắp thế giới. Người thợ máy Đức Willheim 
Weitling cũng như những môn đệ người Pháp và người 


30 


Mỹ của Charles Fourier và Etienne Ca bet cũng theo 
đuổi những ý đồ lạc quan như thế. 


Đáng chú ý là khoảng 1950, đợt thứ hai của cộng 
đồng không tuong này lại xuất hiện, tuy nguyện vong 
được nêu lên khiêm tốn hơn. Người ta tìm cách thoát 
khói những trói buộc của đời sống đô thị, nên kỹ trị và 
guồng máy nhà nước, và dấu tranh chống lại sự bất an 
về tâm lý, về kinh tế và chính trị. 


Những khát vọng của họ thường dựa vào sự phát 
hiện thế giới nội tâm, mối quan hệ cá nhân và xã hội, 
sinh thái. Đây cũng là nơi ươm trồng những hành đông 
đấu tranh chống cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, 
chống lại xã hội tiêu thụ, nạn ô nhiễm môi trường và 
việc gạt bó phu nữ và những người luyến ái dóng tính ra 
ngoài lề xã hội. 

Giai đoạn nằm giữa hai thời kỳ bùng nổ sức sống 
lớn này là thời kỳ những “hợp tác xã xã hội” và những 
cộng đồng tị nạn bao gồm những người di trú và hỗn 
loạn chạy trốn sự ngược đãi mà những nước khác tạo ra. 
Trong những vùng tự do luôn luôn có mặt một truyền 
thống cấp tiến, cự tuyệt mọi hình thức chuyên quyền. 


Những cộng đồng trên bao gồm những tập thể ở đô 
thị, hợp tác xã và công xã mang nhiều hình thức, quy 
mô và phong cách khác nhau và nhiều khi tan biến đến 
nỗi không kịp phân tích và phân loại chúng. 


Một trong những thử nghiệm đặc sắc nhất của 
phong trào hỗn loạn tự do và cộng dóng mang tên 
Modern Times (Thời hiện dai). Người sáng lập là Josiah 


31 


Warren, người cha dë của chủ nghia cá nhân hỗn loạn 
My. Modern Times là mót cộng dóng là la làm ón ào thoi 
bấy giờ. Năm 1850, Josial Warren và một món đệ của 
chủ nghĩa Fourier là Stephen Paul] Andrews mua một 
khu đất trên дао Long Island à phía đông thành phó 
New York tại địa điểm ngày nay là thị trấn Brentwood. 


Hai năm sau, trên miếng đất căn cỗi này mọc lên 
một cộng đồng gồm những túp lều xinh xắn với những 
phố phường chạy ngang dọc. Mặc dù gặp phải nhiều 
thất bại, họ vẫn ra sức làm việc. Họ chỉ ăn rau, tuyệt dói 
không ăn thịt. Táo và dâu được trồng đọc các đường lớn 
để khách qua đường có thể hái quả để ăn thoải mái khôi 
phải xin ai. 


Công đồng có giấy bạc riêng, giấy bạc này yêu cầu 
người có tờ bạc trả người khác bằng giờ lao động. Tờ bạc 
“thoi gian lao động” được cả làng lân cận chấp nhận, đã 
không bị ảnh hưởng bởi dot phá giá đồng tiền năm 
1857, thậm chí còn dùng để đóng thuế, 


Quyền được sống là giá trị cao nhất ở cộng đồng 
này. Chủ nghĩa cá nhân được tuyệt đối thừa nhận. 
Người ta cũng quan tâm tới những giải pháp tập thể để 
giảm bớt chỉ phí, giam nhẹ công việc nội trợ với điều 
kiện tôn trọng lợi ích và sở thích của cá nhân. Các thành 
viên của cộng đồng được hoàn toàn tự do tư tưởng. Phụ 
nữ được tự do lựa chọn người bố cho những đứa con 
tương lai của mình: một dài ruy băng ở ngón tay cô gái 
là dấu biệu nói rằng trái tim cô đã có chủ rồi. Việc cưới 
xin do đó ít khi cần hợp thức hóa. Hành vi đó dựa trên 
học thuyết của Fourier về sự tuong hop dẫn tới tình yêu 


32 


không khỏi gây nên một tiếng đồn không hay cho cộng 
đồng này. | 

Dà tự do tất không chấp nhận giáo điều. Quyền 
được sống theo sở thích của mỗi người và phát triển ở ` 
mỗi người sự sáng tạo, sự tìm tòi trí tuệ và tỉnh thần. 
Người ta coi sự thử nghiệm ở đây là một lý thuyết không 
tưởng chứa đựng những hình ảnh thanh bình và niềm 
vui của cuộc sống. Nó càng thúc đẩy có kết quả cuộc 
mưu cầu tự do mới. 

Chỉ kể mấy phát minh của cộng đồng trong điều 
kiện đương thời cũng đủ thấy sự khích lệ óc sáng tạo: 
hai người đã đưa môn tốc ký vào Mỹ, một người đã sáng 
chế ra chiếc thắt lưng an toàn cho trẻ em khi đi xe, 
Clark Orvis đã hoàn thiện chiếc xe đạp, dà dé xướng 
hình thức đầu tiên của quán ăn tự phục vu. 

Tiếng tăm của cộng đồng nhỏ bé đó lan sang đến 
tận Nga. Những người lãnh đạo Hội lao động quốc tế 
hoạt động tại London, trong đó có Kari Marx, từng quan 
tâm đến những hoạt động của cộng đồng này. Những 
nhà cải cách xã hội nổi tiếng như Cabet, Owen, 
Weitling, Auguste Comte cũng như những người lãnh 
đạo phong trào lao động ở Mỹ đã không quên nghiên 
cứu học thuyết của Warren. 

Có một truyện kể rằng thời nội chiến ở Mỹ, có một 
“chiếc thu nhỏ cánh buóm trắng” chở sang Nam Mỹ dân 
cư của Modern Times. 


Câu chuyện lãng mạn đó chỉ có ý nghĩa như một 
biểu tượng của tự do truyền đi bốn phương. Số dân ở 


33 


chung quanh khu vực Modern Times ngày một tăng 
nhanh đã dồn thử nghiệm nầy vào sự bất lực và kết 
thúc sự tón tại của nó. Josiah Warren từ giã nó di 
Boston tiếp tục suy tư về học thuyết của mình. 

Người Mỹ nhìn những thử nghiệm nói trên là một 
chủ nghĩa lãng mạn, là một không tường, nhưng họ cho 
rằng những không tưởng ấy là những sương mù bao 
phủ sự tiến lên về phía chúng ta những tư tưởng mới më 
và khả thi. Những không tưởng đó nằm sâu trong 
truyền thống của nước Mỹ. 


TRIẾT HỌC HEGEL 


Chúng ta tiếp tục trở lại với những người siêu 
nghiệm. Họ mang tên đó vì họ là những người theo 
Kant (Kantien). Thực ra chủ nghĩa siêu nghiệm ở Mỹ 
của Emerson là học thuyết triết học - tôn giáo. Chủ 
nghĩa siêu nghiệm này muốn tìm ở Kant luận dë cho 
rằng mọi kinh nghiệm dù lớn nho thế nào đều dẫn 
chúng ta tới một cái bên kia cho chúng ta thấy được vũ 
trụ (Ủnivers). Niém tin đó khiến những nhà siêu 
nghiệm Mỹ quan tâm tới Hegel. Nhà triết học Đức này 
cũng đưa ra một vũ tru (Univers), dù sau này James 
cho là một vũ trụ — khối (Univers — bloc). 


Bochenski cho rằng Kant cũng là người ủng hộ sự 
biến chuyển trong vũ trụ của Hegel và những đặc điểm 
sinh động và tiến hóa trong vũ trụ của Hegel cũng rất 
lãng mạn. Nhà Hegel học nổi tiếng nhất của Mỹ là 
Josiah Royce (1755 — 1916). Ông day học ở Harvard 
trong 30 nám. Viéc nghién citu Hegel và néu cao danh 


34 


vọng của ông ở Mỹ là một văn liệu to lớn. Có lẽ ông là 
một trong những nhà triết học nước ngoài có ảnh huong 
lớn ở Mỹ, vì chủ nghĩa lãng man của ông. 


Ở nhiều nước, những tư tường của Hegel có nhiều 
mối liên hệ với nhiều xu hướng chính trị (có thể kể tới 
những hệ tư tưởng bảo thủ, kë cả mác xít). Đặc biệt ở 
Mỹ, đó là sự kết hợp triết học của Hegel và một lý tường 
dân chủ, ví như sự nhiệt tình đối với Hegel của Walt 
Whitman — ông đã làm một bài thơ mang đầu dë “Sau 
khi đọc Hegel". Dưới con mắt của Whitman, Hegel là 
“nhà triết học tôn giáo trung thực nhất và sâu sắc nhất 
đã nói cái hay nhất và cái cuối cùng trong những quan 
hệ giữa thế giới và cá nhân tức yếu tố cuối cùng của dân 
chủ". 


Trong những năm 60 của thời kỳ Civil War (nội 
chiến) (1861 - 1865), bản thân những nhà cá nhân chủ 
nghĩa cấp tiến nhất cũng cảm thấy cần cũng cố Nhà 
nước — không hại gì cho cá nhân. Dường như Hegel thoa 
màn ham muốn đó của ho. Trong số đầu tiên của 
Journal of Speculative Philosophy (Báo triết hoc tu 
biện), lần đầu tiên ở My, triết học duy tâm Đức được 
nhiều người biết tới thông qua những trích đoạn của các 
tác phẩm Hegel, người ta nói rằng: “Ý niệm là cơ sở của 
hình thức chính phủ của chúng ta đến nay đã phát triển 
với một nét cơ bản: một chủ nghĩa cá nhân khô сап ở đó 
sự thống nhất chủng tộc như một cơ chế bên ngoài mà 
người ta có thể vượt qua và có thể thay bằng kinh doanh 
tư nhân hoặc bằng nghiệp đoàn. Bây gio, trái lại chúng 
ta có ý thức thấy một nét rất cơ bàn đã phát triển và mỗi 


35 


cá nhân thấy được trong Nhà nước sự thực hiện ý chí 
của mình. Tự do của cá nhân không phải chỉ là một việc 
làm tùy tiện mà là việc thực hiện một niềm tin duy lý 
được thể hiện trong một hệ thống luật pháp mà người ta 
thừa nhận. Rë ràng, nét mới đó phải được hiểu và được 
thấm nhuần là cơ hội để vun trồng tư duy tự biện”. Như 
vậy là tỉnh thần khách quan của Hegel phục vụ cho sự 
thống nhất giữa những Nhà nước ở miền Bắc và miễn 
Nam. Do vậy những nhà triết học theo chủ nghĩa tự do 
sử dụng Hegel để cũng cố trong những năm dó tình cảm 
về Nhà nước, nhờ đó hai nhóm người ở hai miền tìm lại 
được sự thống nhất tuy có phần chậm chạp. 


Từ khi Hegel có vai tro quan trong vé mát chính tri, 
lich sử triết học của ông tón tại ở Mỹ đã được 30 năm. 
Nhà Hegel học đầu tiên của Thế giới mới phải được kể là 
F. A. Rauch (1806 — 1841). Một năm trước khi qua đời 
(1831), ông sang Mỹ với ý định là “kết nối triết học của 
tinh thần Mỹ và Đức”. Việc nhân danh Hegel đó được 
thực hiện ở Sait Louis, thủ đô của đân di cư Đức sau 
1848. Đây là cửa lớn mở về miền Tây, một nơi di dân ở 
nơi biên giới khá sầm uất, đông đúc những người đi tìm 
vàng và những người khai phá mạo hiểm. 


Trong những ngôn ngữ đang được sử dụng ở đây. 
người ta có thể học tiếng Đức ở trường Saint Louis. 
Henry Conrad Brochmeyer (1826 — 1906), mót outsider 
(người khó bé thắng) dà dich cuốn Logique. Bạn ông ta 
là Torry Harris sáng lập to Journal of Speculative 
Philosophy (báo triết học tu bién) dà dua đến cho nguoi 
doc nhiều bài viết của Hegel. Người ta thấy ró những 


36 


kết quả của ho trong sách báo triết học Mỹ nhất là trong 
nhiều nhà lich sử, những người dà dung những khái 
niệm của Hegel để giải thích khâng chỉ lịch sử thế giới 
mà cả lịch sử Mỹ. 

Ảnh hưởng của Hegel đạt tới điểm đỉnh ở giữa thế 
ky XIX, trong khi ở Đức, chủ nghĩa Hegel đã phải 
nhường bước cho khoa học, cho chủ nghĩa duy vật siêu 
hình, cho những nhà chống Hegel nhu Schopenhauer, 
Kierkegaard và Nietzsche. O Mỹ cũng vậy, cũng như ở 
Đức, Hegel bị công kích trước hết bởi chủ nghĩa thực 
dụng: người ta thấy ở Hegel là một trở ngại lớn trên con 
duong tìm tòi chính xác. Giáo sư triết học My Hans 
Reichenbach trong cuốn The rise of scientific 
philosophy (Nguồn gốc triết hoc khoa học) đã chỉ ra 
rằng Hegel bị công kích ở chỗ ông là người tạo nên một 
vũ trụ — khói mà cá nhân sống cần phải chống lại. 


Từ đây lịch sử triết học Mỹ mở ra một trang mới 
mang tính chất hậu — Calvin, hậu lãng mạn, hậu Hegel. 


37 


3. THỜI KỲ NƯỚC MỸ TRỞ THÀNH 
SIÊU CƯỜNG 


Bước vào thế kỷ XX, nước Mỹ đã có những biến đổi 
to lớn. Năm 1904 Henry Adam đã miêu tả nước Mỹ như 
sau: “Một sự phón vinh mà trong quá khứ không ai có 
thể hình dung được, một sức mạnh ngoài tầm vóc con 
người, một tốc độ của sao băng đã tạo ra một thế giới 
kích thích, đễ cáu gắt, đễ gây chuyện, vô lý và đầy lo 
âu”, 


Toàn bộ lãnh thổ đã được chỉnh phục, chỉnh phục 
tự nhiên và nhất là chinh phục thổ dàn Indien. Di đôi 
với sự chỉnh phục không gian đó là sự phát:triển mạnh 
më phi thường về kinh tế: nước Mỹ trở thành cường 
quốc kinh tế số một của thế giới. Sự chạy đua đi tìm 
những cái “khổng lồ” lan rộng trong lĩnh vực sản xuất, 
phân phối, địch vụ: các ông vua lần lượt tranh ngôi bá 
chu. Chủ nghĩa tư bản Mỹ bước nhanh tới thời kỳ hiện 
đại. 


Các nhà cái cách, các nhân vật có khuynh hướng 
tiến bộ đã lần lượt thay nhau giải quyết những thách 
thức về kinh tế, chính trị và xã hội do hiện đại hóa đặt 
ra bằng cách dựa vào niềm tin vững chắc, vào lợi ích của 
việc Nhà nước can thiệp vào xã hội. Xã hội hài hòa mà 
họ mong ước dẫu chưa trở thành hiện thực, nhưng ít 


38 


nhất họ cũng trao cho thế hệ sau một nước Mỹ của thế 
hệ XX, một thế giới mới. 


CON NGƯỜI THÂN LẬP THÂN 


Sự lớn lên một cách thần kỳ của nước Mỹ có ngọn 
nguồn từ lòng tin lạc quan vào sự thành công của cá 
nhân vốn đã được hun đúc bởi những biến động và 
khủng hoảng trong nhiều thế kỷ. Việc ra đời của quốc 
gia Mỹ có nguồn gốc và là kết quả của tính thần lạc 
quan đối với những thành công của những cá nhân đó. 


Ngay từ thuở bình minh của sự ra đời của nước Mỹ, 
những nhóm nhỏ di dân đã ấp ú một niềm tin mạnh më 
vào một sứ mạng là xây dựng một vương quốc của Chúa 
trời trên “miền đất hứa” này. Sự thông giao của Chúa, 
với tín hữu Thanh giáo coi sự thành công vật chất là sự 
làm chứng về ơn huệ của Chúa. Long khao khát của cải, 
long hàng say lao động và vui sống đạm bạc, tất cả như 
biện minh cho việc kinh doanh buôn bán chính là một 
phương thức dành thắng lợi. Max Weber (1864 — 1928) 
nhà xã hội học lớn người Đức đã viết rằng đó là sự thể 
hiện của đạo đức Tin lành và tỉnh thần của chủ nghĩa tư 
bản. 


Những tín hưu Thanh giáo là những người tin vào 
sự liên hệ giữa cá nhân và Chúa cho rằng sự thành đạt 
của cá nhân bao giờ cũng liên quan với sự thành đạt của 
các thành viên khác. Chủ nghĩa cá nhân ấy lại được 
tăng cường bởi hệ tư tường dân chủ và bình đẳng của 
thời kỳ cách mạng. 


39 


Trong chuyến viễn du tới mảnh đất phi thực dân 
này, Alexis Tocqueville (1805 — 1859) dà ghi lại ráng: 
“Chế độ quý tộc đã biến các công dân thành cái xích dài 
bắt đầu từ người nông dân đến nhà vua. Chế độ dân chủ 
phá tung chiếc xích đó và vứt mỗi mắt xích ra một nơi. 
Còn chủ nghĩa bình quân chỉ sản sinh ra một số cá nhân 
đủ giàu manh để khống ché chính đồng bào mình, 
nhưng nhiều cá nhân ấy lại có khả năng tự lực cánh 
sinh. Những người đó không nhờ và ai, không chờ ai ban 
cho thứ gì, họ tách mình ra, sẵn sàng cơi vận mạng của 
mình nằm chính trong tay mình”. 


Những chủ trại, những nhà kinh doanh của thế ky 
XIX là những cá nhân tự lực đó, những người một mình 
với tính lạc quan xông pha đi mỡ bờ cõi và lập ra các 
ngành công nghiệp mới. Với họ, dường như mọi hoàn 
cảnh đều là những thách thức đối với công việc khai phá 
của họ. Với các nhà Thanh giáo, những doi hôi tỉnh thần 
của he là yếu tó dẫn tới sự thành đạt, lòng hăng say lao 
động, lòng từ tâm, còn sự thất bại là một tội lỗi tôi tệ 
nhất, chứ chẳng phải do một bất công xã hội nào gây 
nen. 


Làm thế nào để niềm tin đặt vào sự thành đạt của 
cá nhân có thể đương đầu với chế độ tập trung độc 
quyền xuất hiện ở cuối thế kỷ XIX. Khi D. Rockfeller 
tuyên bố: “Giờ của các liên minh đã điểm, chủ nghĩa cá 
nhân đã vĩnh viễn chết”. Phải chăng ông ta muốn quét 
sạch một trong những giá trị cơ bản đã từng nâng đỡ 
tỉnh thần của những người đi tiên phong mở đường và 
dập tắt những hy vọng của những người nhập cư? 


40 


Người My đã thấy được ngay rằng, vấn đề gắn bó xã 
hội Mỹ chặt chẽ là ở sự dung hợp ý niệm thành đạt cá 
nhân với thực tế của các tổ chức độc quyển và cạnh 
tranh quá mức. Hệ tư tưởng và “chủ nghĩa Dawin xã 
hội” do Hebert Spencer (1820 — 1903) dé xướng cần phải 
nghiêm túc điều chỉnh sao cho những người ít khả năng 
nhất trong cuộc cạnh tranh cũng được bảo vệ một cách 
tự nhiên. Thế là sự thành đạt cá nhân trong khuôn khổ 
của một cuộc đấu tranh sống còn để tôn tại và một trật 
tự tự nhiên của sự vật đã gặp gỡ nhau ở bình điện thần 
thánh của tín đồ Thanh giáo. 

O My đã có một huyền thoại hấp dẫn lâu đời về “con 
người thân lập thân” (self made man), Từ trong những 
sách viết về lịch sử đến những tiểu thuyết của Horatio 
Alger, nhân vật ấy làm giàu bằng hai bàn tay trắng của 
mình. Thế là cả một kho tàng ý thức hệ và văn chương 
đã được huy động để tôn vinh chủ nghĩa lạc quan của 
người anh hùng thảo khấu ấy. Sau này Pháp J.-P. 
Sartre khi nói về con người hiện sinh, tự do, tự làm nên 
mình cũng không quên nhắc tới selfmade man của Mỹ. 


CHỦ NGHĨA CHUYÊN BIỆT 

Về mặt tâm lý, chủ nghĩa cá nhân ở Thế giới mới và 
Thế giới cũ không thể không có những đặc điểm khác 
nhau. Cũng như về xã hội, vì nhiều lý do chính trị, bên 
này đại dương và bên kia đại dương cũng không giống 
nhau. Vì vậy nhiều nhà chính trị, nhà xã hội học Mỹ cho 
rằng nước Mỹ có một chủ nghĩa chuyên biệt 
(exclusivism). 


41 


Chủ nghĩa chuyên biệt có một hàm nghĩa là “không 
tưởng” (cũng như các “cộng đồng không tưởng” đã nói): 
đó là một xã hội thoát khỏi những tiền lệ Âu Châu và đó 
cũng là một tấm gương, một ngọn hải đăng, một bó đuốc 
mà những người có tâm huyết cách mạng ở nước khác 
cũng nên đi theo. Tượng nữ thần tự do mà người Pháp 
tặng nước Mỹ phải chăng đã muốn gửi cho cách mạng 
Mỹ ngọn đuốc khai sáng được ghỉ lại trong câu thơ của 
Emma Larus: 

Đến обі ta, những hiếp người cùng khổ 

Những mảnh đời tan tác, quốp co 

Thân dà tàn mà hôn ván tự do. 

Người ta nói vận hội là một trong những truyền 
thống của nước Mỹ. Muốn bắt được vận hội thì cá nhân 
phải vượt qua muôn trùng tro ngại không chỉ về tâm lý 
và cả về địa lý. Người Mỹ mơ tưởng mở mang biên giới, 
thích thú lăn lộn, xông pha đù chưa mang lại của cải gì, 
sẵn sàng vứt lại những hành trang của những tín điều 
vô dụng và sẵn sàng chấp nhận kiếp người sinh ra là 
phải “hiện đại” và coi nguồn gốc chính đáng đầu tiên о 
nơi con người là tính tất yếu của tiến bộ và thành đạt. 


ó Mỹ có một câu tục ngữ rằng: “Anh ta tự coi mình 
làm nên tất cà", ý muốn nói mọi việc bắt đầu từ “anh 
ta”. 

Tất cả các lý tưởng trên dựa trên một quan điểm 
tích cực của con người mang trong mình một chủ nghĩa 
chuyên nhất dựa chủ yếu vào nhu cầu tự thực hiện. 


42 


Trong gần toàn bộ thế kỷ XIX, những làn sóng di 
dân ùa vào nước Mỹ. 


Thé nào là một người Mỹ? Crèvecoeur đặt ra câu 
hài đó từ 1780. Và năm 1850, nhà thơ Walt Whiteman 
đã trả lời câu hoi đó được John P. Kennedy nhắc lại sau 
hơn một thế ky rằng: “Chúng ta là một dân tộc gồm 
nhiều đân tộc”. 


Sự binh đẳng trước các thiết chế mà nước Mỹ tre 
trung đã dành cho mình, ở đây hệ tư tưởng về melting 
pot (Io đúc) dà đúc kết lại thành một khối. Mọi người 
“trai tứ chiếng, gái giang hó" nhanh chóng quên nền 
văn hóa gốc của mình. Họ chấp nhận bắt đầu từ nấc 
thang cuối cùng của xã hội. Muốn thành đạt, họ phải 
chấp nhận tự mình tẩy sạch những vết tích của quá 
khứ. Càng trở thành người Mỹ thì càng có điều kiện 
bước lên nấc thang cao hơn. 


Chủ nghĩa chuyên biệt của Mỹ có một thuận lợi là 0 
rước My không có chủ nghĩa phong kiến. Những người 
cư đân Anh đầu tiên đã rất nhạy bén loại bỏ cơ cấu đó 
rgay khi nén cộng hoa được thành lập. Con các nhà 
doanh nghiệp không bao giờ được tự do nâng lợi nhuận 
một cách vô tội vạ đo các luật chống độc quyền phát huy 
sức mạnh. Các dàng chính trị hay các công đoàn dù 
thiên tả cũng không thể tự do hoành hành. Như vậy chủ 
nghĩa chuyên biệt đưa lại cho công dân khả năng tránh 
được sự phân cực giai cấp xã hội. Việc loại bỏ các hình 
thức cực đoan đã hạn chế những quan hệ lệ thuộc quá 
đáng của cá nhân. Như vậy là tính tự thoa mãn là một 


43 


trong những khái niệm then chốt của chủ nghĩa chuyên 
nhất. 


Tính đa dang của bàn dân thiên hạ kéo về nước Mỹ 
không bao giờ chia cắt với tĩnh thần quốc gia mạnh mẽ. 
Tùy theo từng thời kỳ và hoàn cảnh lịch sử, tình thần 
quốc gia của người Mỹ hoặc làm cho bản sắc cũ của 
những nhóm phải biến mất, hoặc ngược lại, lại khơi dậy 
những khát vọng đó. Sự vận động có tính biện chứng, có 
tính đa nguyên đó đã làm cho “о đúc” kiểu Mỹ ~ 
melting pot nổi tiếng được vận hành một cách uyén 
chuyển có hiệu quả. 


Ai đó quan sát nền văn hóa và xã hội Mỹ có thể 
đồng tình với sự nhấn mạnh bản sắc quốc gia là lòng 
yêu nước như đã хау ra trong những năm 50, nhưng 
cũng có thể tán đồng bản sắc tộc người như những năm 
60. Hai bân sắc đó không tách rời nhau. Có lẽ đây là một 
trong những kết quả quan trọng nhất của lịch sử cư dân 
Mỹ làm cho nước nhiều tộc người nhất thế giới này luôn 
бп định. 


Những người nhập cư từ bốn phương trời dã đem 
lại cho nước Mỹ sự đông дао của nhân khẩu, sự lớn 
manh của kinh tế. 


Nhìn lại toàn bộ lịch sử nước Mỹ từ khi những 
người nhập cư đặt chân lên Thế giới mới này cho đến 
những năm nước Mỹ trg thành một cường quốc trên một 
lộ trình trên duci hai trăm năm, người quan sát đã thấy 
lịch sử cư dân của Mỹ không phải là bản anh hùng ca 
đây chiến công vang dội, cũng chẳng phải là một chuyện 


44 


trong những khái niệm then chốt của chủ nghĩa chuyên 
nhất. 


Tính đa dạng của bàn dân thiên hạ kéo về nước Mỹ 
không bao giờ chia cắt với tinh thần quốc gia mạnh mẽ. 
Tùy theo từng thời ky và hoàn cảnh lich sử, tỉnh thần 
quốc gia của người Mỹ hoặc làm cho bản sắc cũ của 
những nhóm phải biến mất, hoặc ngược lại, lại khơi đậy 
những khát vọng đó. Sự vận động có tính biện chứng, có 
tính đa nguyên đó đã làm cho “о đúc” kiểu Mỹ – 
melting pot nổi tiếng được vận hành một cách uyển 
chuyển có hiệu quả. 


Ai đó quan sát nền văn hóa và xã hội Mỹ có thể 
đồng tình với sự nhấn mạnh bản sắc quốc gia là lòng 
yêu nước như đã xảy ra trong những năm 50, nhưng 
cũng có thể tán đồng bản sắc tộc người như những năm 
60. Hai bản sắc đó không tách rời nhau. Có lẽ đây là một 
trong những kết quả quan trọng nhất của lịch sử cư dân 
Mỹ làm cho nước nhiều tộc người nhất thế giới này luôn 
ón định. 


Những người nhập cư từ bốn phương trời đã đem 
lại cho nước Mỹ sự đông đảo của nhân khẩu, sự lớn 
mạnh của kinh tế. 


Nhìn lại toàn bộ lịch sử nước Mỹ từ khi những 
người nhập cư đặt chân lên Thế giới mới này cho đến 
những năm nước Mỹ trở thành một cường quốc trên một 
lộ trình trên đưới hai trăm năm, người quan sát đã thấy 
lịch sử cư dân của Mỹ không phải là bản anh hùng ca 
đầy chiến công vang dội, cũng chẳng phải là một chuyện 


44 


cổ tích dàn gian êm à, mà bắt gặp một cách ngạc nhiên 
đâu đó trong lối sống của những người sinh sống trên 
một đất nước mênh móng này déu lấp lánh trong tâm 
tưởng của mình một chủ nghĩa mang tính thực tế để 
những nhà triết học nổi danh nhất của Mỹ sau này: 
Charles Sanders Peirce (1839 — 1914), Wiliam James 
(1842 — 1910), John Dewey (1859 — 1952) tạo lập một hệ 
thống triết học đích thực của Mỹ: chủ nghĩa thực dụng. 


CHỦ NGHĨA MỸ 


Ngày nay ai nói tới nước Mỹ là nói tới sự giàu có của 
nó. Những nhà ty phú được dành trước hết cho người 
Mỹ. 


Nhung thực ra từ thế ky XVIII, Kant và Heine 0 
thế ky XIX cũng đã nhìn nước Anh như thế. Trong cuốn 
Nhân hoc vé quan điểm thực dung, Kant viết: “Tính 
hám lợi con buôn cũng lộ ra ở những biến đổi về sự tự 
phụ của nó trong những kiểu cách hành động và khoe 
khoang”. Hai thế hệ sau, Heine cũng viết (trong tác 
phẩm Lutetia) một câu tương tự: ở Anh, giá trị của con 
người được đánh giá từ gia tài và "how much is he 
worth" có nghĩa là hắn có bao nhiêu tiền? Tóm lại ở thế 
ky XVIII, XIX, người ở lục địa nhìn nước Anh thế nào 
thì ở thế ky XX, Châu Âu và có lẽ cả thế giới nhìn nước 
Mỹ như thế. 

Cách nhìn một chiều trên đã làm sai lạc tâm lý của 


các dân tộc mà tâm lý của các dân tộc bao giờ cũng là 
một truyền thống lâu đời. Hegel và Spengler trong 


45 


Kultur — Secle dà nói vë tính già khoa hoc trong nhümg 
lý luận về tỉnh thần các dân tộc. 


ó thế ky XIX, với tư cách là một xã hội công nghiệp, 
nước Anh là nước tiên tiến của lục địa Châu Âu ở thế kỷ 
XX, nước Mỹ, của cả phương Tây. Nhưng lúc đó và bây 


giờ người ta không thấy những gì là đặc tính dân tộc, 
trong khi các từ “Anh”, “Mỹ” chỉ nói về tính chất của 
một giai đoạn nhất định của sự phát triển của quá trình 


siêu quốc gia. 


Trong mấy trăm năm vừa qua, người ta ít giải thích 
về nước Mỹ như là một nước công nghiệp phát triển 
cùng với những điều kiện xấu xa do sự phát triển của nó 
đã đề ra. Trước các thế kỷ XVII, XVIII, ХІХ, nước Mỹ là 
nước kém phát triển về vật chất và văn hóa. Vì váy có 
người gán cho nó từ “mọi rợ” với hai nghĩa: mọi rợ của 
một. xứ thuộc địa, từ “người Mỹ” đồng nghĩa với từ lạc 
hậu. 


Quan niệm về Thế giới mới không đẹp đó kéo dài 
hàng thế kỷ. Nhà chính trị Pháp Tardieu, bạn của 
Clémenceau năm 1850 nhán viéc tuong trinh vé 
“những bó lạc man rg 0 Missouri”, cũng nhấn manh một 
câu rằng: “Không như chúng ta, nguyên tắc chủ đạo của 
những người Mỹ là nguyên tắc không làm gi hết”, 

Dưới mắt của một tâm lý tộc người hiếu chiến, cách 
nhìn đó trở thành một thứ vô văn hóa. Sự chậm trễ ban 
đầu khi bước vào công nghiệp hóa cũng như cuộc chạy 
dua dữ đội vì ky thuật tuy đối lập nhau, nhưng sự công 


kích cả hai mặt lại gần như giống nhau. Lúc đầu nước 


46 


Mỹ như một sự hỗn mang của công nghiệp hóa, và sau 
đó, nó được tổ chức một cách nào đó dé di tới sự xóa Бо 
bản tính (nhân văn và không nhân văn). Như vậy là từ 
mở đầu đến kết thúc, cái nước Mỹ ấy vẫn là phi nhân 
bản nhất. 


Ác ý ấy về mặt không hiểu biết đã góp phần tạo nên 
những sự xuyên tạc làm nảy sinh những cái hoa độc 
trong tâm lý các dàn tộc. Nhà tâm lý học C. G. Jung dà 
tìm ở đó những lời le dáng phẫn nộ khi ông cho rằng 
người Mỹ là người Châu Âu với những lề thói của người 
mọi đen, với tâm hôn người Indien, nói gọn lại đó không 
phải là người Châu Âu mà là loại người ngoại lai khó tà. 
Ngày nay hình ảnh xấu về Mỹ càng tăng lên. Đây là 
một số ví du: “Hoa Kỳ là xứ sở của nô lệ giống như cái 
hộp Pandore chứa đựng mọi cái ác”. Trong hơn hai thế 
kỷ có nhiều cớ để người Châu Âu vẽ nên hình ảnh khác 
lạ về người mà họ gọi là Mỹ. Có thể kể ra những động cơ 
ro ràng sau đây: một là, Mỹ là kê đầu tên đã gây ra cho 
nhiều dân tộc những mối hận thù, nhiều biếm họa về 
Mỹ như là một sự phân ứng chống lại thói quá tự mê thô 
thiển vë Mỹ và cuối cùng chống lại một nhiệt tình nào 
đó của những người Châu Âu không có ý thức muốn 
dành cho Mỹ. 


Rõ ràng nhất là từ sau chiến tranh lần thứ nhất 
cũng là thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai phe trên thế 
giới, đặc biệt sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, 
những thế lực hiếu chiến ở Mỹ đã gây nên nhiều cuộc 
can thiệp thậm chí cả chiến tranh xâm lược đối với 


47 


nhiều dàn tộc trong đó cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt 
Nam là một sai lầm, một tội ác của Mỹ. 


Nước Mỹ càng hùng mạnh thì những phần tử hiếu 
chiến càng muốn đóng vai trò “kë bung xung” “tên sen 
đầm quốc tế”. Chính do tính chất của phững ké không 
ai ưa nói trên mà người ta cho ra đời từ “chủ nghĩa My 
(Americanism). Mọi cái còn ác, còn xấu ở Châu Âu,ở 
trên thế giới đều được giải thích bằng sự thâm nhập bởi 

"vi trùng americanus”. 


Chủ nghĩa Mỹ con tạo ra một hình ảnh đen tối nữa 
khi người Châu Âu hay người của một nước khác có mối 
hận nào đó đối với chính mình, nhưng lại hướng ra 
ngoài là Mỹ. 

Sự cám ghét này chắc chắn không phải là một hiện 
tượng bệnh lý. Có lé những người Đức là người đã đẩy 
hơi xa, so với nhiều người thuộc dân tộc khác, cái tính tự 
ghét mình. Lấy hai ví dụ ở Holderlin và Nietzsche. 
Trong cuốn Hypérion, Holderlin đã trách cứ người Đức 
không phải là những con người mà là những mảnh vụn 
— bác the mộc, ông giáo, người lính - ông không đánh 
bằng cách nào đó vào người Đức mà vào những người 9 
đầu kỷ nguyên chuyện môn hóa như là một số phận 
vượt qua khuôn khể của một nước. 


Su chán ghét chống lại bản thân đã tạo ra một hình 
ảnh sai lạc về nhân dán mình. Hiếm người như 
Holderlin hay Nietzsche chống lại tổ quốc của họ. 
Thường không hiếm trường hợp một người ngoại quốc 
khi căm tức lại đặt mình vào chỗ cái tội mà họ căm tức, 


48 


sự căm ghét chống lại bàn thân nước đó đã quay lại 
chống một dán tộc “bị ruóng bó" nào đó. Vì vậy từ "My" 
mang theo mình như một su chống đối được giấu giếm, 
chống lại những tội lỗi của mình: có thể gọi là một sự tố 
cáo lén lút. Chủ nghĩa chống Mỹ là một sự tố giác thầm 
kín của Châu Âu chống lại chính mình, một tính hai 
mặt ở trong cái Tôi gồm có cà hai: quan toa và kë bi 
o... và ke bị cáo được gọi là Mỹ, trong khi ho chi là 
một. X 
Người Châu Âu có một ý nghĩa xấu khi nhìn vào su 
` lan tràn của cái goi là chủ nghĩa vât chát Mỹ. Không 
phải người ta nói không đúng về việc chạy theo đồng 
tiền dollar. Sự việc là ở chỗ, người ta nói thế là để làm 
nhẹ cuộc chạy đua không kém lắm của đồng livre, đồng 
franc hay đồng mark. 


Cũng không kém phán gay gắt khi người ta muốn 
nói tới “kë bung xung” (bouc émissaire) và việc biến sự 
hận thù cảm thấy rõ của Châu Âu chống lại chính mình, 
hai thần tượng đó đều có nguồn gốc từ chủ nghĩa chống 
Mỹ. Sư việc là như sau: nước Mỹ đã dược bốc lên như 
một dân tộc được Chúa lựa chọn. Trong khi đó Châu Âu 
không ý thức được về mình như thế ~ hình như có một 
chủ nghĩa khó dâm Châu Âu - đo đó đã phổ biến trong 
dân chúng hình ảnh về một nước Mỹ đóng vai tro cứu 
thế. Y tưởng đó gây nên những phản ứng như những lời 
lên án. 


Có hai kiểu nhìn nước Mỹ ở Châu Âu. Người nhiệt 
tình đối với nước Mỹ thì che đậy sự chán ngấy của mình 
đối với Châu Âu. Người ghét nó chỉ thấy rằng thuộc địa 


49 


thì làm gì có nhiều chiến công như chính quốc. Người 
trước thích nước Mỹ thấy thuộc địa tự nhiên có nhiều 
điều thú vị mà một nền văn minh cao hơn không tránh 
khỏi sẽ bị phá bỏ, ví như một cách cai trị ít nghiêm khắc, 
sự không cần thiết phải cưỡng bức thuế má như những 
nước lắm kë thù trực tiếp. 


Chủ nghĩa lãng mạn Đức rất khoái Mỹ bởi vì trong 
nền văn minh này, người ta cảm thấy ít bệnh hoạn hơn 
б Đức. Hơn nữa để nói về bệnh hoạn đó, người Mỹ chua 
tìm được một thuật ngữ triết học thích hợp. Sự tán tụng 
của Nietzsche về cái cười Mỹ chính là sự công kích sự 
than khóc của Schopenhauer và của Richard Wagner. 
Đốt với Heine và Nietzsche, Byron và Shelley, Mỹ thể 
hiện sự chống suy đồi, biểu tượng của chiến thắng bệnh 
hoạn mà họ thấy ở nước họ. 


Cuối cùng đưới con mắt của những nhà chính trị tự 
do, Mỹ là một nước may màn không có hệ thống phong 
kiến kiên cố. Một người cấp tiến Đức tên là Carl Schurz 
di cư sang Mỹ khá thành công trong đường đời đã nhân 
danh bạn bè hơi quá say mê Mỹ đã viết rằng: “Tôi định 
tìm những gì hay ở cái gọi là Mỹ”. Nhưng một khi thực 
tế dựa vào một lý tưởng thì lý tường che khuất nó. Nước 
Mỹ trở thành hiện thân của Tuyên ngôn dộc lập. Ai 
quan tâm tới một nước Mỹ chân chỉnh? Trái lại mọi 
người đều quan tâm tới ý tưởng về một không tưởng 
hiện thực. Cuối cùng ông ta viết nước Mỹ ở thế ky XIX 
có một vai trò như nước Nga ở thế kỳ XX. 


Chính từ những biến đổi có tính chất nên thơ đó và 
từ những chiếm lĩnh libido nói theo phán tâm hoc, đã 


50 


sinh ra sự hận thù Mỹ. Nó muốn thấy “một My không có 
mặt nạ”. Và với khẩu hiệu đó, Mỹ đã bị đeo một mặt nạ 
quá thời, mặt nạ do sự hận thù tạo nên. Quả thực, một 
mặt, ít nước như nước Mỹ đã thực hiện nguyên lý rằng 
mọi người sinh ra đều bình đẳng, mặt khác, Mỹ lại là 
nước của Barnum, của hành hình người da đen, của 
bom nguyên tử, của chủ nghĩa McCarthy, của chiến 
tranh phi nghĩa xâm lược Việt Nam. Có lẽ hình ảnh ít 
sai lạc nhất về đất nước này, thuộc về những miêu tà 
của những người có con mắt nhìn cả hai phía (nhưng 
không trung lập) đối với cả hai lục địa - Châu Âu và 
Châu Mỹ và không hé quy về những công thức te nhạt. 
Trái lại họ miêu tà chúng với nhiều quan sát rất hay. 
Người ta có thể đọc được trong những tác phẩm của 
William và Henry James, của Henry Adam nhiều bài 
học phong phú và không có một thứ tuyên truyền tùy 
tiện nào. Họ vẽ nên cả hai lực địa, khen và chê nơi này 
nơi kia và thoát ra khỏi mọi lối sáo ngữ khô khan, 
William James cũng tự nói về mình rằng ông phát triển 
ở mình “một cơ quan riêng để cảm nhận những khác 
nhau giữa các nước”. Ông rất là “Đức” trong tác phẩm 
của ông đây đó có những ngữ điệu đậm chất Đức. Cho 
tới ngày nay, những lời lẽ trong treo của cuộc đối thoại 
Âu — Mỹ là những lời lẽ của những con người (như gia 
đình đames) luôn luôn hướng về phần đất của thế giới 
phía kia, phần đất mà họ mang nặng niềm thương nhớ 
quê hương. 


Có thể có nhiều cách đặt ra câu hỏi rằng: “Ai là 
Mỹ?”. Trước hết có thể trả lời bằng một ngôn ngữ luận 


51 


chiến thô thiển của một nước nào đó và có thể bằng một 
ngôn ngữ tỉnh tế với những từ ngữ khoa học. Trong cuốn 
Từ diển triết học ở Đức, “americanism” được giải thích 
như sau: “Tính bề ngoài, nhịp độ nhanh nhàu, dë cao 
những của cải vật chất, tìm toi phức tạp những thành 
tích, xu hướng giật gân, cơ giới hóa lao động và đời sống 
khai thác tàn bạo tự nhiên và lực lượng con người”. Ro 
ràng đây là bảng danh sách dài những tính từ đi cùng 
với sự phê phán. Về những gì là đích thực trong thuật 
ngữ “chủ nghĩa Mỹ”, nhà triết học Josiah Royce đã nói 
theo ngôn ngữ của người thầy Hegel của mình "der 
selbstentfremdete Geist", tinh thần làm tha hóa bàn 
thân, trang thái không giống gi với những nét đặc sắc 
dân tộc. Đã từ lâu và theo cách những từ ngữ như “chủ 
nghĩa duy thần” và “chủ nghĩa vật chất”, từ “chủ nghĩa 
Mỹ” dà mất hết tính đặc thù, nó chỉ con là một dấu hiệu 
của một sự cự tuyệt nặng nề. 


Người Mỹ không phải không thừa nhận “chủ nghĩa 
vật chất” của họ, nhưng biến bức biếm họa thô thiển đó 
nhu được bán ở cửa hàng xén thành một diện mạo nhiều 
màu sắc. “Chủ nghĩa vật chát" Mỹ (như người My 
Joseph Wood Krutch viết) là “niêm tin vào những gì họ 
muốn có, một khi đã trả tiền”. Niềm tin vật chất được 
thể hiện ở thực tiễn mà người ta có thể dich thành từ 
ngữ “chủ nghĩa vật chất hào hiệp”. Người Anh Gorer và 
người Mỹ Krutch đồng tình nói rằng chủ nghĩa vật chất 
không hề có yếu tố kë hà tiện. Người ta chạy theo đồng 
dollar là để tiêu dùng cho mình và cho người khác, cho 
những vật gọi là vật chất, cho trường học, cho thư viện. 


52 


Nếu một ngày nào đó, từ “chủ nghĩa vật chất” biến mất 
thì người ta vẫn coi tỉnh thần thương mại phục vụ cho 
văn hóa, như một tấm khăn lấp lánh phủ lên sự trần 
trụi của chủ nghĩa vị ky. 


SỰ MỸ HÓA 


Nếu chủ nghĩa Mỹ nói lên gương mặt của người Mỹ, 
thì sự Mỹ hóa nói lên vai trò của văn hóa Mỹ đặc biệt ở 
thời kỳ sau hai Đại chiến, thời kỳ ảnh huong chính trị 
và kinh tế Mỹ trên toàn thế giới. Sự Mỹ hóa cũng có 
những mô thức khác nhau ở mỗi giai đoạn lịch SỬ. 


Ở giữa hai đại chiến, sự Mỹ hóa có hai bộ mặt. Một 
màt những “bọn người giàu có mới” ở Châu Âu muốn 
chạy theo sự cuồng nhiệt của lối sống tiêu thụ. Mặt 
quan trọng hơn là ở chỗ Mỹ hóa chuyên chờ những khía 
cạnh của nền văn hóa nhân dân. Người ta gọi những 
“năm điên loạn” là thời ky mà ở Paris hay Berlin người 
ta đua doi thói học làm sang thân My thể hiện tính công 
chúng trong các nhà hàng, trong các vũ trường. Trong 
những năm 20, su Mỹ hóa diễn ra trong văn hóa nhàn 
rỗi, trong nhạc Jazz. Từ 1928, điện ảnh ra đời, nhiều 
nhà điện ảnh, nhiều diễn viên Châu Âu tới Hollywood. 
Những phim Mỹ lộng lẫy, những phim hoạt hình, 
những phim cười (nhất là của Chaplin) thâm nhập vào 
Châu Âu. 

Sự bành trướng của văn hóa Mỹ một phần có nguồn 
gốc từ những tói tệ của cuộc đại khủng hoàng, Hoa Ky 


vẫn con là nơi ẩn náu của tu do và dân chủ. Sau đó là sự 
thống trị của chủ nghĩa phát xít ờ Châu Âu, sự Mỹ hóa 


53 


là sự tìm tới văn hóa My như một hình thức chóng trả về 
văn hóa (phong trào ^Zazous" о Pháp). Không có gì là 
ngạc nhiên trong cuộc giải phóng Pháp và các nước 
khác, người ta chứng kiến sự lan tràn ô ạt lối sống Mỹ: 
nhạc Jazz và phim của Hollywood luôn song hành với 
thói quen nhai kẹo cao su và hút thuốc lá nâu. 


Sự Mỹ hóa còn thể hiện ở sự thống trị của Mỹ trong 
văn hóa “thông thái”, và “quý phái”. Su ngå vé ưu thế 
nghệ thuật của Châu Âu ở New York một hiện tượng 
nổi bật trong lịch sử nghệ thuật. Trong lĩnh vực văn 
học, sau chiến tranh, chữ viết tĩnh lược trong các tiểu 
thuyết của Faulkner, Dos Passos và Hemingway hay 
tiểu thuyết trinh thám den của Hammett, hay của 
Chandler đã ảnh hưởng tới tiểu thuyết Châu Âu. Sự 
thống trị đó càng rõ trong lĩnh vực khoa học được đánh 
dấu bằng sự “thu hút mạnh mẽ các khối óc” trong mọi 
lĩnh vực ở nhiều nước. Nhiều khoa học nhân văn như xã 
hội học, ngôn ngữ học, nhân học cũng phát triển rất 
manh me (chương sau nói riêng về triết học khoa học). 


Quá trình Mỹ hóa đương nhiên đã phải đương đầu 
với bản sắc văn hóa của các nước. Có thể kể tới sự phản 
ứng của “chủ nghĩa bảo vệ văn hóa” (thời kỳ chủ nghĩa 
de Gaulle) với những giải pháp bảo vệ điện ảnh của 
Pháp, những ấn phẩm dành cho thanh niên Trong lĩnh 
vực nghe nhìn, điện ảnh, các nước Anh, Đức, Pháp 
không tránh khỏi đều phụ thuộc vào Mỹ. 


Dù tất cả những biện pháp nhằm bảo vệ nền văn 
hóa của các nước thuộc Châu Âu ra sao thì sự gặp gỡ 
những xã hội phương Tây ngày một giếng nhau về một 


54 


nën văn hóa “hòa giải” cũng sẽ làm cho quá trình thâm 
nhập văn hóa Mỹ không tránh khỏi, nhất là trong tình 
hình Hoa Kỳ kiểm soát phần lớn công nghiệp viễn 
thông và dùng công cụ đó như là một chủ nghĩa đế quốc 
văn hóa đặc biệt trong chiến tranh lạnh nhằm xóa bó 
“khối xã hội chủ nghĩa”. (Chưa nói tới những núi lãi 
kếch xù đo công nghệ thông tin đưa lại cho Mỹ). 


Rút cục, vấn dé “Mỹ hóa” văn hóa sẽ qua di bôi vì 
một khi nói tới sự quảng bá phổ quát những giá trị Mỹ 
và tới sự thâm nhập lẫn nhau của những ảnh hưởng của 
các nước thì chắc chắn người ta phải dë cập tới toàn cầu 
hóa văn hóa, người ta phải bàn luận về sự pha trộn và 
sự đồng nhất hóa sẽ điễn ra sao: Mỹ hóa chỉ là kinh 
nghiệm của một thời đã qua. 


MỘT NỀN TRIẾT HỌC TUNG BAY NGOÀI TRỜI 
TỰ DO 


Trong chủ nghĩa Mỹ và trong sự Mỹ hóa, người ta ít 
nói tới triết học. Một câu hỏi đặt ra: có triết học Mỹ hay 
không và nếu có thì nó có đặc điểm gì từ sự đối điện của 
người Châu Âu và cả của người ở ngoài Châu Âu ví như 
người Việt Nam chúng ta? 


Năm 1835 có một cuốn sách được thừa nhận trong 
thế kỷ vừa qua là một cuốn sách bất tử ở Mỹ: đó là cuốn 
Nền dân chủ ở Mỹ của Alexis đe Tocqueville. Harold 
Laski viết rằng chưa có một người nước ngoài nào viết 
về nước Mỹ hay như thế. Người Mỹ vĩ đại là Henry 
Adam cơi cuốn sách đó như một mẫu mực. 


55 


Tập thứ hai xuất bàn năm 1840, mç đầu bằng 
chương mang tựa đề: “Những phương pháp triết học 
của người Mỹ”. Lúc đó quả là chưa có triết học Mỹ, 
Tocqueville chỉ mới đưa ra những tiên đoán lớn để chỉ 
ra một cách ấn tượng những đặc điểm của n6. 


Lúc ông viết về tình hình nói trên quả là có một 
điều bất lợi cho nhận định của ông. Đây là câu mỹ đầu: 
“Tôi chưa thấy một nước nào mà người ta ít quan tâm 
tới triết học như ở Mỹ”. Sự đánh giá này thực ra không 
đúng. Đến cuối những năm 30, chủ nghĩa duy tâm Đức, 
chủ nghĩa Saint — Simon Pháp và sự tư biện lãng mạn 
Châu Âu đã suy tàn. Nhưng thế hệ người Mỹ sau này 
trở thành nổi tiếng, ví nhự nhóm người tập hợp chung 
quanh Emerson, nhóm những người siêu nghiệm đã bắt 
đầu lên đường. Nhưng Tocqueville lại chưa hề biết tới. 


Tiếng động của ngọn cỗ mới mục dễ ở ngoài tai kể cả 
của nhà quan sát tốt - nhất là khi họ là người nước 
ngoài. Điều chẳng may cho Tocqueville khá không bình 
thường. Số là khi ông viết tới chương bàn về phương 
pháp triết học của người Mỹ thì ngọn cô mới đã moc lên 
mon món. Tocqueville chỉ biết tới thế hệ cũ còn bám 
chặt trong thần học Calvin và chủ nghĩa duy nhất, chỉ 
thấy о Kant như “một mớ những phi lý cực kỳ” không 
thể không dẫn tới một chủ nghĩa hoài nghi. Trái lại họ 
chẳng biết gì tới Câu lac bộ những nhà siêu nghiêm 
trong một cuộc họp năm 1836, bao gồm thế hệ thuộc 
mười năm đầu của thế kỷ và đang ở tuổi 30. Họ tập hợp 
nhau lại để vượt qua điều thái quá xảy ra nhân ky niệm 


56 


hai trăm năm của Dai hoc Harvard. Họ không vừa lòng 
với thực trạng tỉnh thần hiện tại. 


Một người trong bọn họ là Emerson trong buổi họp 
thứ hai đã tuyến bố rằng: “Trên miền mênh mông này, 
thật là khủng khiếp, ở đây tự nhiên thì vĩ đại còn tinh 
thần thì leo lét thực là dé bảo”. Chủ nghĩa siêu nghiệm 
là một sự nổi loạn của thiên tài – cũng di gần tới chủ 
nghĩa tiền lãng mạn Đức — nhưng khi nó vào Mỹ trên 
bình điện triết học thì nó được suy tư và viết trước hết 
theo ngôn ngữ của Kant rồi của Hegel. 


Câu thứ hai của Tocpueville cũng sai nốt. “Họ cũng 
không có trường phái triết học và chẳng quan tâm gì tới 
những trào lưu đang xung đột với nhau ở Châu Âu”. 
Cũng trong thời gian đó, trong vòng mười năm, chủ 
nghĩa siêu nghiệm ra đời ở Boston và ở Cambridge làm 
cho New England trở thành nơi của sự tự biện triết học 
Đức. Người ta biết tới triết học duy tâm qua Coleridge 
và Victor Cousin, Goethe và Schiller qua Carlyle. 
Nhưng chẳng bao lâu, người Mỹ không muốn mãi cứ là 
“chư hầu văn chương của Anh”, họ bắt tay dịch và lý 
giải những vị chủ soái của họ. Kant dạy cho họ từ bỏ 
những tư tưởng duy cảm từ Anh nhập vào, từ bó chủ 
nghĩa siêu tự nhiên của những nhà theo Calvin và chủ 
nghĩa duy lý của những người thống nhất. Những nhà 
thần học được họ coi là mẫu mực, đó là Herder và 
Schleiermacher phải tiến hành một cuộc đấu tranh 
chưa thực hiện được tốt để chống lại thế hệ trước đã cho 
rằng Fichte là người vô thần và Kant là người không có 
tôn giáo. Những người sung đạo đặt ra cho Emerson và 


ð7 


những người theo ông một đối chọi rằng: “Có một Chúa 
Trời riêng hay không?”. Vị giám mục hiển từ và rộng 
lượng Channing, cha chăn đắt của những người cơ đốc 
nhân phiếm thần tập hợp chung quanh Emerson từng 
tuyên bố rằng: “Những nhà tỉnh thần chủ nghĩa bị một 
nguy hiểm đe dọa là lấy mọi thiết chế phục vụ cho Kytô 
giáo”. Giáo hoàng của những người thống nhất Andrew 
Norton nói đầy giận đữ rằng: Con người “mai kia là một 
con ruồi” u? Hay (nhu Emerson nghi) là “một giáp ngựa 
chiến của Chúa thánh thần”. Ở đây người ta muốn thế 
tục hóa thần học. 


Tocqueville đã bổ sung cho những khẳng định tiêu 
cực của ông về việc người Mỹ ít quan tâm tới những cuộc 
tranh luận triết học xây ra ở Châu Âu bằng cái gọi là 
“phương pháp triết học ở Mỹ”, thay cho trường phái 
triết học à Châu Âu. Tocqueville viết rằng họ tự do, ho 
không bị ràng buộc vào một hệ thống nào, tự do trước 
những thành kiến gia đình, giai cấp, dân tộc đạt tới 
những phát minh mà tỉnh thần giáo điều không sao 
ngăn nổi. Có thể nói ở đây những rễ cắm vào quá khứ 
quá nông cho nên khó mọc lên chủ nghĩa kinh viên vốn 
đề nặng lên tư duy Châu Âu. Vì váy ông đã ca tụng tự do 
của phương pháp triết học của Mỹ mà có lẽ không người 
Pháp nào có thể có: những người Mỹ ấy đương nhiên là 
những người sau cùng học Descartes, nhưng họ đã sử 
dụng có hiệu quả, họ chiếm lĩnh rất linh hoạt và không 
vướng mắc gì về tư duy. Tocqueville phân tích, đánh giá 
dường như ông đã biết rõ về Emerson — du ô ông chưa một 


58 


lần gặp — và ông phân tích về những nhà siêu nghiệm 
như đã cảm nhận trước được chủ nghĩa thực dụng. 


Hình ảnh mà người vẽ chân dung nghiêm khắc 
nhất về Mỹ ở Châu Âu đã đưa lại cho tư duy của Thế 
giới mới, kể cả khi tư duy ấy còn ở thời kỳ thần học, đã 
tương ứng rất chính xác với tư duy mà cho tới ngày nay 
những nhà triết học Mỹ düng để miêu tả về mình. Đã 
từng có một loạt cuốn sách với tên sách Triết học Mỹ 
thường viết về thời đại hiện nay, người ta có thể thấy ở 
ngoài bìa trên những cuốn sách đó những câu như: “Có 
thể nói là đúng nhất, triết học Châu Âu là triết học của 
{гар bút, kể cả của tu viện. Trái lại triết học Mỹ ró ràng 
là sinh ra ở ngoài trời”, chính cuộc sống trong tính đa 
dạng của nó, trong những lĩnh vực khác nhau của nó đã 
làm cho nó phát triển. Đây là điều tương hợp ró ràng với 
điều mà Tocqueville đã cảm nhận trước từ lâu. Người ta 
có thể nói: triết học Châu Âu là một sản phẩm của nhà 
kính, còn triết học Mỹ là một sản phẩm tự nhiên. O Mỹ 
không có Port - Royal, không có Tubinger Stift, không 
có những người tập sự triết học như Hegel, Holderlin và 
Schelling từ trẻ dà tiếp thu những tu tưởng, những kinh 
nghiệm bên trong của những nhà tư tuong lớn và cũng 
từ tấm bé đã bị thu hút vào việc phân tích tỉ mỉ những 
khái niệm tỉnh tế nhất. Quả thực họ không ở trong tu 
viện, nhưng có điều không khác lắm: họ suy nghĩ, ngẫm 
nghĩ ở trong những lâu đài tình thần quan trọng. Còn 
người Mỹ không xây dựng lâu dài bằng những khái 
niệm. Họ không là học tro của các vị tu nành cho nên 


59 


ngày nay so với người Châu Âu họ cũng ít mang tính 
chất đó của những đệ tử. 


Có thể nói chung rằng, tư duy Mỹ ít tế vi và ít đơn 
côi hơn tư duy Châu Âu. О đây, người ta không kiến tạo 
một thuyết bí hiểm (trừ những triết hoc trü thành một 
khoa học đặc biệt) Homo philosophicus không phải là 
một trong những ví dụ để thấy ở Mỹ. 


Tuy nhiên xin đừng vội chê bai về tình trạng thiếu 
những Aristote, Spinoza hay Husserl. Ở thời kỳ mà ở 
Mỹ, một nền triết học xuất hiện như thế thì ở Châu Âu 
cũng chưa có những nhà triết học có tầm cỡ. Người ta 
không thể so sánh những người Châu Âu thuộc quá khứ 
xa xôi với người Mỹ mấy trăm năm gần đây. Nếu người 
ta quan sát triết học Châu Âu sau khi Hegel qua đời và 
triết học Mỹ từ khi xuất hiện thế hệ thứ nhất, thì người 
ta luôn luôn thấy Châu Âu cố gắng thâm nhập về chiều 
sâu, đưa ra ánh sáng những gì còn mờ mịt nhất, trái lại, 
9 Mỹ là mong muốn vé cơ cấu lại, những nhà triết học — 
vua là vua hơn là nhà triết học. Quả thực công thức 
ngắn đó có giá trị cho thế hệ Emerson, nhưng không thể 
miêu tả được cái theo sau đó. Một trong những nhà tư 
tưởng hiện đại Mỹ là Sidney Hook, năm 1957, đã nói về 
vấn đề cách thức mà người Mỹ, người Châu Âu làm triết 
học như thế nào như sau: “Các nhà triết học của chúng 
tôi không đẩy chúng tôi ra đường phố, sinh viên của 
chúng tôi không chiến đấu trên chiến hào, cho chủ 
nghĩa hiện sinh hay cho lý luận dân tộc nào ca. Chúng 
tôi quan tâm nhiều tới những giải pháp bơn là cho 
những sự cứu thế. Chúng tôi chống lại những trừu 


60 


tượng sa lầy”. Điều nói trên boàn toàn giống với việc 
quay lại những giải thích đã làm cho người Mỹ tro 
thành người thực hành trong khi người Châu Âu còn 
thích suy tư. Người ta bảo (theo L. Marcuse) người My 
tránh được một nghĩa xấu xa hai khái niệm mà K. Marx 
đã dùng là thích cải tạo hơn là giải thích, thích chính tri 
hơn là suy tư. Người Mỹ thích cái nhìn không tường 
(như những cộng đồng không tường đã nói ở trên) 
nhưng rất “kính nhi viễn chỉ” cái nhìn ào tuong 
(Illusion) nhất 18 ảo tưởng của việc sử dụng vũ khí, sự 
khủng bë để “cải tạo” xã hội của minh. Ho cho rằng 
những nhà tư tuong kiểu đó cũng là những nhà triết học 
ngôi trước tráp bút của mình mà thôi. 


CHỦ NGHĨA THUC DỤNG 


Một biến thể nổi bật của chủ nghĩa Mỹ và cũng là 
một triết học tung bay ở ngoài trời là chủ nghĩa thực 
dụng. Mấy chữ cái đó cũng đủ cho ai muốn sử dụng để 
lăng mạ điều mà họ không ưa. “Chủ nghĩa thực dụng đã 
từng là một từ khinh thường, một sự thô thiển hàn lâm 
trong triết học Đức (trước chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất). Một người bạn Đức của William James là 
Wilhelm Jerusalem phần nàn rằng: “Chủ nghĩa thực 
dụng đáng nhận được sự khinh thường như sự khinh 
thường đã được người ta xử lý o Đức với nhiều cách khác 
nhau”. Và một người Đức khác tên la Mueller 
Freienfels đã viết một cách cay độc rằng triết học Đức có 
ý thức hay không đã dựng lên một hình nộm bằng rơm 
ghê tờm được gọi là chủ nghĩa thực dụng và nó đã đảo 
lộn lớn lógic và gây inh tai nhức óc. Chủ nghĩa thực 


61 


dụng và chủ nghĩa Mỹ trở thành những từ cùng nghĩa, 
là hai mũi tên được sử dụng trong văn học châm biếm ở 
Châu Âu và cả ở Mỹ. 


Cả đến Bertrand Russell là người được vũ trang tốt 
nhất để chống mọi loại bù nhìn phầm ăn tục tử của thời 
đại cũng không thoát khỏi cái “phương trình nguyên sơ 
của thời đại cho rằng chủ nghĩa thực dụng là triết học 
của con buôn”. Những lý luận của nó — và ông nhấn 
mạnh ~ có nhiều nét chung với hệ thống Mỹ ~ và do đó 
ông viết như sau: “Tình yêu đối với chân lý bị làm tối 
tăm ở Mỹ bởi tinh thần thương mại, mà từ ngữ triết học 
gọi là chủ nghĩa thực dụng”. Trước cái nhìn thô thiển 
đến mức khó tin, John Dewey đã phan ứng bằng một 
loại châm biếm theo tâm lý dân gian rằng: chủ nghĩa 
hiện thực mới së là cấu trúc thượng tầng tư tưởng của 
thói đua đòi quý tộc Anh, xu hướng triết học Pháp về 
chủ nghĩa nhị nguyên sẽ là sự biểu hiện của xu hướng 
gaulois vừa là bà chủ vừa là bà vợ, chủ nghĩa duy tâm 
Đức sẽ là một biểu hiện, một tổng hợp bia và xúc xích 
với Beethoven và Wagner. 


Russell có thể cãi lại William James rằng: cuốn 
Chú nghĩa thực dụng của ông là một loại cương lĩnh nối 
liền hệ thống của ông với kiến thức kinh tế và chính trị, 
tuy với một cách nhìn bình tâm khách quan: đó là thực 
tế của nền dân chủ My. Đây là những cứ liệu của ông: 
cũng như sự có mặt của một thị thần ở giữa một nước 
cộng hòa hay sự hiện diện của một thầy cả công giáo ở 
giữa một xứ Tin lành së không thể có được, cũng vậy 


62 


nhà duy tám duy lý là một hóa đá cổ hủ thực sự trong xã 
hội Mỹ. 


Trên bình diện phương pháp, phương trình của 
Russell: “Chủ nghĩa thực dụng ~ chủ nghĩa thương mại 
Mỹ” ở cùng một cấp độ là không đúng. 


Quả thực từ ngữ của chủ nghĩa thực dung dường 
như khẳng định luận dë “chân lý chỉ là đối tượng của 
thương mại”. William nói về Cash value (giá trị tiền 
mặt) của ông. Ông nói rằng chân lý trước hết tôn tại 
trong hệ thống tín dụng và rằng, những chân lý có 
những nét chung là tính sinh lợi "that they pay" (ho trả 
cái đó). Điều đó đã đủ rõ để làm căn cứ cho sự khẳng 
định rằng chủ nghĩa thực dụng là biểu hiện của chủ 
nghĩa thương mai. Ro ràng vượt qua và khái quát su 
khẳng định đó và tìm được cái nét chung có thể thấy ro 
được trong lich sử triết hoc Mỹ một tư tưởng chịu ảnh 
hưởng sâu sắc của Kant, Goethe, Fichte và của chủ 
nghĩa lãng mạn được gọi là chủ nghĩa siêu nghiệm. 
Theodore Parker người đặt tên cho xu hướng đó đã có 
lúc thừa nhận rằng: “Tôi ít quan tâm tới những mỹ 
thuật buộc con người phải ở nhà mình. Những cái đó 
kém hấp dẫn tôi, nghệ thuật không đẹp bằng những sản 
xuất ra quần áo, nhà cửa, tiện nghi. Tôi muốn là một 
người như Franklin hơn là Michel Angelo. Tôi còn 
muốn hơn nữa có một đứa con sẽ làm nên cái gì đó có ích 
hơn họa sĩ lớn Rubens chỉ biết bắt chước sự đẹp, tóm lại 
là một trưng bày về tranh. Nhưng cái người bài xích thô 
thiển Michel Angelo và Ruben đó đã để lại sau khi chết 
một thư viện gồm ba mươi nghìn cuốn sách, ông đọc 


63 


dược tiếng hébreu, tiếng Hy Lạp, tiếng La Tỉnh, tiếng 
Pc, tiếng Scandivavia, tiếng Pháp, tiếng Italia và 
tiếng Tây Ban Nha. Rốt cục, J ames, người đã đưa vào 
triết học ngôn ngữ thương mại lại là một trong những 
nhà thông thái nhất ở cuối thế kỷ. Người Mỹ sử dụng 
ngôn ngữ hằng ngày để chống lại thói duy mỹ của biệt 
ngĩ triết học. Biệt ngữ triết học đó không đồng nghĩa 
với từ “lợi ích”, trái lại nó chứa nhiều Weltgeist (tỉnh 
thần thế giới). Người Đức thích thanh cao hóa cuộc sống 
hằng ngày đến nỗi khó nhận ra. Khi Hegel nói: “Tất cả 
cái gì hiện hữu là duy lý” thì đó là biến thể khá ý nhị 
nhu điều mà người Mỹ nói “cái gì có ích là duy lý”. Câ 
hai điều nói lên sự chính trực về hiệu quả. “Chính nhờ 
từ vựng của chúng mà bạn nhận biết được chúng”, đó là 
một phương pháp tốt, nếu nó không bị sử dụng một cách 
quá thô thién. Có thé xác nhận “biện chứng của Hegel” 
và sự phân tích rất tỉnh tế của ông về sự đối lập giữa chủ 
và tớ đã để lộ ra rõ hơn cuộc đấu tranh giai cấp ở Châu 
Âu, trong khi “cash” (tiền mặt) của James chỉ nói về 
kinh tế. Một cách ró ràng hay một cách giấu giếm, các 
nhà triết học cho chúng ta biết vận mạng của xã hội của 
họ. Vì vậy người ta có thể nói tới triết học Mỹ, triết học 
Đức, triết học Pháp, Người ta cũng có thể nói tới sắc thái 
của mỗi dân tộc như một chủ dé, bằng cách so sánh sự 
đóng góp của chủ đề đó với những chủ đề đã được đề ra 
trong các thế kỷ qua. Vậy là “chủ nghĩa siêu nghiệm” 
Mỹ vượt qua khá xa lợi ích nói là “tiêu biểu” của Mỹ về 
loi ích... Nó cũng làm rõ, ví như lợi ích cho là “tiêu biểu” 
về vật chất hóa lý tưởng đó. Và chủ nghĩa thực dụng 
cũng vượt qua lợi ích “tiêu biểu” của Mỹ chỉ khuôn lại ở 


64 


cái gì là lợi ích và nói tới một cách tiêu biểu theo kiểu 
Mỹ, để sự giải phóng thế giới khói nanh vuốt của những 
ma quái do siêu hình học đặt ra. Tuyên truyền thù địch 
luôn luôn được thực hiện bằng sự lý giải nặng nề không 
thể tả được. Bertrand Russell, nhà tư tưởng nghiêm túc 
nhất cũng thấy được những vi vua — triết học Platon dà 
đi trước tên đầu só phát xít người Anh Sir Aswald 
Mosley. Nhưng những gì mà Novalis, Fichte, Hegel và 
cà Nietzsche chịu đựng ở nhiêu nước thì vẫn con đấy. 
Cũng cần phải đối xử dáng đắn với những nhà triết học 
Mỹ mà lâu nay người ta tập hợp họ dưới một cái nhãn 
chung là chủ nghĩa thực dụng. 


Làm việc một cách công bằng thì nói người rồi phải 
nói đến ta, “ta” muốn nói ở đây là các nước ngoài Mỹ và 
Châu Âu trong đó có Việt Nam chúng ta. Chủ nghĩa 
thực dụng đã có mặt ở nước ta hơn nửa thế kỷ rồi, nhưng 
viết đúng về nó thì ít mà không đúng thì nhiều hơn. Có 
nhiều lý do dẫn tới cái không đúng — nhưng cái không 
đúng đầu tiên đang bàn ở đây là việc sử dụng từ vựng 
không đúng. Sự tình như sau: 


Hồ Thích là học già Trung Quốc đầu tiên đưa chủ 
nghĩa thực dụng vào nước này, qua những “tân thư”, 
khái niệm này cũng đã vào nước ta. Hồ Thích dịch 
pragmatism là “thực dụng” phần nào cũng gần với 
nghĩa từ “pagrama”, một từ nguyên có nghĩa là “hành 
động”, một yếu tố quan trọng của pragmatism. Nhung 
như ta đã biết nhiều từ của Trung Quốc khi vào nước ta 
đã biến nghĩa. Từ "thực dụng" vốn là một triết nọc có bề 
dày khái niệm đã biến nghĩa thành một từ dầy nghĩa 


65 


xấu (péjoratif). Đây là định nghĩa từ “thực dụng” trong 
Từ diển tiếng Việt (NXB Khoa hoc xã hội, Hà Nội, , 
1988): “2. chỉ nhằm vào cái gì có lợi, không quan tâm 
đến những mặt khác”. Định nghĩa này chỉ đúng với 
tiếng nói hằng ngày và như vậy không thể coi là nội 
dung của khái niệm triết học Mỹ. Thế là những nhà viết 
về chủ nghĩa thực dụng Mỹ chưa được chăm chỉ làm 
việc, cứ theo lối duy danh định nghĩa của người ít học và 
cứ từ đó mà tán ra thành triết học của một nước. Cách 
nghiên cứu này rất xa với tác phong khoa học. Có người 
muốn dịch “pragmatism” thành “chủ nghĩa hành dụng” 
cho sát hơn với nội hàm của nó. Nhưng e rằng từ chủ 
nghĩa thực dụng đã sống la liệt trong nhiều sách vở. Sợ 
rằng sẽ gặp thêm rắc rối khác. 


Chủ nghĩa thực dụng Mỹ phải chịu đựng nhiều lầm 
lẫn còn ở sự ra đời không đễ dàng của nó. Nó có nguần 
gốc sâu xa trong truyền thống của nó như đã trình bày 
trong những trang trên. Đến cuối thế kỳ XIX, mỗi người 
khai thác trong văn hóa Mỹ một mặt mà mình thích thú 
chung quanh cái “pagrama” của người Mỹ. Mỗi người 
nói hành động một cách khác nhau, đến mức Arthur O. 
Lovejov cho rằng đã có đến 13 thứ chủ nghĩa thực dụng. 
Cuối cùng thì những cái “creme” tinh túy của truyền 
thống Mỹ ấy đã trao cho sứ mạng của nó cho ba nhà 
triết học lỗi lạc Mỹ: Charles Peirce (1839 — 1914), 
William James (1842 — 1910), John Dewey (1859 - 
1952). 


Sự nghiệp triết học của ho là một tập đại thành 
triết học, đưa triết học Mỹ bước vào “thời kỳ vàng son”. 


66 


CHARLES S. PEIRCE 


Ông được các nhà chuyên môn đánh giá là nhà triết 
học lớn nhất của Mỹ. Tác phẩm của ông được coi là cái 
mỏ giàu có và không bao giờ cạn của lôgic học, lý luận 
nhận thức, phương pháp học khoa học, ngữ nghĩa học. Ở 
Mỹ, kỷ nguyên đương thời được goi là “thời đại phân 
tích”. Peirce là nhà phân tích tỉ mỉ phong phú nhất. 
Điều có ý nghĩa là sự phân tích của ông gần như chỉ tập 
trung vào những khái niệm cơ bản của khoa học, vào cái 
mà Châu Âu gọi là Kultur — Diagnose (văn hóa chẩn 
đoán). H. H, Price giáo sư ở Oxford đã nói về những “chủ 
đề đơn điệu của triết học của những nền văn minh” được 
gọi bằng tiếng Đức Kulturphilosophie. Đó là một bằng 
chứng quan trọng спа thế giới Anh ngữ. Nếu người ta so 
sánh những phác thảo của những giáo trình ở Mỹ và ở 
Đức, người ta thấy ở đó một thiếu vắng ró ràng triết học 
về văn minh đó. Peirce thể hiện rõ kỷ nguyên của sự 
phân tích tỉ mỉ như đã được hiếu ở Mỹ. 


Về những thúc đẩy quan trọng triết học Mỹ ở thế ky 
XX, người ta thường đối lập cái nhãn “chủ nghĩa thực 
dụng” một từ ngữ đã che khuất hơn là biểu hiện nội 
dung của nó. Dưới cái vỏ của cái tên nổi tiếng đó có ba xu 
hướng độc lập với nhau thể hiện ở ba người: ở Charles S. 
Peirce, người đã đề ra phương pháp của tư duy đó và là 
nguoi sáng tạo ra tên của nó, ở William James, người đã 
quảng bá xu hưởng đó và làm cho nó nổi tiếng trên toàn 
thế giới, ờ John Dewey đã rút ra từ đó những hệ quả 
trong giáo dục và chính trị và người đã làm cho chủ 


67 


nghĩa thuc dung trà thành một thứ thế giới quan. Ba 
nhà tư tường ấy gắn bó với nhau bằng một phuong pháp 
chung là không thừa nhận một chân lý nào — kể cả chân 
lý triết học — có thể chứng mỉnh được, khoa học và triết 
học chỉ là một và mỗi chân lý chỉ là chân lý tạm thời. 
Tuy nhiên ba nhà tư tưởng khác nhau không chỉ o 
những tư chất của họ mà nhất là ở cách mà họ từ bỏ ít 
nhiều thầm lặng cái dự trữ triết học đó. Peirce là một 
trong những nhà phân tích vững chắc nhất của thời đại 
của ông, ông là một nhà duy lý theo ước lệ xuất thân từ 
những nhà tión — Kant, đảm nhận giải quyết những 
thành kiến tôn giáo, siêu hình học và luân lý. Chính 
trong mối liên hệ của sự tan rã tỉnh tế của một chủ 
nghĩa duy lý cơ đốc mà Peirce thực sự tro thành người 
Mỹ. 


WILLIAM JAMES 


Ông nổi tiếng ở chỗ đã làm cho chủ nghĩa thực dụng 
trở thành phổ biến trên thế giới, ông còn là một nhà tâm 
lý học đối lập với những diễn giải cơ giới về tâm linh 
bằng khái niệm “dòng ý thức”. Ông chống lại chủ nghĩa 
độc thần, và chủ nghĩa nhất nguyên (sự sóng đôi siêu 
hình của nó), chẳng bao giu tô ra một sự cảm phục triết 
học nào đối với sự thống nhất, đối với nguyên tắc của hệ 
thống. Ông là một loại Nietzsche Mỹ do vậy ông phần 
nào là một su xa trung tâm mang ít tính cách Mỹ. Năm 
1879, ông viết một câu mà nửa thế kỷ sau những “con 
chim se" tức là những kë khó chịu cứ nhắc lại trên các 


68 


mái nhà: “Trước những lúc hiếm hoi gay gắt của cuộc 
đời mà niềm tin của chúng ta bị thử thách, và thế là 
những nguyên tắc của mọi ngày sẽ mát di và chúng ta 
học biết được các thần thánh của chúng ta" Kinh 
nghiệm đó thường được gọi là Hiện sinh ít thấy ờ những 
nhà tư tưởng Mỹ. 


Trong thời kỳ này, chủ nghĩa hoài nghi nổi lên 
chống lại truyền thống cơ đốc, duy tâm và chống lại 
Aufklarung (Khai sáng). O Mỹ cũng dẫn tới một sự diễn 
giải bi thảm về con người và lịch sử của nó. Ở đây phài 
nói tớHenry Adam (? - 1918), người mà vé mặt nào đó ít 
mang tỉnh thần Mỹ hơn. Năm 1902, ông nói: “Mỹ luôn 
luôn xử sự cái bi kịch một cách nhẹ nhàng. Quá lo lắng 
trong việc chặn lại hoạt động bởi hai mươi triệu mã lực 
hoạt động ấy không quan tâm tới cái bi thâm đã làm 
tăm tối “thời kỳ trung đại”. Với những tư tưởng cơ bản 
của mình, Henry Adam cũng như William James được 
coi là người đã lệch tâm. “Cơ đốc nhân hỗn loạn và bảo 
thủ” như ông đã nói về mình ít giống với một người Mỹ, 
trái lại giống với nhiều gương mặt của Châu Âu trong 
những trăm năm cuối cùng. Nhờ ông (và người anh của 
ông) mà triết học lịch sử ở Mỹ mang tính độc đáo. 


JOHN DEWEY 

ó Mỹ và ở Châu Âu cái được tôn trọng và cà bị công 
kích dưới cái tên chủ nghĩa thực dụng không phải được 
tạo thành bởi một chùm những ý niệm được tập hợp bởi 
Peirce mà chỉ những nhà chuyên môn mới biết được, 


69 


cũng không bởi học thuyết sáng ngời và có khi thực đơn 
giản hay cà phúc tạp ngoắt ngoéo của Willianm James 
mà nhiều nhà báo tới ngày nay vẫn chỉ trích mà con bởi 
ảnh hưởng do nhà sư phạm gây nên. Dewey không phải 
là một nhà thông thái cuồng nhiệt như Peirce hay nhu 
một tác gia những bài xưng tụng mang tính Prométhée. 
Trước hết ông là một nhà giáo dục của đất nước. Đằng 
sau vũ trụ quan và nhân sinh quan, đằng sau những 
hoạt động rất nối tiếng về mặt văn hóa và chính trị, còn 
có một lý lẽ tước bỏ tính thiêng liêng của người 
Aufklarer khiêm tốn đó, nhà hiện thực ào tuong đó, ấy 
là Fichte Mỹ với một bầu trời chưa tới mức chứa đầy ắp 
những trừu tượng thần thánh. 


NHÜNG GIÁ TRI NHÂN BẢN KHÁC 


Nhà triết học người Anh F. C. S. Schiller muốn 
thay đổi hinh thức của chủ nghĩa thực dụng bằng khái 
niệm khác là “chú nghĩa nhân đạo” boi vì theo ông triết 
học đó coi moi nhận thức đều tùy thuộc vào kinh 
nghiệm con người. 


Chủ nghĩa thực dụng là một trào lưu triết học 
mang một sắc thái là gắn với thực tại hằng ngày mà học 
giả Mỹ gọi là “triết học tung bay ở ngoài trời”. Đó là xu 
hướng quy tu về nhân vi (tức thé vị của con người), coi 
giá trị độc nhất ở con người Tà nhân vi của nó. 

Trong chủ nghĩa thực dụng của mình, W. James 


nói nhiều về những vấn dë đạo đức. Ông cũng bàn tới ý 
nghĩa mà con người đặt vào thế giới này hay vào thế giới 


70 


khác để đạt tới chân lý. Nói tóm lại ý nghĩa và chân lý 
đều nằm trong phạm trù giá trị (value) căn bản hơn. 


Lý thuyết vé giá trị, hay giá trị học ở Mỹ là môn hoc 
phát triển mạnh mẽ nhất. Chính vì lẽ đó, quả thực chủ 
nghĩa thực dụng dà kéo theo nhiều triết học mang 
những giá trị nhân văn tạo nên thời kỳ thịnh trị của 
triết học. Đó là nhân học và các trào lưu triết học như 
chủ nghĩa Freud, chủ nghĩa nhân vị, chủ nghĩa hiện 
sinh và chủ nghĩa tự do. 


CHỦ NGHĨA FREUD MỚI 


Cuộc “cách mạng Freud” không chỉ nổ ra ở Châu 
Âu, nước Mỹ không đứng ngoài. Năm 1907, Freud cùng 
với Sandor Ferenezi (1873 — 1933) tổ chức nhiều cuộc 
hội thảo ở Mỹ. 

Karen Honey (1885 — 1952). Erich Fromm (1900 — 


1980) và một số nhà phân tâm hoc khác dé xướng chủ 
nghĩa Freud mới. 


Chủ nghĩa Freud mới ở Mỹ hay phân tâm học của 
Adler (1870 — 1937) của Jung (1875 — 1961) có nhiều ý 
tưởng mới so với phân tâm học của Freud. Đây không 
phải là dấu hiệu sự quá thời của Freud, mà là sự phát 
triển bình thường của một học thuyết khi mới ra đời 
không khỏi có hạn chế này nọ. Các nhà phân tâm học 
mới đó vẫn là người tự hào đứng đưới lá cờ của người 
sáng lập vĩ đại đó. 


71 


Karen Horney là nhà bệnh lý tâm thần sáng lập 
Viện nghiên cứu phân tâm học Mỹ và là đại biểu của 
chủ nghĩa Freud mới ở Mỹ. 

Năm 1940, trường phái Frankfurt chuyển sang Mỹ 
và trở thành New School for Social Research. 


Nám 1934, Erich Fromm dà di cu sang My, làm 
việc G Viện nghiên cứu trên và day học © Dai hoc 
Colombia. Những thành viên của trường phái này ở Mỹ 
“chưa hề muốn làm dấu thánh giá đối với quá khứ và tro 
thành những người Mỹ hoàn toàn”. Họ vẫn ý thức rằng 
mình là người tiền vệ cuối cùng của một nền văn hóa 
nhân bản chủ nghĩa đang suy vong. Erich Fromm vẫn 
theo đuổi lý tường dung hợp Freud và Marx. 


W. Reich xuất thân từ một gia đình Do Thái. Ông 
trở thành nhà bệnh học tâm thần ở bệnh viện đa khoa 
phân tâm học 2 Vienna. Ông gia nhập Đảng cộng sản, 
tham gia hoạt động chính trị, xã hội. Ông lập ở Vienna 
sáu “Trung tâm vệ sinh giới”. Năm 1939, ông sang New 
York. Ông lại bị Mỹ cầm tù. Nhưng ông vẫn là người nổi 
tiếng lập ra một “chủ nghĩa Marx - Freud" 
(Freudomarxsme). 


H. Marcuse là đại biểu của trường phái Frankfurt 
có ảnh hưởng tới cánh tà mới ở My. 


Ông gia nhập cánh tả của Đảng xã hội dân chủ 
Đức. Ông cũng coi Heidegger là người thầy của mình về 
chủ nghĩa hiện sinh. Năm 1934, ông sang Mỹ. Cuối 
những năm 60, ở Tây Âu và Bắc Mỹ nổ ra phong trào 
Phản – văn hóa. 


72 


Ông được người ta tôn là “người cha tỉnh thần” của 
thanh niên bạo loạn thời đó. 


CHỦ NGHĨA NHÂN VỊ 


Người ta bảo chủ nghĩa nhân vị là triết học có sức 
sống mạnh mẽ nhất ờ Mỹ, là một triết học “tung bay 
ngoài troi" của My. 


Sở di nó có dia vị ấy vì ở nó, người ta vẫn thấy vang 
bóng một thời cái “hạt nhân duy lý” của Hegel do Royce 
tạo ra ở My và “chủ nghĩa kinh nghiệm” triệt để thực 
dụng chủ nghĩa đầy hấp dẫn của W. James. Như Bowne 
nói, chủ nghĩa nhân vị là sự trung gian của hai trào luu 
triết học lớn đó. 


Đúng như nhà triết học nhân vị Pháp Mounier 
(1905 — 1950) nói có “nhiều” chủ nghĩa nhân vị: ngoài 
chủ nghĩa nhân vị ở Mỹ, còn có chú nghĩa nhân vị ở 
Pháp, Anh, Đức. 


Tuy nhiên chủ nhĩa nhân vi ở Mỹ có bộ mặt riêng 
của nó, 


Bowne, giáo sư trường đại học Borden được coi là 
người sáng lập chủ nghĩa nhân vị ở Mỹ. Trước ông và 
đồng thời với ông có Walt Whitman, Brenson Alcott, 
Mary Whiton Calkins, George Holmes Howison (1838 — 
1916) đây là những người cũng đã đề cập tới chủ nghĩa 
nhân vi. Nhưng Bown là người đã dua chủ nghĩa nhân 
vị lên tầm cao. Như vậy chủ nghĩa nhân vị xuất hiện 
không là một hiện tượng lé té. Cả một thé hệ đi tìm nó 
như một nhu cầu không thể thiếu. 


73 


Nhưng đại biểu cho thế hệ thứ hai của chủ nghĩa 
nhân vị ở Mỹ là Edgar Shefeild Brightman (1884 — 
1953) Ralph Tyler Flewelling (1871 — 1960) và một dai 
biéu nói bát nia Ià William Ernest Hocking (1873 — 
1966). Người ta con nói tới những nhà triết hoc khác vé 
cơ bản vẫn tiếp tục đường lối triết học của Bowne như 
V.H.Werkmeister, P.A.Bertocei, R.N.Beck. 


Mặc dù có nhiều trường phái triết hoc tiếp tuc ra 
đời 0 Mỹ như chủ nghĩa thực dụng, triết học phân tích, 
nhưng chủ nghĩa nhân vị do Bowne mở đường vẫn giữ 
vững địa bàn trong đời sống văn hóa của Mỹ cho đến 
ngày nay. Có hai lý do sau dày: một là, chủ nghĩa nhân 
vị tiếp tục miêu tả bản tính con người mà Tuyên. ngôn 
độc lập đã khai sáng: hai là nó tiếp tục nằm trong quỹ 
đạo của một thần học rất hồn nhiên, một trong những 
đặc điểm của tâm hồn Mỹ trong nên văn hóa hiện đại 
của Mỹ. ` 


Cũng vì sức sống đó của chủ nghĩa nhân vị cho nên 
những năm 50 của thế kỷ, chủ nghĩa hiện sinh cũng là 
một loại triết học về nhân vị, từ Châu Âu thâm nhập 
vào Mỹ, cũng không còn không gian rộng nào để hoạt 
động, nó cũng bi “Mỹ hóa” như nhiều hiện tượng văn 

hóa đương thời khác. 


R.Nixon trong Chóp lấy thời cơ cho rằng “bí quyết 
để nước Mỹ đứng đầu thế giới là ở chỗ nước Mỹ có chủ 
nghĩa hiện sinh để người dân tự cai trị lấy mình cùng 
với chủ nghĩa duy lý. Ông dùng từ chủ nghĩa hiện sinh 
có thêm tính từ “đích thực”. Phải chăng ông muốn nói về 
một chủ nghĩa hiện sinh đã hòa vào chủ nghĩa nhân vị 


74 


Mỹ, nó không chứa chấp nhiều bi quan như chủ nghĩa 
hiện sinh ờ Châu Âu. Nó không có “con người nổi loạn” 
nó không là sự nổi loạn của "praxis" chống lại những 
thiết chế, không là chủ nghĩa Sartre chống lại chủ 
nghĩa cấu trúc... không là một chủ nghĩa hiện sinh đã 
muốn thổi bay cả quyền lực như đã diễn ra trong “hệ tu 
tường 68” ở Pháp, trong Phản - văn hóa o My. 


CHỦ NGHĨA TỰ DO 


Những nhà lý luận cổ điển (Hobbes, Rousseau, 
Lockes) coi ý chí tự do cá nhân là nguón gốc của những 
mối liên hệ xã hội. Chủ nghĩa tự do chính trị mà Locke 
là nhà lý luận đầu tiên đã rút ra từ đó những hệ quả 
cuối cùng: đó là, một khi cá nhân là nền tàng cuối cùng 
của những liên hệ xã hội thì không thể nói được rằng tự 
do và những lợi ích của họ trong xã hội bị loại bỏ vì lợi 
ích chỉ đành riêng cho tập thể và vì lợi ích của các quyền 
lực dân sự với một chủ quyền tuyệt đối. 


Về chính trị, chủ nghĩa tự đo ra đời với một ý tưởng 
rằng chủ quyền của Nhà nước bị giới hạn bởi những 
quyển cá nhân. Ý tưởng đó được tiếp tục phát triển bởi 
chủ nghĩa tự do chính trị: Smith (1723 — 1790), Maltus 
(1766 — 1834), Bastiat (1801 — 1850), Ricardo (1772 — 
1823), Mill (1806 — 1823), Say (1763 — 1830). Theo ho 
sàn xuát hàng hóa và su trao dói cüng nhu su thỏa mãn 
những nhu cầu là công việc riêng tư. Quan niệm đó 
ngày nay được các nhà tư tưởng hiện đại như Friedriek 
August von Hayek hay Karl Popper bảo vệ. 


75 


Việc chống lại sự can thiệp của Nhà nước đã ra đời 
từ thé ky XVIII. Trong khi Rousseau, người tổ chức 
chính tri theo đuổi mục đích bảo дат cho công dân sự 
hưởng thụ moi quyền tự nhiên thì Benjamin nêu lên 
quyền tự nhiên là giới bạn mà Nhà nước không được 
vượt qua. 


Dưới ngòi bút của Voltaire, của Montesquieu 
những quyền tự nhiên nổi lên như lời kêu gọi giải phóng 
con người, còn ở Constant thì đó là sự chứng minh cho 
sự thếng trị chính trị của giai cấp tư sản. 


ó Mỹ, chủ nghĩa tự do với những luận cương về 
quyền tự nhiên của con người tiếp tục mang sức sống 
của nó. Hơn ai hết Alexis đe Tocqueville tác già cuốn 
Dán chủ ở Mỹ (1835) đã chứng {0 sự phát triển rất sớm 
và mạnh mẽ đó của chủ nghĩa tự do. 


Trong việc thành lập Nhà nước Mỹ, người ta có thể 
nói rằng chủ nghĩa tự đo với nội hàm kinh tế và chính 
trị của nó cũng như với tính chất triết học ý chí về tiến 
bộ đã là nguyên tắc chủ đạo hướng dẫn lịch sử của quốc 
gia này. Ta hãy nghe mấy nhận xét của Tocqueville. 


Được gây ấn tuong manh mé bởi tinh hình của Thé 
giới mới, ông khẳng định rằng nền dân chủ không phải 
là một “giấc mơ sáng sủa”, cũng chẳng phải là một “sự 
đảo lộn, một đồng nghĩa với sự hỗn loan, sự cướp doat, 
sự tàn sát” như bọn thù dich thường tuong tuong, mà là 
một sự kiện mà người ta không thể dập tắt trong xà hội 
hiện đại. 


76 


Từ nước Mỹ, Tocqueville đã quay vë khám phá 
những yếu tố của sự vực dậy trước hết về sự phát triển. 
Chúng thể hiện trong sự phát triển những tu do cục bộ 
đã bị chế độ cũ và cả cách mạng bóp nghẹt, chúng cần 
phải được tạo lập: bởi vì chỉ có thế trong công đồng mới 
ẩn chứa đầy vơi sức mạnh của nhân dân tự do. Chúng 
đầy ắp nhiều nhất là ở trong phát triển theo nguyên tắc 
về sự liên hợp có nhiệm vụ giới hạn sự can thiệp của 
Nhà nước bằng cách xóa bỏ các tổ chức trung gian trong 
quá khứ. Không ai bằng Tocqueville dà dé cao tỉnh thần 
đoàn kết làm cho cá nhân “không ngừng quy về chính 
mình”, nhạy cảm với ý tường rằng “nghĩa vụ và lợi ích 
của con người là dua lại lợi ích cho đồng loai". 


Hướng vé tương lai, Tocqueville ý thức được rằng 
chủ nghĩa tự do không chỉ bó hẹp trong chủ nghĩa cá 
nhân tu sàn nhu Costant hay Royer — Collard đã làm. 
Ông chống lại triết học của giai cấp, như của giai cấp tư 
sản đương thời đã thực hiện. Trái lại, tác phẩm của ông 
đã kêu gọi sự đoàn kết: đó là chủ đề mà nhiều nhà tư 
tường thuộc các thế hệ sau đã đáp ứng. 


Thế hệ thứ hai sau ông (từ thập ky 30 đến thập kỹ 
60) là New deal (Sự nghiệp mới) của Franklin Delano 
Roosevelt (1882 — 1945) và chủ nghĩa Keynes. Chủ 
nghĩa tự do trở thành cơ sở lý luận quan trọng để phục 
hưng đất nước, xây dựng “Nhà nước phúc lợi” trong 
nhiều nước ở phương Tây. 


Thế hệ thứ ba tức thế hệ hiện nay, trong chủ nghĩa 
tự đo ở Mỹ đã xuất hiện một nhà triết học sáng giá John 
Rawls. Ngay trong kỷ nguyên Great Society (xã hội 


77 


lớn), ông dë xướng tác phẩm Ly luận công lý (1971), 
công lý như là công bằng. Tác phẩm dà gây chấn động 
dư luận trong và ngoài nước Mỹ đủ nói lên rằng chủ 
nghĩa tự do về công bằng đang làm ачап quai moi suy 
tu triét hoc trong thoi dai ngày nay. 


TRIÉT HOC KHOA HQC 


Nước Mỹ trở thành cường quốc công nghiệp lớn 
nhất toàn cầu trước 1900. Nhu Tocqueville dự đoán, thé 
ky XX là thế ky của nước My. Nói ro hơn, những năm 
giữa thế ky, nước Mỹ thực sự đi đầu thế giới vào xã hội 
công nghiệp. Điều đó không còn là một huyền thoại. 


Sở di nước Mỹ được khẳng dinh như trên là vì vị trí 
tiên phong của nó đã chiếm giữ lâu dài trong phần lớn 
các lĩnh vực khoa học công nghệ. 


Kë từ cuối những năm 80, Mỹ chỉ khoảng 135 tỷ đô 
la hàng năm cho nghiên cứu phát triển (khoảng 1⁄3 của 
thế giới). Có khoảng 1,3 triệu nhà khoa học và nhà kỳ 
thuật. 


Nước Mỹ cũng là một trong nước đi đầu vào khoa 
học hiện đại. Nhiều nhà khoa học trong đó có A. 
Einstein là những người phất cao lá cờ khoa học hiện 
đại với những lý thuyết gắn với một nền tảng triết học. 


Chủ nghĩa phát xít Đức đã buộc A. Einstein rời bo 
nước Đức, ông đến sống ở Princeton (Mỹ). Tü nước Mỹ, 
những tư tưởng lớn của khoa học hiện đại cứ ngày một 
bừng sáng trên bầu trời của nền khoa học hiện dại. Lý 
thuyết của hai nhà vật lý Mỹ khác thường được gọi là 


78 


thử nghiệm Michelson — Morley về vận động của trái 
đất cũng giúp Einstein di tới lý thuyết tương đối. 


Sự khám phá một quy mô (quy mô lượng tử mà giác 
quan không nhận biết được) ở đó các định luật vận động 
hoàn toàn khác với các định luật trong đời sống hàng 
ngày mà người ta đã biết. Đây là đóng góp quan trọng 
nhất của khoa học hiện đại vào tri thức của loài người. 


Người ta bảo “vũ trụ Einstein" đã xuất hiện. Nhà 
triết học Mỹ Thomas Kuhn, tác giả cuốn Cơ cáu của 
cách mạng khoa học cho rằng cách mạng khoa học đã 
mở ra một thời kỳ phát triển bình thường theo “hệ 
chuẩn Einstein” thay cho “hệ chuẩn Newton” đã bị vượt 
qua. 


Alfred North Whitehead (1861 — 1947) nhiều năm 
làm giáo sư ở Đại học Havard (1924 ~ 1937) đã nói về sự 
mở đường của triết học của các nhà khoa học tạo nên 
những vũ trụ mới ấy, ông viết: “Đến một lúc nào đó, mọi 
thực nghiệm đều đã bất lực”, “chỉ có triết học là người 
mở đường”, boi vì triết học là “dũng cảm nhất”, “cà gan 
nhất” mới đủ sức đương đầu với thử thách. 


Quả thực cùng với những con người dũng cảm, gan 
dạ đó trong khoa học nhiều trương phái triết học cũng 
nhộn nhịp ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của sự phát 
triển mạnh mẽ của khoa học. 


Đối với người Mỹ “triết học là đầy tớ của khoa học” 
— cũng như trước đây người ta bảo triết học là đầy tớ của 
thần học. Xu hướng đó rõ rệt hơn ở Châu Âu và người ta 


79 


thấy nó bộc lộ đậm nét ở việc xây dựng những nën tảng 
khoa học trong một loạt các khoa học chuyên biệt. 


Ở Châu Âu, siêu hình học hiện ra như một bà 
hoàng chuyên chế, Bà ta được bầu lên bằng quy nạp tức 
bằng những khoa học hiện đại. Một thứ quân chủ lập 
hiến? 


Trái lại ở Mỹ tình hình khác hẳn. Ví như triết học 
phân tích trong đó có Câu lạc bộ Vienna được du nhập 
vào Mỹ và gây ảnh hưởng lớn. Nó không có siêu hình 
hoc theo nghĩa có điển do đó gần gũi với khoa học và đã 
tạo nên một “tính cách Mỹ”: một triết học phân tích kiểu 
Mỹ: nó bổ sung một bản thể học không phải là một siêu 
hình học bà hoàng, mà là siêu hình học cụ thể, nhân 
bản, 


Kể từ đầu thế kỷ ở Mỹ đã xuất hiện những trào lưu 
triết học với chức năng triết học về khoa học sau đây: 
chủ nghĩa hiện thực mới, triết học phân tích, trường 
phái lịch sử, chủ nghĩa hiện thực khoa học. 


CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC MỚI 


Nước Mỹ bước mạnh mẽ vào nền khoa học hiện đại 
không thể ngồi lâu hơn nữa ở chủ nghĩa Hegel dù đã 
được làm mới, nó vẫn là một chủ nghĩa duy lý và cơ giới 
cần phải vượt qua. Một chủ nghĩa hiện thực mới đưới cái 
nhãn là “phương pháp khoa học” đã từ giã thứ triết học 
duy tâm kín cửa cao tường để hòa mình vào cuộc sống 
khoa học đang khởi động sôi nổi. 


80 


Nó xuất hiện, theo cách nói của Perry, với tư cách là 
một “phản kháng truyền thống”, “một loại luận chiến”. 
Nó làm sống lại chủ nghĩa hiện thực của Platon. Nhà 
“triết học — vua” nay cho rằng dấu hiệu của thực tại là 
bản sắc, là tính bền vững, là tính vĩnh hằng; những Ý 
niệm là những bàn thể thóa mãn được điều kiện đó. Vẫn 
theo nhà triết học, những bản thể toán học bất định và 
vĩnh cửu tôn tại ờ bên cạnh những ý niệm trong cái thế 
giới lý tính đó. Những đối tượng toán học đó là trừu 
tượng nên ở ngoài không gian và thời gian như những ý 
niệm. 

Tháng ba, 1901, Wilham Peppdrell Montague 
(1873 – 1953) trên tờ Bình luận triết học và tháng Mười 
cùng năm, Ralph Barton Perry (1876 — 1957) trên to 
Chủ nghĩa nhất nguyên dà trà lời công kích của Royce 
đối với chủ nghĩa hiện thực đánh dấu sự xuất hiện trào 
lưu triết học đó ó Mỹ. 


Mùa xuân 1910, sáu nhà triết học trẻ gồm 
R.B.Perry, Edwin. Holt, Walter T. Marin, Edward 
Gbason Spanding, W. P. Montague, P. Walter, B. 
Pitkin cho ra mót Tuyén ngón vé chú nghia hién thuc. 


Con có chủ nghĩa hiện thực phê phán muốn vượt 
qua chủ nghĩa hiện thực mới gồm Durant Drake (1898 ~ 
1933), Arthur O.Lovejoy (1873 - 1962), Jamess Bisser 
Pratt (1875 - 1944), K. Rogers (1868 — 1936), Roy Wood 
Sellars (1880 — 1973), George Santayana (1803 — 1953), 
C.A. Strong (1862 — 1900). 


81 


Chủ nghĩa phê phán không còn ở buổi chợ đang 
đông, người thì chuyển sang chủ nghĩa tự nhiên như 
Santayana, Sellars, người nhìn về Triết học phân tích 
đã sẵn sàng thay thế. 


TRIẾT HỌC PHÂN TÍCH 


Trên diễn dàn triết học phân tích ở Anh xuất hiện . 
G. Frege (1848- 1925), G. E. Moore (1873 – 1918), 
Bertrand Russell (1872 ~ 1969). Dinh cao của triết học 
phán tích © Châu Áu là Cáu lac bó Vienna. 


Trước su phát triển như vũ bào của khoa học hiện 
đại, trường phái Vienna không thể thực hiện chương 
trình thực chứng chủ nghĩa với tham vọng “tính lọc” 
khoa học khói siêu hình học, với ảo tường vượt qua siêu 
hình học bằng phân tích logic của ngôn ngữ: logic không 
ở ngoài ngôn ngữ. 

Nước Mỹ với chủ nghĩa thực dụng và trường phái 
lịch sử của mình góp phần quan trọng cho việc xây dựng 
nền tảng triết học của khoa học hiện đại. 


W. Quine (1908), Richard Rorty làm rêu rao Triết 
học phân tích: người trước không chỉ đưa lại giá trị thực 
dung cho logic học mà chủ yếu phục hồi lại bàn thể học. 


Người sau tấn công triết học phân tích mạnh mẽ 
hơn và chủ trương dùng đàm đạo có tính khai mỡ, một 
loại sức mạnh đặc biệt đạt tới chân lý, bởi vì theo chú 
giải học: “Con người không có mục tiêu nào khác, ngoài 
bản thân mình”. 


82 


Các nhà triết hoc Mỹ đã làm cho Triết học phân 
tích sôi nổi khắp nước Mỹ. Nhưng giờ đây nó không có 
bộ mặt như xưa ở Châu Âu. Người ta thấy nguyên tắc 
nền tàng của nó — nguyên tắc chứng thực — đã suy yếu 
trông thấy và nó ngã rõ ràng sang chủ nghĩa thực dụng. 
Có người gọi các nhà triết học đó là người đi theo chủ 
nghĩa thực dụng mới. 


TRƯỜNG PHÁI LỊCH SỬ 


Cùng với đà phát triển “những hệ thống phát triển 
lich sử” trong khoa học tự nhiên, trường phái lich sử 
trong triết học cũng ra đời ờ Mỹ. Chủ nghĩa tự nhiên đã 
có ở Mỹ cũng góp phần ra đời của trường phái triết học 
quan trọng này. 


Phải nói nó có tầm cỡ quan trọng, đáng mặt Mỹ 
không phải vì nó phê phán các triết học đã có gây nên 
“cảm giác quá nóng nảy”. Chính là nội dung phê phán 
của nó đã chĩa mũi nhọn vào các khoa học đã hết thời, từ 
đó dé xướng một nén khoa học mới. Trường phái lich sử 
đã đánh dấu sự thắng thế dẫn đầu của khoa học hiện 
đại ở Mỹ. 


Những nghiên cứu à Boston về triết học của khoa 
học đã đưa lại cho trương phái lịch sử một địa vi rõ rệt 
trong việc chống chủ nghĩa thực chứng, phục hồi lại siêu 
hình học, bàn thể học trong hoạt động khoa học. 


Thomas Sammal Kuhn (1922 - ), Paul Karl 
Feyerabend (1924 - ) là những người dà dua chủ nghĩa 
lịch sử tới dinh cao. 


83 


Các nhà triết học này lại một lần nữa tim lại bàn 
tính con người trong khoa học. Chân lý trong khoa học 
không thể tìm ở sự phù hợp giữa thực tại và khái niệm 
mà ở sự liên thông (connexion) logic giữa các khái niệm 
do “ta” tổ chức nên. Hoạt động của “ta” tức chủ thể nhân 
thức không ở ngoài mà ở giữa lòng thế giới và bị quy 
định bởi chính chủ thể. Nhân tố “giá trị học”, sự “tự 
đánh giá” là nền tảng của khoa học hiện đại phát triển. 


Khi Feyerabend đưa ra luận dé khoa học cũng là 
một truyền thống như mọi truyền thống khác, ông đã 
báo trước nhiều năm, su xuât hiện của Tuyên bó 
Vensise (1986) khẳng dinh truyền thống không khoa 
học của các dân tộc, cũng làm thành một chủ nghĩa duy 
lý mới thậm chí một siêu hình hoe mới trong nên khoa 
học tự nhiên. 


Sự xuất hiện của trường phái lịch sử không tránh 
khói gây bối rối cho những nhà khoa học tự nhiên. 
Trường phái chủ nghĩa hiện thực khoa học lại muốn 
quay lại chủ nghĩa hiện thực mới. Nhưng cái gì đã đi sẽ 
khó trở lại. Trường phái này nếu có tiếng vang thì cũng 
là tiếng vang trong các nhà khoa học bối rối chưa biết 
đường đi, khó sánh được với trường phái lịch sử đã làm 
rang danh khoa học Mỹ. 


Song song với các triết học về khoa học nói trên, ở 
Mỹ соп có su phát triển mạnh mẽ của triết học ứng 
dụng tức sự phát triển tư duy triết học hướng về các vấn 
đề khoa học cụ thể, ví như máy điện toán, như những 
vấn đề trong khoa học xã hội: luật pháp, kinh doanh, 
công việc xã hội... Đây là một nét nổi bật của triết học 


84 


Mỹ hiện dai. Trong những thập kỷ vira qua, người ta 
chứng kiến một số lượng lớn các cuộc điều tra triết học 
về những vấn đề đặc biệt trong các lĩnh vực như: công 
bằng, kinh tế, an sinh xã hội, sinh thái, phá thai, đường 
lối chính sách đối với dân chúng, đến cả vũ trang quốc 
phòng. 


Những triết học “ứng dụng” này dà tạo nên một 
lĩnh vực nghiên cứu rất rộng lớn mà không nước nào, Кё 
cả các nước thuộc Châu Âu, có thể sánh được. Và chuyên 
luận này của chúng tôi cũng không đủ khả năng với tới, 
ngoài việc đưa ra một trường hợp nổi bật về Lý luận 
công lý của J. Rawls. 

Sự phát triển của triết học ứng dụng ngày nay của 
Mỹ càng làm nổi một đặc điểm của triết học Mỹ như 
Tocqueville dà nói từ nắm xưa rằng nó “ап tránh tinh 
thần hệ thống”, nó không chỉ bị thu hút bởi những vấn 
để trừu tượng, chỉ bao hàm những mục tiêu rộng lớn 
như nhiều nhà triết học trước đây của họ đã làm mà để 
“trợ thành hữu ích” cho con người thi phải quan tâm tới 
moi vấn đề của xã hội dù nhỏ nhất. 


Tình hình trên cho người ta thấy nếu triết học Mỹ 
hiện đại “lẩn tránh hệ thống” thì nó là một sự phân 
mãnh của các chủ dë. Ai đó sẽ пар long muốn tìm trong 
triết học Mỹ một sự nhất trí về chương trình nghị sự của 
các vấn để. Ngay trong buổi chợ dang đông của thời kỳ 
thịnh trị nhất của triết học Mỹ, người ta cũng khó tìm 
thấy một loại triết học tự nhận mình là “hệ tư tưởng 
thống tri" muốn đôn các triết học trái với mình vào thế 
thù địch. Tính đa dạng và sự bất đồng với nhau là lẽ 


85 


thường tình. Triết học Mỹ có nhiều tiếng trầm, bổng 
khác nhau cứ râm ran tạo thành một bầu không khí 
dung hợp với nhau. 

Cùng với đà chuyên môn và phân công lao động, 
triết học Mỹ càng có tính kỹ thuật chuyên môn cao. 
Những trường phái triết học đó không tạo nên một “hàn 
lâm viện” mà thành một “công nghiệp hàn lâm viện” 
(Academic industry). 

Hon bất cứ lĩnh vực nào khác, “triết học ứng dụng” 
ở Mỹ đã nói lên đầy đủ “tính thực tiễn”, “tính hữu ích”, 
“tính hiéu quả” của khẩu hiệu “triết học là đầy tớ của 
khoa học”, 

Đến đây nước Mỹ đạt tới đỉnh cao của nën khoa học 
hiện đại bảo đảm cho địa vị siêu cường của nó. 

Một khi từ một đỉnh cao có thể nhìn được toàn cảnh 
nền triết học đó thì khi đi gần vào từng cảnh nhỏ, từng 
trường phái, từng trào lưu, ta có hy vọng nhìn tường tận 
hơn. 


86 


CHUONG il 


CHÜ NGHÍA THUC DUNG 


1. CHARLES S. PEIRCE - NGƯỜI SÁNG LẬP 
CHÜ NGHÍA THUC DUNG 


Thé hé sau khi Charles S. Peirce mất mới bắt đầu 
viết rằng Peirce là nhà triết học lớn nhất, độc đáo nhất 
của đất nước. Nám mươi nắm về trước, William James 
dà coi ông là nhà tư tuong Mỹ độc đáo của thời đại cùng 
với những người đồng thời cùng tuổi, hoặc già hoặc trẻ 
hơn ông là Emerson, James, Royce, Dewey và 
Santayana. 


Có nhà nghiên cứu nhìn ông nhu Leibniz, bởi lé họ 
đều có tính toàn năng nhưng ít có tính hệ thống trong 
tiếp cận khoa học và đều có su phong phú của tư duy 
đang thai nghén. Trong năm mươi năm, ông vật lộn với 
bao sách báo để làm chủ được toán học và logic học siêu 
hình học và tôn giáo, thiên văn học, hóa học, quang học, 
trắc địa học, tam lý học, thần giao cách cảm và tội phạm 
học, Ai Cập học, lịch sử cổ đại và cả Napoléon... Óng 
dich tiếng La — tinh, tiếng Đức. Ông có gắng đọc được 
tiếng Hy Lạp và tiếng Anh cổ. 


87 


Nói t@ óng, Russell dà ví ông như hồn núi lửa phun 
ra những khối ở đó lẫn lộn cả vàng ròng. Ông được giới 
khoa học đánh giá rằng tìm tòi của ông là những tìm tòi 
của người đi tiên phong báo trước những kết quả sẽ đạt 
được của Dedekind và Cantor, Russell và Whitehead. 


Ông mất năm 1914, thọ 75 tuói, trong cảnh cô don, 
sau nhiều thất bại, không để lại một bạn bè và một đệ tử 
nào. Trong cái thành phố bé nho, Milford ở 
Pennsylvania, mỗi ngày ông viết khoảng hai nghìn từ 
và ông đã sống ở đây 27 năm cuối đời của mình. Láng 
giéng của ông nhìn ông như một người kỳ quặc sống 
khác thường. Người ta gọi ông là giáo sư “Pierce” dù ông 
không bao giờ là giáo sư. 


Ông là con của một nhà toán học có tên tuổi ở đại 
học Harvard. Ông sống trong một vùng nổi tiếng của 
nước Mỹ và suốt cả cuộc đời ông không sao vào được 
Harvard. 


Người ta thường dựa vào sự kiện Peiree không tổ 
chức tri thức của mình thành hệ thống để bảo rằng ông 
không “thành công”. Trong biết bao lĩnh vực nghệ 
thuật, triết học, nhiều tài năng lại tìm thấy từ những 
mảnh, những đoạn của một tác phẩm. Dường như ông 
kế thừa lối làm việc đó của người cha. Quả thực trong cả 
cuộc đời dài và vất và của mình, ông chỉ hoàn thành 
được hai cuốn sách, trong đó có một cuốn được phát 
hành: Về vât lý hoc vů tru. 


Từ những năm 20 của thé ky XX, các trước tác của 
Peirce lần lượt được xuất bàn. Năm 1923 Tuyển tập 


88 


triết học của Peirce duoc ra mắt bạn đọc. Từ năm 1931 — 
1935, dai học Harvard xuất bản Tập luận vän của 
Peirce gồm có 6 tập, tập 7 và 8 được phát hành năm 
1958. 


Sau khi tác phẩm của Peiree ra đời, người ta thực 
sự phát hiện về Peirce, thấy ông là người sáng lập chủ 
nghĩa thực dụng. 


Các chủ đề triết học do ông đặt ra về logic quan hệ, 
về ký hiệu học, về chân lý và ý nghĩa được nhiều trương 
phái triết học tán thành, hưởng ứng. 


Tính phong phú và tính toàn năng trong triết học 
của Peirce làm cho ai đó nhìn tư tưởng của ông như một 
khối mâu thuẫn hiểu theo nghĩa trái ngược nhau. 


Chính tính toàn năng cũng là một trong lý do làm 
ông không được giữ chức giáo sư ở đại học bởi vì, như W. 
James nói, ở đây chỉ dành cho “người chín chắn và 
chính thống”. 


Người ta có thể so sánh thất bại của con người này 
với cái chết vì nghĩa của Socrate chăng? Vì sao Socrate 
bị kết án? Bồi vì người ta cho rằng ông làm hư hòng 
thanh niên Athene. Ảnh hưởng của Peirce khiêm tốn và 
ít nguy hiểm hơn, ông không làm hư hórg thanh niên 
Mỹ mà chỉ một giới ưu tú nhỏ, ông không đấy họ tới 
những thần thánh nào khác mà tới những phân tích 
logic ở bên ngoài những miễn nguy hiểm của mỗi xã hội. 
Nhưng người ta có thể trách cứ ông về những cái mà ông 
không làm không được, lôi kéo được đám người hàn lâm 


89 


về với Chúa, về với linh hồn, về với sự bất tử, điều mà 
hiệu trường John Hopkins và vị giáo sư mà ông ta lựa 
chon đã làm. Ró ràng người ta không thể doi hoi hơn ở 
một nhà toán học như Peirce. 


Đôi khi người ta thấy Peirce nói về thất bại của 
mình một cách khoan thứ, bởi le ông làm việc trong một 
lĩnh vực mà cho đến lúc này, còn ít được khai phá. Điều 
đó có cả mặt hay và mặt do. Người ta may mà tìm ra 
diéu nọ điều kia, nhưng trái lại, lợi ích không đến, thé là 
công toi, chẳng có tiếng vang. Một nhàn xét đầy an ủi. 
Phải thấy rằng (giống trường hợp của Schopenhauer) 
con đường di tới thành công bị сап trỡ ít bởi ý tường 
không được nổi tiếng hơn là bài bản thân người không 
được nổi tiếng. Lần thứ nhất, James lúc đó 21 tuổi đã 
nhận xét về Peirce, lúc đó 24 tuổi, rằng ông “khá là độc 
lập và hăng hái”. 


TỪ “PRAGMATISM” ĐẾN PRAGMATICISM” 


Chủ nghĩa thực dụng ra đời từ “Câu lạc bộ của 
những người siêu hình”. Khoảng năm 1870, câu lạc bộ 
này cứ mười lăm ngày lại họp một lần © Old Cambridge 
tại phòng làm việc của C. Peirce hay của W. James. Có 
khoảng hơn nửa tá thanh niên trong đó có nhà luật học 
Oliver Wendell Holmes sẽ tro thành một quan toa quan 
trọng và John Fiske, người phó biến những tư tưởng của 
Darwin và Spencer. 


Từ “siêu hình học” mà câu lạc bộ mang tên hàm 
nghĩa “nửa trào lộng, nửa xác xược” — trào lộng bói vì cái 


90 


thời suy tàn của chủ nghĩa Hegel đã tới rồi. Từ 1850, 
siêu hình học đó còn nở rộ muộn màn ờ Mỹ, và cũng từ 
đây chủ nghĩa duy tâm triết học đã bị gọi là “khoa học 
của tư duy không trong sáng” (Peirce). 


Còn “xấc xược” bởi vì một từ vốn bị khinh thường 
nhất lại được chấp nhận một cách mạnh më nhất. 
Người ta tin rằng “siêu bình học” đã được thóa hiệp đó 
có thể cải tạo thành một khoa học chính xác mà vẫn giữ 
cái tên của nó. 

Ở đây người ta ít nói về vũ trụ hơn là nói về con 
dường để đạt tới bình diện của sự trừu tượng. Ít năm 
sau, những tranh luận đã dẫn tới một hình thức văn 
chương trong tiểu luận của Peirce đưới đầu dé Làm thế 
nào để tư duy cúa chúng ta sáng súa? (1878). Đây là 
văn bản quan trọng đầu tiên của chủ nghĩa thực dụng. 


Thuật từ “chú nghĩa thực dụng” có nhiều nghĩa 
khác nhau. Ví như nó thể hiện một cách nổi tiếng ở “sự 
thừa nhận thuc dung" trong Codex Justinianus nói vé 
nhüng quyét dinh khóng cua nhümg cá nhàn riéng le 
mà là những biểu hiện ý chí của đấng quân vương, nhất 
là vë những tuyên bố đối với việc giải quyết việc nối 
ngôi. Có thể đưa ra một bảng danh sách dài nói lên ý 
tưởng về sự phong phú và da dạng của từ đó. Có Ј có 
một con đường dài di từ nghĩa chung của một từ Hy Lạp 
đến chỗ nó là nguồn gốc trong lý thuyết Mỹ. 


Lý thuyết ấy giữ lấy cái pragma cũ ~ cái praxis 
(thực tiễn) - nhưng thêm vào đó một điều quyết đoán 
rất quan trọng: đó là một lý thuyết phục vụ cho “một 


91 


thực tiễn” và từ đó là một thước do của chân lý. Dó là 
một khẩu hiệu của chủ nghĩa thực dụng đã được toàn 
thế giới biết đến. 

Thời kỳ ấp ủ những tư tưởng mới đó kéo dài gần ba 
mươi năm, cho tới năm 1907, W. James mới đặt tên 
“chủ nghĩa thực dụng” cho những tư tưởng đó. 


Thời kỳ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất là 
thời kỳ của phong trào triết học mà thế giới đã biết tới. 
Đồng thời các nhà thực dụng khám phá ra rằng lý 
thuyết của họ quả là trẻ nhưng không mới. 


Họ bổ sung bằng các vị tổ phụ như Socrate, Locke, 
Berkeley, Hume nói chung bằng chủ nghĩa kinh 
nghiệm, chủ nghĩa duy danh, chủ nghĩa vị lợi và chủ 
nghĩa thực chứng. Những người kế vị còn tìm tới những 
tiên tổ khác. Đối với Max Scheler, “Người đích thực của 
chủ nghĩa thực dụng” là Hobbes. 061 với Peirce, có lé là 
nhà tám lý hoc Ecosse Alexander Bain. Và tới đầu thé 
ky XX khi nhin ra chung quanh, ho tháy khóng chí có 
minh người Mỹ. Con có E. G. Schiller ở Anh, Milhaud, 
Poincaré và Bergson © Pháp, Papani ở Italia. Ở Đức 
những người anh em họ của họ mang tên Wilhelm 
Ostwald và Wilhelm Jerusalem triết học của những Als 
Ob của Vaihinger xuất hiện năm 1911. Người ta không 
thể không thấy một nhà thực dụng lớn xuất hiện ở Đức: 
đó là Friedrich Nietzsche được biết đến bởi những bài 
thơ xưng tụng mang tính hư vô và phê phán nước Đức 
của ông. Bây giờ người ta quan tâm tới học thuyết về 


92 


nhận thức của ông. Độc lập với Nietzsche, con có Ceorg 
Simmel mà Santayana trë tuổi phát hiện ra. 


James không thích từ “chủ nghĩa thực dụng”, 
nhưng đã quá muộn để làm điều đó — đầu sao từ ấy thay 
đổi tùy theo cách thuật lại của từng người James gọi là 
“chủ nghĩa đa nguyên”, Schiller, “chủ nghĩa nhân đạo”, 
Dewey, “chủ nghĩa công cụ”, Simmel, “chủ nghĩa triển 
vọng”. 


Nhưng người đặt tên cho phong trào là Peirce lại 
muốn bỏ từ đó. Và trong cơn bực mình, ông muốn tạo ra 
một từ đối lập. Ông suy nghĩ nhiều. Bạn bè khuyên ông 
nên đặt tên là “chủ nghĩa thực tiễn” hay “duy thực tiễn” 
(praticalism) nhưng ông muốn tìm một từ không đối lập 
với hệ thống thuật ngữ của Kant và sự phân biệt của 
ông về cái “thực tiễn” (practice) và cái thực dụng 
(pragmatic). Peirce muốn đổi tên của hệ thống của Kant 
con có một lý do nữa: ông muốn gỡ bó moi cái đã bám vào 
nó. Nguoi sáng lập ra chủ nghĩa thực dung không muốn 
là thực dụng. Tới cuối thế kỷ khi ông được Century 
Dictionary mời để soạn những khái niệm triết học quan 
trọng nhất, ông đã không nêu lên từ pragmatism — “đứa 
con” của ông đã gây nhiều tiếng tăm trên thế giới. Ông 
muốn thay bằng từ *pragmaticism" (có người dịch là 
thực hiệu) tuy có vẻ xấu xí, nhưng không ai có thể lợi 
dụng được. 


Chẳng ai muốn làm như thế không chỉ vì nó xấu xí 
mà còn bởi vì từ pragmatism đã gắn bó với một phương 


93 


pháp khoa học nhằm làm sáng to những khái niệm 
trong đó có những đóng góp không chỉ của Peirce mà 
còn của W. James và J. Dewey. 


LÀM THÉ NÀO ĐỂ TƯ TƯỞNG CỦA TA SÁNG 
SỦA? 


Trước nhiều thứ chủ nghĩa thực dụng, cần trờ lại 
năm 1878. Đó là thời điểm đặt ra vấn dë: thế nào là 
“sáng süa" và đi liền với đó là vấn đề thế nào là hoài 
nghỉ và thế nào là niềm tin. Đây có thể kể là nền móng 
của tòa nhà thực dụng. 


Tính từ Klar có nguồn gốc từ một tiếng Đức là 
Aufklarung cũng như light, từ một tiếng Anh là 
enlightment với vấn dé do Peirce đặt ra "thế nào là sáng 
süa" lịch sử Aufklarung (khai sáng) bắt đầu một thời kỳ 
mới. O đây không phải nhờ lý trí để có thể sáng sủa, mà 
chính nó làm lạc đường nhiều nhà triết học. Voltaire đã 
châm biếm chua chát nó trong Micromégas. Có hai 
người khổng 18, một đến từ Sirius, một đến từ Saturne 
đã đổ bộ vào Trái đất. Họ tổ chức một cuộc hội thảo gồm 
nhiều bậc thức giả của Trái đất để khai tâm những đạo 
lý. Những người này trả lời một cách cực kỳ chính xác 
và thống nhất một cách đẹp dë khi bàn về khoảng cách 
giữa mặt trời và mặt trăng, về trọng lượng của không 
khí. Nhưng khi bàn về bản tính của linh hồn, nguồn gốc 
của tư duy hay mối quan hệ giữa tỉnh thần và vật chất 
thì người ta nói bằng hàng trăm thứ tiếng y như ngày 
xưa người ta xây tháp Babel. Năm 1750 là năm xuất 
hiện lời phê phán của Voltaire về tư duy thuần túy. 


94 


Hon một trăm năm sau, đến thời Peirce, cái ly trí 
bồng bột ấy bị đưa trở về đúng tầm thước của mình. Ông 
thay bằng một từ khiêm tốn, thận trọng hơn, ít tham 
vọng hơn, ông gọi đó là “phương pháp logic”. Ông nói về 
nó với bao say sưa và trữ tình. Peiree muốn rằng 
phương pháp đó “được yêu và trân trọng” và mong rằng 
người theo nó là “một hiệp sĩ, một nhà vô dich đích 
đáng”. Tuy là một nhà toán học, một nhà logic học 
nghiêm túc ít khi ông bị bốc lên thái quá. Chỉ có amor 
intellectualis (tình yêu trí tuệ) mới là sự đam mê tràn 
đầy trong cái vũ trụ của những dự tính cũng xa xôi như 
những vi sao. Peirce tự goi mình là “động vật logic”. 


Aufklarer (người khai sáng) ở một kỷ nguyên cổ 
điển và người kế vị kinh nghiệm là do Nhà nước và Giáo 
hội gây nên. Người ta thấy ở đây “phục vụ cho nó là 
cảnh sát". Peirce lưu ý rằng đó “Tà chủ nghĩa khủng bố 
tỉnh thần”. Ông lưu ý tiếp tới hai địch thủ khác của tư 
duy tự do: đó là sự ngoan cố do cá nhân gắn chặt với 
những thiên kiến và tiếp đó là tính không lay chuyển 
được của những nhà siêu hình học có thể gọi là sự ngoan 
cố uyên bác. Trong những nghiên cứu về những thiên 
kiến của cá nhân cũng như của homo metaphysicus. 
Peirce mở rộng vương quốc của Aufklarung. Ông không 
tin vào Lumen Naturale mà chỉ vào ánh sáng được làm 
ra một cách nhân tạo trong kinh nghiệm. Nhờ nó ông 
xua tan sự tối tăm như 9 thé kỳ trước, người ta dà làm 
như thế nhờ ánh sáng “tự nhiên”. 


Ông đã đi một bước quan trọng của sự làm sáng 
sủa. Sau Leibniz, ông là người đã thấy rằng tri thức 


95 


sáng sua là chua dú. Peirce tháy phuong pháp khóng 
chỉ có thể di tới sự sáng sủa mà còn đi tới chân lý. 


Dưới con mắt của Pierce, điểm xuất phát là một 
niềm tin, niềm tin đó là minh nhiên và đi tới một hoài 
nghỉ có căn cứ lại trở thành điểm quá độ sang một niềm 
tin mới, điểm quá độ sang một hoài nghi mới. Peirce cho 
răng biện chứng này khác hẳn biện chứng của Hegel chỉ 
giới hạn trong khuôn khổ của ý niệm. 


Nhịp điệu đi từ niềm tin đến hoài nghi và cứ nhu 
thế đã phản ánh cực hay quá trình của tư duy khoa học. 
Dường như người ta thấy niềm tin đó lấy ra từ một lĩnh 
vực hạn hẹp của thần học để chuyển sang một lĩnh vực 
rộng lớn ở đó ngự trị “tập quán vô thức” của tư duy. Đức 
tin tôn giáo là một khu vực nhỏ trong một vương quốc 
rộng lớn của chân lý, ở đó cái mà người ta tin ở bình điện 
khoa học hay tôn giáo chỉ là một khu vực có tính chất 
nho. 


Một vấn dë gay cán đặt ra: sự phát triển của tu duy 
khoa học di từ niềm tin tới hoài nghi và một lần nữa đi 
tới niềm tin... phải chăng đây 1а một miêu tả không 
hoàn chỉnh? Phải chăng những nhà khoa học của thời 
đại không chia sẻ với người thay Planek về vấn đề này? 
Ngày nay, người ta thấy tính chất tạm thời cần phải 
đưa lại những sửa chữa. Sự hoài nghi được đặt ra về 
nguyên tắc và nêu lên sự luân phiên giữa niềm tin và 
hoài nghỉ. Quá trình mà Peirce đã về ra một cách đúng 
đắn đối với quá khứ đang diễn ra ngày nay theo một 
nguyên tắc trong một không khí của hoài nghi. N gười ta 


96 


có thé nói không bao gio con người đạt một cách tuyệt 
đối tới một niém tin khoa học đích thực. 


Mong rằng mỗi hệ thống khoa học chỉ là phù du — 
niềm tin đó ngăn сап chúng ta chẳng nên theo đuổi một 
sức mạnh về niềm tin khoa học như ở thời Newton. 


KINH NGHIÊM CÓ TRƯỚC MẠC THỊ VÀ 
LÝ TRÍ THUẬN TÚY 


Peirce không tìm điểm xuất phát của mình từ một 
sự trống rỗng hoàn toàn của ý thức (hoài nghỉ triệt để) 
cũng không từ những nguyên tử của những giác quan. 
Ông xuất phát từ một phương pháp nhằm đơn giản hóa 
những quan niệm và những khái niệm đơn giản hơn là 
phức tạp. Làm thế nào đạt tới? Những công thức mà ông 
đặt ra để đi tới con đường triệt để đó có vë biến đổi và 
không rõ ràng, có nhiều ý nghĩa. Nhưng công thức ấy có 
nguồn gốc tir một khối to lớn của những điều lý giải. Có 
một điều chắc chắn: Peirce xuất phát đầy cảm hứng từ 
kinh nghiệm. Đó là một công cụ lợi hại trong tay các nhà 
Aufklarer hiện dai dé đạt tới tri thức và xóa bó sai lầm. 


Theo nghĩa rộng nhất của từ này, kinh nghiệm trên 
bình diện khoa học, là kỹ thuật tình tế để thử (một 
phương pháp). Ông dé nghị coi kinh nghiệm là những 
khái niệm được sử dụng để khám phá ra cái gì ẩn nấp 
đằng sau chúng. Ví như, thế nào là “lực”. Không phải là 
một vật huyền bí. Peirce đã có cuốn Analytic mechanis 
(cơ học phân tích) nói rất hay về hiệu quả của cái “lực” 
này, nhưng không chỉ ra cái mà cơ học là kiến thức. Nó 
là tổng số của những hiệu quả của nó. Và một cách 


97 


chung hơn, khái niệm những hiệu quả là tất cả những 
cái mà chúng ta nói về một đối tượng. Người ta có thể 
nói kinh nghiệm làm nảy sinh những hậu quả. Người ta 
cũng có thể nói từ những kết quả mà chúng ta biết được 
về đối tượng; và từ trong kinh nghiệm mà những kết 
quả nảy sinh một cách minh nhiên. 


Tư tưởng dựa trên kinh nghiệm không chỉ gây 
hứng thú cho nhà nghiên cứu khoa học mà cả cho các 
nhà văn và những ai tìm tới sự gần gũi với chủ nghĩa 
hiện sinh. Kinh nghiệm là một từ khóa của thời đại và 
là một hoạt động trí tuệ hàng đầu. Có thể nhìn sang 
lĩnh vực khác Baudelaire nói rằng để đi уйэ tâm hồn 
một thi sĩ, phải tìm trong tác phẩm của họ những từ 
quen thuộc nhất. Người ta có thể tìm thấy sự có mặt của 
kinh nghiệm ở Nietzsche, ở Kierkegaard, Peirce cüng 
nhu Zola là người sáng lập “tiểu thuyết kinh nghiệm”, 
cũng như những họa sĩ và thì sĩ trữ tình cũng muốn là 
người “kinh nghiệm”. 

Kinh nghiệm thực hiện cái mà sự mặc thị, lý trí 
thuần túy không làm được. Mặc thị của những cha đạo 
và logic thuần túy của nhà siêu hình học không phải là 
nguồn gốc của chân lý. Cho nên kinh nghiệm đi trước 
mặc thị và lý trí thuần túy. 


Xuất phát từ hành động thực tiễn để hướng về sự 
nhận thức (và chỉ có thế mới có kinh nghiệm) mà hiểu 
xu hướng thực dung có nguón góc từ praxis. Bằng từ đó, 
Peirce doi hỏi hành động kinh nghiệm mà một ý niệm 
phải phục tùng để trở nên chính đáng. Ông đặt ra một 
câu hỏi: “Ý nghĩa là gì và tầm quan trọng của tư duy là ở 


98 


đâu?” và ông trả lời: “Cách hành động mà nó (tư duy) 
làm nảy sinh”. James nói một cách khác: “Để đưa lại 
một sự sáng tó hoàn toàn trong tư duy của chúng ta về 
một đối tượng, cần phải xem xét đối tượng đó đã hãm 
chứa những hậu quả thực tiễn nào, nhận thức nào mà 
chúng ta chờ đợi ở đây và những phán ứng nào chúng ta 
phải chuẩn bị. Những ý niệm về những hiệu quả đó, 
trực tiếp hay gián tiếp đưa lại cho chúng ta mọi biểu 
hiện của đối tượng, dù biểu hiện đó có hay không một ý 
nghĩa tích cực”. 


Vì vậy sự chính đáng trong khái niêm “độ lâu” 
(duration) së tìm thấy trong sự va chạm của những đối 
tượng và trong kết quả chỉ trình độ của sự đề kháng và 
sự nối lỏng. Do vậy cái “praxis” đó là một phương tiện để 
đạt tới những tri thức; người ta phải gọi đó là một praxis 
lý luận. Để nói một cách chính xác: praxis là đầy tớ của 
nhà lý luận, một đầy tớ cần thiết ~ chứ không phải là bà 
chủ. 


MỘT HỆ THỐNG DÓ THÚC 


Ở Peirce có một đặc điểm, ông nhìn lịch sử triết học 
như một nhà bác học nhìn sự tiến hóa của khoa hoc. 
Ông goi “Kant là vua của tu duy hién dai". Peirce tón 
Kant là vua bói vi óng dà chiém linh mót linh vuc khoa 
học; lý luận vé nhận thức khoa học. Và khi ông coi Hegel 
là “nhà triết học chưa từng có”, ông không nghĩ tới người 
đã khám phá ra Hiện tượng học tỉnh thân cũng nhu 
người bào chữa đầy đủ nhất cho bản tính thần thánh 
của Nhà nước, là người thầy của K. Marx mà chỉ nhìn 


99 


như người góp phần cho “một logic khách quan”. Ông 
chỉ quan tâm tới triết học khi triết học biến đối những 
vấn đề triết học thành vấn đề khoa học. Ông nhìn triết 
học “hầu như duy nhất là một tầm nhìn khoa học”. Có 
thể nói rằng còn hơn cả Husserl và Russell, ông tiếp cận 
với lý tường hiện đại của “triết học khoa học” và có kết 
quả hơn các vị đó, ông đã làm “miễn dịch” cho logic 
chống lại những vi khuẩn thù địch của logic. 


Ông chống lại chúng một cách có ý thức. Trong thời 
gian từ 1869 đến 1870, ông dạy triết học ở Harvard, 
nhóm những người của Emerson đã phổ biến những tư 
tuong của Schelling bắt nguồn từ Plotin và đacob 
Bohme và những tư tưởng thần bí phương Đông. Peirce 
xa lánh những tư tưởng đó và đã có trong tay những liều 
thuốc giải độc, đó là toán học và môn học về kinh 
nghiệm. 


Ông có lý khi cho rằng: “Ngôn ngữ của tôi là tổng số 
của bản thể của tôi”. Ông khinh thường “ngữ điệu văn 
chương”. Ông viết: “Nếu triết học còn muốn tón tại 
trong khoa học thì phải từ bỏ về thanh lịch văn chương”. 
Nó chỉ có thể hiện ó ngôn ngữ của toán học và ở ứng xử 
kinh nghiệm của nhà vật lý học. 

Trái với sự miệt mài về logic học, về ký hiệu học, có 
lúc người ta muốn tìm tới một hệ thống triết học như 
ông đã hé mở trong một tác phẩm của mình. Ông viết lời 
mở đầu của một tác phẩm mà ông dự dinh viết Điều khó 
hiểu ở con nhân sw: cuốn sách này mở đầu cho một công 
trình sáng tạo một triết học như triết học của Aristote 
xưa kia: một lý luận rộng lớn có thể bao gồm một lâu đài 


100 


moi kết quả của sự tìm toi có tính nhân bản, toán học, 
vật lý học, tâm lý học, khoa học lịch sử, xã hội học đều 
tìm ở đó địa vị của mình. 

Peirce goi thế giới quan của mình là chủ nghĩa sat 
lâm (faillibilism) la tính sai lầm (faillibility). Phải 
chăng Spinoza cũng đặt vấn dë như thế trong Ethis 
(Đạo đức học). Hệ thống mà Peirce dé xướng dường như 
gần gũi với tư tường của người đương thời với mình là 
Wundt: triết học phải bao gồm moi tri thức. Nhưng mỗi 
hệ thống dù tham vọng ra sao thì vẫn là một giả thuyết. 
Ông nói với người đời rằng: "Này, bạn đọc, chúng ta hãy 
xây dựng một sơ đồ có thể minh họa cho con đường của 
tư duy; tôi muốn nói tới một hệ thống biểu dó, nhờ đó có 
thể biểu hiện mọi cách đi của tư duy”. 


SIÊU HÌNH HỌC, THƯỢNG ĐỀ 


Như trên chúng ta thấy Peirce đã phê phán có khi 
khá gay gắt siêu hình học để xây dựng một phương 
pháp khoa học là ký hiệu học trên lập trường của chủ 
nghĩa thực dụng. Cuối cùng, tham vọng của ông không 
đạt được vì logic học không giải quyết được mọi vấn dë 
trên đời này. Ông hy vọng xây dựng một hệ thống triết 
học — ông cũng không làm được trọn vẹn — trong đó 
không thể thiếu nền tảng là siêu hình hoc. 


Có người nghĩ rằng khi Peirce khẳng dinh siêu 
hình học là ông đã bước ra khỏi chủ nghĩa thực dụng 
hoặc triết học của ông ẩn chứa một mâu thuẫn mà đã 
mâu thuẫn thì là sự hạ giá nếu chưa muón nói là sai 
lầm. 


101 


Chính siêu hinh học mới của Peirce mới làm cho 
ông thoát ra khỏi siêu hình học truyền thống và mới 
làm cho ông nhất quán với chủ nghĩa thực dụng. 


Xây dựng siêu hình học mới như thế nào? Peirce 
vẫn giữ vững lập trường của mình rằng logic là cơ sở cho 
siêu hinh học và kết cấu logic quan hé tao nên kết cấu 
bản thể. Ông gắn phạm trù logic cơ bản với phạm trù cơ 
bản của bản thể học. Cái trước giải quyết cái sau. 


Ông gặp hiện tượng học của Husserl khi ông cho 
răng siêu hình học phải lấy quan sát làm nền tảng. 
Nhung kinh nghiệm thám do là phạm trù của bàn thé 
học, là hiện thực đích thực. Vì vậy, Peirce tuyên bố “siêu 
hình học là khoa học về hiện thực”. 


Theo Peirce có hai phương pháp: phương pháp hiện 
tượng học dựa vào quan sát kinh nghiệm, chú trọng mặt 
“vật chất” của tư duy siêu hình và phương pháp logic 
chú trọng mặt hình thức, tuy không giống nhau nhưng 
đều đi tới kết luận giống nhau về cái chung nhất, tất 
nhiên, tuyệt đối. 


Làm thế nào để xây dựng được siêu hình học trên cơ 
sở logic quan hé quan sát kinh nghiệm? Peirce cho rằng 
trên mỗi điểm của lý luận logic, luôn luôn xuất hiện ba 
loại khái niệm: đó là những khái niệm rộng rãi, không 
xác dinh, khó nắm bắt. Ông phân thành ba loại: khái 
niệm số một là khái niệm không dựa vào bất kỳ vật nào; 
số hai là khái niệm đốt ứng với các vật khác, tức khái 
niệm có tác dụng ngược lại với các vật khác; số ba là 


102 


khái niệm môi giới, điều tiết số một (tính chất) và số hai 
(sự thực hoặc tác đụng và phản tác dụng). 


Các phạm trù trên là nền tàng, là “khuôn” cơ bàn 
để Peirce xây dựng hệ thống tri thức, hệ thống triết học 
của mình. 


Về hình thức, những phạm trù logic cúa Peirce 
giống như công thức chính, phân, hợp trong hệ thống 
triết học của Hegel. Chúng là ba “vương quốc thực tại” 
khác nhau, hay “vũ trụ kinh nghiệm”. Người ta thấy 
chúng nhu thế giới ý niệm của Platon. 


Trong siêu hình học của Peirce, người ta còn thấy 
một. bộ phận quan trọng nữa đó là chủ nghĩa ngẫu 
nhiên, chủ nghĩa liên tục và chủ nghĩa tình yêu. Bộ ba 
đó dẫn tới tình yêu, niềm tin, hy vọng. Ông nói rằng 
thánh Paul đã tôn trọng những lý tường đó như những 
ơn huệ cao quý của con người. Vì logic paulinien (của 
Paul) ông đã ra sức chống lại những nhà thần học và 
những nhà siêu hình học, Peirce có lý nhận mình thuộc 
phái cực đoan của chủ nghĩa hiện thực kinh viện. 


Tính lý tưởng trong siêu hình học của Peirce còn 
bộc lô ra ở khái niệm “xác suất”. 


Nếu Kant xây dựng nền tảng của đạo đức học trên 
tính chất hình thức của mỗi dé xuất chân thực thì 
Peirce xây dựng trên phạm trù “xác suất” cũng mang 
tính chặt chẽ logic. Ông khẳng định tất cả cái gì là nhân 
bản đều dựa vào vô số những năng lực và rồi lại tiếp tục 
di tới - trải qua những giai đoạn trung gian thường 


103 


không ró ràng — những khả năng mà mỗi cá nhân sẽ tan 
biến trong nhân loại được biết tới hay không biết tới, 


Siêu hình học mang tính nhân bản của Peirce 
không la gì được nhiều trào lưu khác chia sẽ, đón nhận 
từ hiện tượng học, chủ nghĩa hiện sinh đến chủ nghĩa 
hiện thực mới, chủ nghĩa thực chứng mới. 


Đã theo logie của thánh Paul thì vấn đề Thượng đế 
đối với Peirce cũng sẽ tro thành tự nhiên. 


Trong tác phẩm Dialogues concerning Natural 
Religion (Đối thoại vé dao tự nhiên), Hume lưu ý rằng 
khái niệm về “một đấng tối cao” là rất giản dị, không 
bao gồm tính vô cùng của Thượng đế và những đức tính 
tôn quý, ngoài sự tón tại và tính hàng đầu trong phẩm 
trật. Với nghĩa giới hạn đó, Peirce chấp nhận Thượng 
đế. 


Peirce trách cứ Spinoza đã không nghiên cứu đầy 
đủ logic, nếu không ông đã không cần tới siêu hình học 
“khô cằn” và “lôn xộn” đó. Nhưng bản thân ông lại cũng 
di tới chỗ tán đụng “cái bản năng” bảo đảm sự xác thực 
của “đời sống tương lai”, của một “Thượng đế duy nhất 
và không quan niệm được” và nhu vậy “góp phần rất 
quan trọng trong mọi thời đại cho triết học”. “Hãy mỡ 
mắt” không phải ông chỉ nói với người nghiên cứu trong 
phong thí nghiệm — “và mở trái tim ta cũng là một cơ 
quan của sự nhận thức — và bạn së thấy Thượng đế”. 
Một nhà logic học say mê một bộ môn chính xác trong 
khoa học, đã tuyên bố rằng: “Niềm tin bản năng” xứng 
đáng với đức tin hơn là kết quả của khoa học”. 


104 


Rõ ràng Peirce đã báo trước điều se tro thành 
những đặc điểm của triết học Mỹ hiện dai: đó là sự kë 
nhau chặt ché giữa một logic học tinh tế được xây dựng 
trên mô hình toán học và một thần học rất trẻ thơ. 
Nhiều khi chúng sống trong sự thống nhất © một con 
người mà Peirce là một ví dụ rất ro. Ông vừa được xem 
xét ở tư cách “động vật logic”, và mặt khác ông “đầy 
nhiệt huyết và tràn đầy hy vọng” mà logic của ông 
không sao chứng minh được. 


Dầu sao người ta ít biết tới ông như người kế nghiệp 
những toan tính để làm nảy sinh logic về Thượng đế và 
về bổn phận. Người ta biết ông nhiều hơn ở con người đã 
chỉnh phục nhiều lĩnh vực chuyên môn: logic học ký 
hiệu, ngữ nghĩa học và ở người sáng lập chủ nghĩa thực 
dụng, ở người sáng lập một phương pháp о đó liên kết 
nhiều cách nhìn thế giới khác nhau. 


105 


2. WILLIAM JAMES, NGƯỜI LÀM CHO THẾ 
GIỚI BIẾT TỚI CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG MỸ 


Là sinh viên rồi giáo sư à Harvard, William James 
tho 90 tuói, được nhân dàn Mỹ kính trọng và được thế 
giới biết tói. 


Ông sinh ra từ một gia đình khá giả ờ New York. 
Cha là Henry James, người mà William James cho là 
"con người hiền tài nhất, Henry, một thi zi nổi tiếng là 
em. Người ta bảo đây là “môt gia dinh trí tuệ”. Nhà triết 
học có phong cách của một nhà văn, nhà tiểu thuyết viết 
như một nhà triết học u? Câu hi đó rất đúng với gia 
đình James. 


Sự nghiệp của W. James bắt đầu ở thời ky thứ nhất 
của “kỷ nguyên hoàng kim của triết học My”. 


William James lần lượt học nhiều trương ở New 
York, 6 London, ở Paris, ở Genève. Ông say mê nghệ 
thuật nhất là hội họa, nhưng số phận của cuộc đời lại 
hướng ông vào khoa học tự nhiên và từ đó đưa ông lên 
địa vị cao sang trong triết học, 


ó dai hoc Harvard, óng lán luot hoc hóa hoc, giài 
phẫu học, sinh lý hoc và y học. 

Từ 1856 — 1866, ông tham gia khảo sát khoa học ở 
Brasil, bị ốm, bó d$. 


106 


Năm 1867 — 1868, ông lại sang Châu Âu bắt đầu 
tìm thấy hứng thú trong triết học và ông có ý định kết 
hợp nghiên cứu sinh lý học, tâm lý học, y học với triết 
học ở Harvard. Năm 1869, ông đỗ tiến sĩ y khoa. Năm 
1872, ông được bổ nhiệm giảng sư về sinh lý học ở 
Harvard. Từ năm 1876, ông giảng tâm lý học và từ 
1879, bắt đầu giảng triết học. Năm 1876, ông là phó 
giáo sư sinh lý học và 1880, làm phó giáo sư triết học rồi 
giáo sư triết học. Năm 1907, ông về hưu. Năm 1910, ông 
sang Châu Âu một lần nữa, về My và mất trong năm đó. 


Năm 1867, James bắt đầu viết báo và sau nhiều 
năm chuẩn bị, ông cho ra mắt người đọc cuốn Nguyên 
tắc tâm lý học. Cuốn sách gây tiếng vang lớn trong giới 
khoa học và triết học bởi những vấn đề do nó đặt ra một 
cách mới më, hơn nữa nó còn bạo quát những tư tưởng 
của chủ nghĩa thực dụng Mỹ mà ông và những người 
cùng trường phái tiếp tục phát triển, 


Nán. 1897, ông cho xuất bản Tập luận vän ý chí tín 
ngưỡng uà triết học phổ thông. Đây là những bài nói 
chuyện của ông cho đến năm 1896 trong đó có những 
bài nói về chủ nghĩa thực dụng. 

Năm 1898, ông trình bày bài Khối niêm triết học 
và hiệu qud thực tế nói về chủ nghĩa thực dụng, gây 
tiếng vang ë California. Dewey đã đánh giá văn phẩm 
này như mởra cuộc vận động của chủ nghĩa thực dụng. 

Năm 1902, các bài giảng ở Đại học được chỉnh lý 
dưới tựa đề Các loại kinh nghiệm tôn giáo. 


107 


Năm 1907, cuốn Chú nghĩa thực dụng, tên gọi mới 
của một phương pháp tư tưởng cũ ra đời, trình bày một 
cách hệ thống các khái niệm cơ bàn của chủ nghĩa thực 
dụng: Đây là tác phẩm tiêu biểu nhất của James và có 
thể là của toàn bộ cuộc vận động của chủ nghĩa thực 
dụng. 


Năm 1909, Và tru da nguyên và Y nghĩa của chán 
1ў của ông được xuất bàn. Tác phẩm sau là sự phản phê 
phán của chủ nghìa thực dụng đối với những loi chỉ 
trích nó. 


Sau khi ông mất, người ta xuất bản tiếp các cuốn 
như Tập luận vdn оё chủ nghĩa kinh nghiêm triệt để, 
Một số uấn đề triết học, hai tập Thư từ. 

James bị đau ốm trong nhiều năm. Người ta bảo 


ông giống Nietzsche vì nhà triết học Đức cũng đeo đẳng 
nhiều bệnh tật trong nhiều năm. Người ta nói tới cái 
giống đó không phải vì hiện tượng bệnh tật mà chủ yếu 
người ta nói tới sự giống nhau của hai nhà triết học đó G 
bình điện của chủ nghĩa thực dụng. 


Cũng như Nietzsche, James đã phải kịch liệt chống 
lại xu hướng muốn làm nàn long rất mạnh më опо ông, 
và cũng như Nietzsche, cuộc đời ông la một bản tình ca 
về niêm vui được sống ở còi doi này. Trong bầu kbông 
khí của Thế giới mới, ông giống Nietzsche không chí à 
chỗ ông là một nhà thơ bi kịch, là một nhà bi kịch ding 
mực, một Dionysos Chứng cảm) rất ôn hòa mà con là một 
người hành khổ tuy ít thống thiết. 


108 


Về mối quan hệ giữa Jarnes và Bergson, người ta kể 
rằng năm 1902, James gửi cho Bergson một bức thư 
thịnh tình kèm theo tác phẩm của James Kinh nghiệm 
tôn giáo, Bérgson sửa lời tựa bàn dịch cuốn Chú nghĩa 
thực dụng: được xuất bản ở Pháp. Người ta nhanh chóng 
thấy sự gần gũi về tư tường của hai nhà triết: đó là sự 
tương tự của stream of thought (dòng ý thức) và durée 
pure (đô lâu thuần túy) của Bergson. 


Ở đại học quốc tế về tâm lý học tại Roma năm 1905, 
người ta nói tới tính thứ nhất của hành động ở hai nhà 
triết học Pháp và Mỹ. 


James gặp gỡ Nietzsche ở một điểm cơ bản: đó là 
việc ông làm cho người Mỹ thấy được “cái vận mệnh Mỹ” 
của Nietzsche, Triết học Mỹ nếu có một điểm khác với 
triết học Châu Âu chính là ở chỗ sự phân tích logic ở đây 
có vai tro to lớn. Ở Mỹ không phải sinh viên Mỹ xuống 
đường dáng sau những vật chướng ngại theo lá co dẫn 
đường đấu tranh. Họ chỉ tìm cách chữa bệnh, học hôi và 
cứu vớt những linh hồn bằng sự khai sáng của những ý 
tường. James không hề vứt bo phương pháp logic của 
Peirce mà chính là “dàn chúng hóa” nó có kết quả. 


Đương thời, James được người Mỹ coi là một nhân 
vật hiển hách không phải bởi ông đưa lại cho nguoi My 
những lý tưởng xa voi mà chính là ở chỗ tư tưởng của 
ông đã mang nặng những dấu tích của người Mỹ. 


Còn một mối quan hệ giữa James và một nhân vật 
nữa có quan hệ với sự nghiệp triết học của ông không 
thể không nói tới, đó là James và Hegel. Do đọc cán 


109 


thận Stuart Mill, James càng thấy phải chống lại 
Hegel, càng thúc đẩy ông phải tìm tới cái cụ thể, cái 
riêng le, cái đa dạng, Ông viết cho Renouvier rằng: “Sự 
tiêu khiển lớn của tôi là chống lại sự thâm nhập của chủ 
nghĩa Hegel vào Harvard”. 


TÂM LÝ HỌC VÀ CẬN TÂM LÝ HỌC 


Thành công vang đội của ông là ở tâm lý học và 
cũng từ kết quả này ông đi vào triết học. 


Tâm lý học của W. James cũng không ra ngoài ảnh 
huong của tâm lý học Đức và Pháp. Từ học thuyết tiến 
hóa của Darwin, ông đã giải thích hoạt động ý thức tâm 
lý của con người là một loại cơ năng của thể hữu cơ thích 
ứng với hoàn cảnh, không phải là những tri giác hoặc 
quan niệm riêng lẻ, cô lập kết hợp thành tâm lý. 


Điều độc đáo trong tâm lý học của James là ở chỗ lý 
thuyết này đã dành một địa vị quan tong cho sinh lý học 
của bộ óc. Luận đề của ông thường được trình bày như 
sau: đời sống tinh thần chỉ có thể có được nhờ “thực thế 
хат”, “tư duy là một chức năng của óc”. i 

Ông đã ra sức chống lại sự “chuyên quyền” của chủ 
nghĩa thanh giáo khoa học thường đựa vào những giáo 
điều hơn là dua vào kinh nghiệm. Quyền lực của nó chỉ 
có sức mạnh khi nó được khẳng định bằng su phân tích. 

Thế nào tư duy là cơ năng của óc? Trước hết có ý 
nghĩa là óc sản xuất ra tư duy. Điều ấy cũng có nghĩa là 
tư duy được tự do, có chức năng gần giống với sự giản ra 
của một cái cung. Cuối cùng điều đó cũng có nghĩa là óc 


110 


không sàn xuất, không giải phóng gì hết mà nó chỉ khơi 
dong (dòng ý thức). 


Quan điểm của James đã chống lại quan điểm thần 
bí hóa hoạt động ý thức. Ông khảo sát cụ thể các trạng 
thái của bộ óc để thấy rõ tác dụng quyết định đến trạng 
thái tâm linh. Và như thế ông cũng chống lại chủ nghĩa 
nhị nguyên đã tách rời quá trình tình thần và quá trình 
vật lý. 


Từ những lớp khác nhau của cái tôi (vật chất, quần 
thể xã hội, tỉnh thần) ông đã tiến hành phê phán những 
học thuyết chủ trương “cái tôi” vượt ra khói cơ sở sinh lý 
của con người (đặc biệt là thuyết linh hồn), khẳng định 


“cái tôi” không tách rời hoạt động của thân thế. 


Trong tâm lý hoc, lý luận về dòng ý thuc là một dé 
xuất nổi tiếng của James. 


Tâm lý học cấu trúc chiếm địa vị thống trị trong 
đương thời. Nó tiếp tục truyền thống liên tưởng tâm lý 
từ Locke, Hume. Nó dùng chủ nghĩa nguyên tử để xem 
xét hoạt động ý thức. Nếu vật lý học cơi thế giới vật chất 
là tổng hòa các hạt vật chất chuyển động trong không 
gian, là sự kết hợp của nhiều hạt tạo nên vô số vật thể 
thì tâm lý học cũng coi thế giới tỉnh thần là tổng hòa của 
quan niệm, của tri giác có tính chất nguyên tử được 
phân biệt rất rõ ràng. Các loại hiện tượng tâm lý được 
xem xét đều căn cứ vào quy luật liên tuong do những 
“quan niệm”, “những tri giác” đó tạo nên. Như vậy là 
hoạt động ý thức tâm lý đều có thể dùng phương pháp 
phân tích quy giản thành “quan niệm”, “tri giác” đơn 

111 


thuần. James bác bo quan niệm đơn giản và bất biến đó 
bởi vì tâm lý là một sự vận động, sự quyện vào nhau, nó 
là một dong ý thức hay “dong tư tường” “dòng cuộc sống 
chủ quan” của con người. 


Dòng ý thức mang những đặc trưng: trước hết nó là 
sản phẩm của cá nhân gắn liên với cá nhân, không lập 
lại & bất cứ cá nhân khác. 


Nó vận động và biến đổi không ngừng “mỗi một tu 
tưởng của chúng ta về một sự thật là độc nhất”. 


Nó là sự liên tuc, như dòng chảy của một con sông. 
Sự ngắt quãng hãng hụt của ý thức không là đột biến, 
tuyệt đối. Nó lại tiếp tục nối tiếp trạng thái tâm lý trước 
khi bị gián đoạn. 


Nó có một đối tượng đồng nhất mặc dù tư tưởng là 
khác nhau ỡ những thời kỳ khác nhau ở mỗi con người. 


Cuối cùng, nó có tính lựa chọn, có liên quan với lợi 
ích và sự hưng phấn của con người. Bản thân thế giới là 
hỗn độn tuyệt đối liên tục. Nhung con người dua vào lợi 
ích, sự hưng phấn cho nên tạo nên một đối tượng cho 
minh: đó là đối tuong kinh nghiệm khác nhau ở mỗi con 
người. Trong lý luận vé dong ý thức, người ta đã thấy 
hiện đần lên bóng đáng của những nguyên tắc của chủ 
nghĩa thực dụng mà ông sẽ tiếp tục hoàn thiện. 


Ngoài tâm lý học, James còn quan tâm tới cận tâm 
lý học, dùng nó làm nền tảng cho siêu hình học của 
mình. 


112 


James xuất phát từ những hiện tượng tâm lý bí ẩn 
đương thời cũng không ít người biết tới. Các ý thức khá 
rộng đó được bảo đảm bởi những kết quả khoa học và 
bởi siêu hình học cổ xưa có tính phổ quát có thể định vị 
và có tính không chắc chắn. 

Ở Châu Âu thời đó, người ta quan tâm tới việc 
khám phá những miễn tối mờ của tâm hồn. Trước hết 
người khơi mào là Mesmer ở Anh, và nhà phẫu thuật 
Braid. Ở Thụy Si, Farel đã viết cả một cuốn sách về sự 
việc này. ON ga, Bechterev dua ra mót phuong pháp. O 
Paris, Charcot nghiên cứu chứng hystérie. Có thể nói 
một thế giới ngầm của một miền tâm lý đã nảy nở trong 
những phòng thí nghiệm khoa học. Năm 1882, Society 
for Psychical Research được thành lập ở London và năm 
1884, ở New York do William James làm chủ tịch trong 
nhiều năm, 

Sau một năm những nghiên cứu của Freud và 
Breuer được công bố, James đã đi nhiều nơi tổ chức các 
cuộc hội thảo về những ý tưởng của Freud. 


Ông quan tâm tới khoa học mới một phần với tư 
cách một người ốm lâu năm, ông muốn xem xét liệu 
pháp tâm lý ra sao, nhưng còn một thôi thúc hơn nữa đó 
là sự khám ra cái dong ý thức ở noi con người. 

Người ta kể lại một câu chuyện về sự quyến rũ của 
cận tâm lý học đốt với James. Trong cuốn Lich sử của 
Thánh Michel, thầy thuốc Axel Munthe có ghi lại rằng 
ngày 17 tháng giêng 1901, nhà bác học người Mỹ 


113 


Fredeick Myers mất ờ Roma. William James quá buồn 
đã ngồi trước cửa cõi chết, quyển số và cái bút trong tay 
sẵn sàng ghi lại những thông điệp mà Myers từ thế giới 
bên kia gửi về. Tuy vậy nếu đọc hàng ngàn trang viết 
người ta vẫn thấy băn khoăn về sự đầy rẫy những hiện 
tượng tâm lý bí ẩn. Ông phê phán những công bố vội 
vàng, những tổng hợp quá nhanh. Ông viết “Đôi ba cái 
cọc đóng xuống cát lún thụt không đủ để xây dựng”. 


William James đánh giá rằng sự mỡ rộng thế giới 
tâm lý là một sự nghiệp không kém quan trọng so với 
phát minh của Darwin về quá khứ chỉ có giới hạn, còn 
đây là sự mở cửa về một tương lai tỉnh thần không giới 
hạn. Công việc thứ nhất cho phép chúng ta hiếu quá 
khứ hơn, còn công việc thứ hai đưa lại nhiều khả năng 
mới, một đời sống cá nhân mỡ hơn. 


James nhiệt tình với những hiện tượng bí ẩn, bởi lẽ 
ông nhìn ở đó một dấu hiệu của sự mỡ rộng và sự thôi 
thúc của đời sống cá nhân. 


CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM TRIỆT ĐỀ, VẤN 
ĐỀ CHÂN LY 

Chủ nghĩa kinh nghiệm triệt để đã được James xây 
dựng thành lý luận về siêu hình học của mình. Có 
những điểm chính sau đây. 

Chủ nghĩa kinh nghiệm triệt để của James kế thừa 
chủ nghĩa kinh nghiệm của Hume coi triết học, khoa 
học là toàn bộ nhận thức của con người đều thuộc phạm 


114 


vi kinh nghiệm và sự việc đơn thuần. Nói là triệt để bởi 
lé triết học chỉ nghiên cứu bản thân kinh nghiệm, 
không chấp nhận đưa bất cứ nhân tố nào không được 
kinh nghiệm kiểm nghiệm ở các kết cấu của mình và 
ngược lại. Ngoài kinh nghiệm, còn có thế giới vật chất 
và tỉnh thần không? James cho đó không phải là đối 
tượng của triết học và khoa học. Triết học và khoa học 
chỉ có thể lấy kinh nghiệm làm giới hạn. Khoa học cần 
nghiên cứu thực tại thì chính kinh nghiệm là thực tại. 


Chủ nghĩa kinh nghiệm là triệt để của James một 
mặt muốn khắc phục tính phiến diện của chủ nghĩa 
kinh nghiệm theo kiểu Hume, mặt khác lại muốn khắc 
phục chủ nghĩa nhị nguyên đã đối lập, tách biệt tâm và 
vật. Quan hệ giữa sự việc đều là đối tượng của kinh 
nghiệm, gắn những kinh nghiệm rời rạc thành chính 
thể thống nhất, làm cho toàn bộ thế giới đối tượng 
thành một thế giới kinh nghiệm thuần túy thống nhất. 
Như vậy chủ nghĩa kinh nghiệm của James vừa tránh 
khỏi sự phê phán về thiếu tính liên tục, tính thống nhất 
như chủ nghĩa kinh nghiệm của Hume, vừa không 
giếng với người theo chủ nghĩa tuyệt đối (như Bratley) 
treng đó sử dụng nguyên tắc duy lý tuyệt đối hoặc có 
sẵn. Điều quan trọng là, vì toàn bộ thế giới là một thế 
giới kinh nghiệm thuần túy cho nên sự khác biệt và đối 
lập về vật chất và tỉnh thần, vật lý và tâm lý lại trở 
thành sự khác biệt và đối lập trong nội bộ kinh nghiệm 
cho nên không còn ý nghĩa của bản thể học chỉ có ý 
nghĩa cơ năng và phương pháp học. Giữa chúng không 
có vấn đề cái nào có tính thứ nhất. 


115 


Chủ nghĩa kinh nghiệm triệt để có liên quan tới kỹ 
thuật vé dong ý thức. Kinh nghiệm không chỉ là cám 
giác mà còn bao gồm moi hoạt động tâm lý khác kể cà 
bản năng tiém thức và vô thức. Không thể giải thích 
kinh nghiệm bằng lý trí mà chỉ có thể thông hiểu. Cái 
phi lý tính ở con người là quan trọng cho nên “vốc đầy 
tay những làn sóng trực giác tản mạn là chúng ta tìm 
được sự tươi tắn của tư duy”. Lý tính, logic chỉ có giá trị 
sử dụng như những tên, những ký hiệu làm thành 
những công cụ chứ không thể đạt tới kinh nghiệm 
thuần túy sinh động. Và đó chính là thực tại mà ta cần 
tới. 


Chủ nghĩa kinh nghiệm triệt để là nën tàng của 
siêu hình học của James. Nhưng ông không muốn chủ 
nghĩa thực dụng của mình biến thành một siêu hình 
học như trong triết học truyền thống mà là một phương 
pháp đi tìm chân lý. Ông viết: chủ nghĩa thực dụng 
không đại điện cho bất cứ kết quả đặc biệt nào, nó là 
một phương pháp. Phương pháp đó nhằm tìm ra một lối 
nhìn vũ trụ này hay 101 nhìn vũ trụ kia là đúng. Đó là sự 
phán định ý nghĩa và chân lj của những ý tưởng. Y 
tưởng và chân lý phải được lông trong giá trị cơ bản hơn. 


Muốn thiết định được ý nghĩa hay chân lý của 
những ý tưởng thì phải đánh giá trị theo hậu quả thực 
tiễn, theo tính có ích hay tính tác dụng của chúng. 
Trong nhiều tuyên ngôn nổi tiếng, James đã nói về sự 
duy lý như là cái gì tốt hay có ích cho những tư tường 
của chúng ta. Nhimg chân lý đó được cảm nhận một 
cách cảm tính cho nên như một “giá trị tiền mặt”. 


118 


Nói một cách tổng quát, theo James nhiệm vụ của 
tư tưởng là nâng đỡ ta để ta hoàn tất và bảo trì được” 
những liên hệ thỏa đáng giữa ta và những gì xung 
quanh ta. 


Như vậy là giá trị của những ý tưởng, của những 
tin tưởng, của những suy nghĩ bằng khái niệm của ta 
phải được thiết định tùy theo sự hiện hữu và năng suất 
của chúng, để chúng trở thành những phương tiện lôi 
cuốn chúng ta một cách hấp dẫn từ thành phần kinh 
nghiệm này đến thành phần kinh nghiệm khác bằng 
cách liên hé mọi sự việc một cách thỏa đáng, hành động ˆ 
một cách bảo đảm đơn giản hóa và tiết kiệm lao động. 


Tóm lại, một cách tiên quyết, James chú trọng tới 
những hậu quả của sự tin tưởng và những tác dụng suy 
lý của kinh nghiệm, nhất là ở vai trò thích nghi của con 
người với những hoàn cảnh chung quanh của họ, ở vai 
trò làm phong phú kinh nghiệm sống hằng ngày của họ. 


Nói rõ hơn, bình diện cuộc sống thường ngày là mối 
bận tâm của James, vì thế những thiết định về chủ 
nghĩa thực dụng của ông cũng giống với Peirce, nhưng 
chú trọng nhiều tới sự quan trọng của kinh nghiệm trực 
tiếp và những hậu quả thực tiễn và những đường hướng 
dẫn tới hành động. 

Với James, những tư tưởng của ta về một đối tượng 
được nhìn theo một cách thực dụng thường dẫn ta đến 
chỗ nhận ra được rằng: mỗi đối tượng có thể bao hàm 
những công hiệu thực tiễn như thế nào? Và ta có thể chờ 


11? 


đợi những cảm giác nào ở đó? Và ta chuẩn bị những 
phản ứng nào? 


Như vậy mọi quan niệm của ta về những công hiệu 
ấy, bất cứ gần hay xa cũng chính là tất cả quan niệm về 
dối tượng. 


Như thế quan niệm thực dụng chủ nghĩa của 
James nhấn mạnh nhiều ở cách thức mà mỗi cá nhân 
giải thích những hoàn cảnh xung quanh ta đi tới hành 
động hữu hiệu, di tới “pragma” có nghĩa là thực tiễn 
(pratice), là hành động (action). 


Quan diểma trên của James có thể gọi là “linh hồn" 
của chủ nghĩa thực dụng. Các nhà triết học ở nước ngoài 
như F. C. S. Schiller, Giovanni Papini rôi Henri 
Bergson, Hans Vaihinger, George Simel duoc ké là 
người thực dụng chủ nghĩa vi chia sé với James vé khía 
cạnh quan trọng trên của chủ nghĩa thực dụng. 


Phương pháp học của James về “hành động” chống 
lại nguyên tắc coi phạm trù có sẵn là điểm xuất phát. 
Phương pháp học đó theo chủ nghĩa thực dụng có tính 
phổ quát. Trong cuốn Chú nghĩa thực dụng, James say 
sưa giới thiệu một hình tượng về chủ nghĩa thực dụng 
của nhà triết học thực dụng người Italia tên là Papini. 
Ông này so sánh con đường nhận thức của chủ nghĩa 
thực dựng như cái hành lang của một khách sạn thông 
với tất cả các phòng. Trong căn phòng này ta có thể thấy 
một người theo chủ nghĩa vô thần. Trong căn phòng 
khác, có người đang ngôi cầu xin sức mạnh của tín 
ngưỡng. O phòng thứ ba: một nhà hóa học đang khảo 


118 


sát đặc tính vật lý. Phong thứ tư: một người dang suy tư 
về siêu hình học duy tâm. Phòng thứ năm: một người 
đang chứng minh tính không thé có của siêu hình hoc... 
Hành lang nối các phòng lại, nó là của chưng của mọi 
người, mọi người đều phải đi qua nó. 

Phương pháp học trên cũng là căn cứ để James xây 
dựng lý luận về chân lý. 


Trước hết chân lý là thuộc tính của quan niệm, của 
tư tưởng. “Mọi chân lý đều lấy kinh nghiệm có hạn làm 
căn cứ, và bản thân kinh nghiệm cũng không có chỗ dựa 
nào khác ngoài dòng kinh nghiệm, không có vật nào 
khác có thé bảo дап: là nơi де ra chân lý”. 


Chân lý tồn tại cùng với con người, “Con người là 
thước đo của vạn vật” chân lý do con người dựa vào nhu 
cầu của mình sáng tạo nên, độ tin cậy của nó là ở mức độ 
thỏa mãn nhu cầu của con người. Người ta bảo đây là 
chủ nghĩa nhân bản của chủ nghĩa thực dụng. 

Mức độ thật giả của chân lý là о mức độ thỏa mãn 
đối với con người. 

Việc đề cao vai trò của con người trong sự sáng tạo 
thế giới của chủ nghĩa thực dụng đến mức khiến nhà 
triết học Anh F. C. S. Schiller dà dé nghị đổi tên chủ 
nghĩa thực dụng thành chú nghĩa nhân bản. 


Có hiệu quả, có ích, thành công là tiêu chuẩn của 
chân lý đến mức có ích và chân lý là như nhau. 


James thường phê phán chủ nghĩa duy lý vì nó 
không phù hợp với chân lý, lợi ích. Chủ ngaia duy lý chỉ 


119 


có thể đưa ra một chân lý có sẵn, chân lý trừu tượng. 
Còn chân lý của chủ nghĩa thực dụng là cụ thể, bởi vì giá 
trị của nó không ở đâu hết mà ở ngay trong kinh 
nghiệm. 


Chống lại chân lý trừu tượng, tuyệt đối hóa của chủ 
nghĩa duy lý, James khẳng định trong chủ nghĩa thực 
dụng không có bất kỳ tiêu chuẩn nào chặt chẽ làm căn 
cứ ngoài kinh nghiệm. Cái mong muốn trọn vẹn nhất 
của phương pháp học của chủ nghia thực dụng là xem 
xét cái thuần túy nhỏ nhất là kinh nghiệm của cá nhân 
trên cơ sở hiệu quả thực tế. Chân lý đi tới một ý tưởng, 
nó trở thành thật và nó làm cho thật bằng những sự 
kiện. Điều quan trọng, nó là một quá trình của sự đánh 
giá (validation). 


James cũng thừa nhận nhận thức do cận tâm lý học 
đưa tới. Đây chưa có gì là một sự thần bí bởi vì nó vẫn 
không ra ngoài cái cơ bản trong triết học của chủ nghĩa 
thực dụng: thực tiễn và hành động. 

LUÁN LÝ VÀ TÓN GIÁO 

Lý luận về luân lý và tâm lý học của James có cùng 
một nhận thức học. Có thể gọi ông là nhà triết học luân 
lý. Ông cho rằng luân lý, tình cảm của con người xuất 
phát từ hoạt động tâm lý bên trong thuần túy của con 
người. Do đó vấn dé nguồn gốc của quan niệm luân lý có 
thể quy về tâm lý học. Quan niệm này đã để lại đằng 
sau mình mọi thần thánh và những mệnh lệnh của họ 
và cả luân lý dựa trên logic, tất thảy là những thứ 
chuyên chế giấu mặt. Ông cho rằng cho đến nay tất cả 


120 


cái gì gọi là “tốt” đều có một nét chung, người ta gọi 
nhân tố chung đó là Thiện, tất cả mọi cái tốt đều chứa 
đựng trong cái bản chất đó. 

Nhưng bản chất của cái bản chất (tức cái thiện) là 
gì? Ông trả lời: “Bàn chất của cái thiện chỉ ở trong sự 
thỏa mãn ham muốn”. 


Nhà triết học thực dụng Mỹ cho đó là giá trị luân lý 
cao nhất. Nếu chân lý là công cụ thỏa mãn nhu cầu thì 
cái thiện cũng là công cụ thỏa mãn nhu cầu của con 
người. Đó là giá trị đạo đức cao nhất. Chân lý ở đây phải 
được lồng vào trong một phạm trù căn bản hơn, đó là giá 
trị. 

Không có luân lý tuyệt đối, phổ quát mà mỗi 
nguyên tắc luân lý đều là riêng biệt, không có tiền lệ, 
tón tại tương ứng với cá nhân riêng biệt, trong bối cảnh 
riêng biệt nào đó. 


William James đặt cái Thiện, cái lý tưởng ở cùng 
một bình diện với cái ham muốn. Nhu vậy là đối với ông, 
không có cái tốt phi luân lý, cái xấu phi luân lý. Cái 
Thiện, cái Ác và cái Nghĩa vụ không quy về bảng luật 
bằng đá (của Kinh thánh) không quy về một thực thể 
phi vật chất nào. Cái Thiện, cái Ác và cái Nghĩa vụ 
không ăn sâu vào Sự siêu việt nào, James nói rằng 
chúng ta sống trên đất này trong một “Cộng hòa đạo 
đức” ở đó không biết có Chúa hay không. Không ai nói 
cho ta biết gì hết, chúng ta cứ làm cái tốt, Không có gì 
vượt qua mọi hình thức của cái Thiện, cái Ác ngoài “lý 
trí luân lý”. 


121 


James quan tâm không phải tới luân lý của một 
nước, một giai cấp hay một giới văn hóa mà của cá nhân. 


Cá nhân không phải là thù địch của cộng đồng như 
người ta thường nghĩ; càng nhiều cá nhân thì càng ít xã 
hội. Nhưng James viết: “Y nghĩa của cuộc sống không 
phải trong việc duy trì những thiết chế hay những tiến 
bộ của chúng mà ở những cá nhân”. Trong chủ nghĩa cá 
nhân, không nghỉ ngờ gì có một yếu tố cơ bản là đối lập 
với đám đông. 


“Cá nhân” trong ngôn ngữ của James có một âm 
vang riêng, có thể nói một âm vang có ma lực, hoặc là 
một ý tưởng, hoặc là một ma quy. 


Trước hết bên cạnh “sự thần thánh của tính cá 
- nhân”, không có một sự thần thánh nào ở Nhà nước, 0 
cộng đồng xưng tội, hay Giáo hội, hay cả nën văn minh. 
“Con người số ít” là một “hiện tượng cơ bản hơn” so với 
bất cứ thiết chế cộng đồng hay xã hội nào. “Con người số 
ít” không phải là một tính cách, một nhân cách, cũng 
chẳng phải là một vận may cân đối, hài hòa mà là một 
vận may duy nhất. Cá nhân đó không phải là công dân 
tự do, cử tri tự do, thần dân của công trình tự do. 


Xin nhớ rằng khái niệm tự do được đùng “rất tự do”: 
trong thần học Kytô giáo, “tự do” để chỉ sự phục tùng 
Chúa; trong chủ nghĩa duy tâm thì “tự do” chỉ sự phục 
tùng lý trí. Với chủ nghĩa thực dụng, tự do “phai được tự 
do”, “phải được giải phóng", đó là tự do của “quy. luật cá 
nhân”, là một bàn tính về thóa mãn ham muốn. Nhà 
triết học thực dụng nói rằng đó là một đạo đức học nhân 


122 


bản, bởi vì nó bao chứa một sự nhân từ về moi vui thú 
của con người, trừ những niềm vui làm đau khổ người 
khác Ông nhắc tới một câu nói bất tử của 
Schopenhauer rằng: “Mỗi người có thể đau khổ với tha 
nhân, nhưng để vui với tha nhân thì phải là một tł lên 
thần”. 


Khái niệm Tyche (ngẫu nhiên – không luong được) 
có tầm quyết định trong chủ nghĩa thực dụng. Chủ 
nghĩa “tychisme” là một học thuyết vé sự vắng mặt của 
một người nào đó (có tên hoặc không tên) së đưa tới một 
ý nghĩa; nhưng đột nhiên mở ra một niềm tin không bo 
bến. Niềm tin ở cá nhân khác với niềm tin trong thần 
học hoặc trong một thế giới quan mà nó là một giá trị 
mang cái tốt, cái có ích cho con người. 


Quan điểm tôn giáo của James có liên quan trực 
tiếp với quan điểm dạo đức “Quy luật cá nhân” là sự 
thöa màn ham muốn. Đây là một hướng của chủ nghĩa 
Epicure đã thịnh hành từ thế kỷ ХУШ. Chủ nghĩa 
Epicure luôn luôn gắn với chủ nghĩa vô thần, ở James 
nó là một trong rất nhiều hình thức của chủ nghĩa vô 
thần đã nảy nở suốt chiều đài của lịch SỬ. 


Chủ nghĩa vô thần ờ James được trình bày như là 
phi duy lý, chống lại “lý trf", trước hết là lý trí của 
Hegel. Cái lý trí mà James chống lại trong đương thời là 
cái À priori (cái tiên thiên), là cái thế giới logic và sự 
phản ảnh của nó trong một hệ thống khái niệm phổ 
quát. Một nhà nghiên cứu Pháp nói rằng: “Chủ nghĩa 
thực dụng là một sự chống trả Anglo — Saxon đối với chủ 


123 


nghia duy trí tuệ và chủ nghĩa duy lý của tỉnh thần la 
tỉnh”. 


“ 


tiêu là thöa màn như cầu ham muốn của con người, lấy 


nói cách khác sự đột biến về niềm tỉn có duoc nhy Sự đột 
biến của vô thức của bản thân chủ thể, 


James chống lại cái “thế giới đã hoàn thành và hoàn 
thiện đó”. 

Y nghĩa và giá tri của Chúa không phải tìm ở cái đã 
có mà phải ở cái đang được sáng tạo ra. Ông nói: “Dù có 
Chúa, nhưng nếu sự nghiệp của Chúa đã hoàn thành và 
vũ trụ của Chúa một khi bị tan tành thì Chúa còn giá trị 
gì”, 

Và đến lượt con người chúng ta cũng vậy, ý nghĩa 
và giá trị ít quan trọng khi con người chỉ là vật được 
sáng tạo ra. Tầm quan trọng là con người ở tư cách là 
người sáng tạo. 


Giá trị và ý nghĩa của Chúa như vậy cho nên Chúa 
là sức mạnh dẫn dắt con người với tư cách là người sáng 
tạo đi tới tương lai cho nên Chúa là một niềm hy vọng, 
một sự cổ vũ con người đi vào tương lai. Đến mức ông 
không nhìn Chúa như quan niệm của chủ nghĩa hữu 
thần khẳng định rằng đó là chủ nhân tạo ra tất cả cái đã 
có. Ông tuyến bố Chúa chỉ như một giả thiết. Cũng như 
moi giả thiết với tính cách là quan niệm của Chân lý, 
giả thiết quan niệm về Chúa cũng phải dua vào hiệu 
quả thực tiễn đối với con người. 


Cuối cùng phải nói thêm về chủ nghĩa đa nguyên 
trong triết học luân lý và triết học tôn giáo của James. 


Người ta đã thấy ảnh hưởng của E. Mach tới chủ 
nghĩa kinh nghiệm của James. Người ta thấy trong 
“chủ nghĩa kinh nghiệm triệt để” tính chất triệt để, 
quyết liệt chống lại những phạm trù có nguồn gốc (nhất 
nguyên) dë ra từ siêu hình học. 


125 


Chân lý trong chủ nghĩa kinh nghiệm triệt để 
không chỉ là “một”, mà chân lý 0 số nhiều (chủ nghĩa da 
nguyên) — Trong tâm lý học về tôn giáo, không có Dieu 
(viết hoa) xuất hiện mà chỉ có những dieux ( không viết 
hoa). Thần thánh số nhiều được gọi theo thuật ngữ 
(terminus technicus) là chủ nghĩa đa thần. 


Người ta thường giải thích chủ nghĩa đa nguyên 
như là sự nhận thức về nhiều yếu tố cuối cùng, James 
cho thêm vào từ đó một yếu tố nữa mang tính năng động 
cho nén có thể goi là chủ nghĩa đa nguyên lớn lén. 
Những thần thánh năng động đó có những nét giống với 
những thần thánh épicurien. 

Triết học của James kế thừa từ Peiree, nhưng đã 
bao quát gần hết mọi vấn dë của chủ nghĩa thực dụng. 
Công lao của James là ở chỗ bằng những trước tác của 
minh ông đã làm cho chủ nghĩa thực dụng thoát khỏi 
biên giới nhỏ hẹp của nước Mỹ đến với nhiều nước trên 
thế giới. Người ta bảo ông là người phát ngôn hùng biện 
nhất của chủ nghĩa thực dụng. 

Người ta cũng ví ông là Fichte thứ hai bôi vì cũng 
như nhà triết học Đức, người ta bắt gặp ở ông tính đân 
chủ, tính năng động và sự đi vào long người và trước hết 
việc từ bỏ ghế nhà trường và tu viện (tức những giáo 
điều) để thả cuộc sống thênh thang trong cõi trần gian 
này. 


126 


3. JOHN DEWEY, NHÀ TRIẾT HỌC THỰC | 
DUNG CUA “CHỦ NGHĨA TỰ DO TRIỆT ĐỀ” 


John Dewey (1850 - 1954) là nhà triết học thực 
dụng lớn sau Peiree và James. Hai mươi lăm năm sau 
khi ông mất, thư mục về những công trình của ông đã 
được công bố. Phải để hàng trăm trang mới liệt kê được 
hết tác phẩm lớn nhỏ của ông. 


Cho đến ngày lia bó thế giới này, ông đã tham gia 
các cuộc tranh luận về thời sự từng ngày, từng tuần, 
từng tháng, trình bày tư tưởng của mình trên báo chí, 
“Chớ là con chuột của thu viện”, đó là nhận xét của hiệu 
trưởng John Hopkimkhi ông con là sinh viên. 


Năm 1875, ông học ở đại học Philadelphia. Sau khi 
tốt nghiệp, ông lần lượt đạy học từ trung học đến đại học 
và sau đó chuyển hẳn sang nghiên cứu triết học. Năm 
1882, ông là nghiên cứu sinh triết học của đại học John 
Hopkins, chịu ảnh hưởng mạnh mè của Peirce trong 
thời gian giảng đạy ở đây. Hai năm sau, ông đỗ tiến sĩ 
triết học với luận án mang tên Tám lý hoc Kant. 


Năm 1884, Dewey day triết học trong mười năm à 
Dai hoc Michigan, tu tưởng Đức ảnh hưởng nhiều tới 
ông, ông muốn vứt bó hoàn toàn quan niêm của logic 
hình thức. Chỉ có Hegel với phép biện chứng mới thòa 
mãn được điều đó. Ông ghét cay ghét đắng moi quan 
niệm thuần tứy hình thức và tĩnh lai, bởi vậy ảnh 


127 


huong của Hegel đã làm cho ông thích thú tính hữu cơ 
và năng động của tư duy. 


Ông đi vào chủ nghĩa thực dụng từ tâm lý học: ông 
chịu ảnh hưởng rất lớn cuốn Những nguyên tắc của tám 
lý học của James, và từ tâm lý học, ông đi sâu vào giáo 
dục học. Ông chủ trương “nền giáo dục mới” được xác 
lập trên ý tưởng rằng mọi tự duy phong phú được xây 
dựng hướng tới một hành động cụ thể. Năm 1894, ông 
dạy học ở Đại học Chicago trong 10 năm, Đây là thời 
gian quan trọng trong đời hoạt động tư tưởng của ông. 
Năm 1896, ông lập một trường thực nghiệm ở đây. 
Trường này loại bó cách giảng dạy truyền thống, ít chú 
trọng tới sách vở mà chú trọng tới cuộc sống thực tế, 
không quan tâm tới truyền đạt trị thức lý luận mà quan 
tâm tới huấn luyện kỹ năng thực hành. Ông thường 
nhấn mạnh vào các khẩu hiệu “Giáo dục là cuộc sống 
chứ không phải chuẩn bị cho cuộc sống”, “học trong 
hành”, 


О Chicago, ông tập hợp một số người có chung một 
chí hướng gồm phần lớn những người ở Đại học 
Michigan và Mise hình thành một trường phái chủ 
nghĩa thực dụng ở Mỹ mang tên “Trường phái Chicago”. 
Dewey gọi tác phẩm Nghiên cứu lý luận logic là tuyên 
ngôn đầu tiên của trường phái chủ nghĩa công cụ. Giai 
phẩm này đánh dấu việc Dewey đã từ bó chủa nghĩa 
Hegel và hoàn toàn chuyển sang chủ nghĩa thực dụng. 
Từ năm 1905, Dewey chuyển về Đại học Colombia, năm 
1929 được phong giáo sư. Cho đến khi ông mất, trường 


128 


phái Chicago do ông lãnh đạo đã đánh dấu những hoạt 
động sôi nổi nhất của ông. 


Từ 1919, ông đi thăm và giảng day triết học ở nhiều 
nước, Ông đến Nhật Bản, đến Trung Quốc trong thời kỳ 
cuộc vận động “Ngũ tứ”, tháng bảy 1921, ông mới trở về 


2, 


nuoc. 


Ở Trung Quốc, ông giảng chủ nghĩa thực dụng ở 
Bắc Kinh, Nam Kinh, Thượng Hải. Ông còn đi thăm 
Mexico và Thổ Nhĩ Ky, đặc biệt năm 1928, ông tới thăm 
Tiên Xô. Khẩu hiệu của ông là “chuyến đi hay hơn lúc 
đến” (lúc đến của ông lùi lại mãi tới lúc ông chín mươi 
lăm tuổi). Ông không bao giờ muốn làm người du lịch 
chỉ quan sát và trung lập. Ông không chỉ muốn mình là 
công dân của nước Mỹ mà còn là công dân của mọi nước 
đã đặt chân tới. 


Ông đến Liên Xô trong thời kỳ nhiều nhà tri thức 
trên thế giới, ví như Gide jy Pháp, muốn đến thăm một 
nước cộng hòa mới më này. 

Năm thứ XI của nước cộng hòa Xô Viết, ông và một 
số nhà giáo dục Mỹ tới thăm Maskeva và Léningrad và 
có nhận xét rằng ở đây “có một nền dân chủ vượt qua 
những nền dân chủ có tham vọng nhất trong quá khứ”, 
Rà ràng đi đâu ông cũng bận tâm về những thúc đẩy 
dân chủ để xây dựng một lý luận chính trị xã hội mà ông 
đặt thành một nhiệm vụ quan trọng của chủ nghĩa thực 
dụng. 


129 


Lounatscharki, nguoi lành dao Bó giáo duc quóc 
dân của Liên Xô lúc đó tó ra rất kính trọng ông. Còn 
những tờ báo bảo thủ ở Mỹ thì goi ông là “bolchevik”. 


Cuối cùng người ta thấy Dewey tự học, tự đánh giá 
về mình rằng: “Tôi là một Yankee và ít là một “nhà triết 
học” mà đôi khi tôi có vẻ như vậy”, và ít là một nhà văn, 
mặc dù ông đã có hơn bốn chục đầu sách và hàng nghìn 
bài báo trong tay. Thuật ngữ "Yankee" ở đây của ông chỉ 
muốn nói rằng những nhà trí thức Mỹ không muốn 
sống theo kiểu cao đạo của các nhà tự tưởng và nghệ sĩ ở 
Châu Âu, (như đã nói ở trên) mà muốn quan tâm tới mọi 
trăn trở hàng ngày của người Mỹ. Mọi tham dự của ông 
(từ lý luận đến cụ thể nhất) đều thể hiện những mặt 
khác nhau của một ham muốn: có thể gọi đó là tự do, 
nếu muốn có một sắc thái nữa để làm sáng ró ông thì có 
thể thêm một tính từ nữa là “triệt để”. 


CHỦ NGHĨA KINH NGHIÉM TỰ NHIÊN 


Hoạt động triết học của Dewey bắt đầu bằng ý 
muốn cải tạo triết học truyền thống. Ông vượt qua chủ 
nghĩa nhị nguyên của nó. Khi giải thích về kinh nghiệm 
triết học ấy, ông. col kinh nghiệm là tri thức, tức là một 
loại nhận thức của chủ thể về một đối tuong. Điều đó có 
nghĩa là nhận thức coi lĩnh vực kinh nghiệm là linh vực 
tỉnh thần khác với các bộ phận còn lại của thế giới dà 
tách riêng chủ thể, cái kinh nghiệm đối với đối tượng 
được nhận thức, tách kinh nghiệm và tự nhiên, tỉnh 
thần và vật chất. 


130 


Cũng như Peirce, James đã kế thừa chủ nghĩa kinh 
nghiệm truyền thống, Dewey muốn xây dựng lý luận về 
vũ trụ lấy kinh nghiệm làm nền tàng. Đó là chủ nghĩa 
kinh nghiệm tự nhiên hay chủ nghĩa kinh nghiệm của 
chủ nghĩa tự nhiên. 


Khắc phục chủ nghĩa nhị nguyên ra sao? 


Chịu ảnh hưởng của thuyết tiến hóa của Darwin, 
Dewey cho rằng thể hữu cơ phải có hoàn cảnh thích ứng 
để sinh tồn. Con người trong cuộc sống cũng phải tồn tại 
trong hoàn cảnh. Tác dụng qua lại giữa con người và 
hoàn cảnh là tác dụng của thể hữu cơ hoàn cảnh: ấy là 
kinh nghiệm. Sống, kinh nghiệm là một quá trình chủ 
động và bị động giữa con người và hoàn cảnh tự nhiên, 
Loại kinh nghiệm này làm cho chủ thể và đối tượng, thể 
hữu cơ và hoàn cảnh, kinh nghiệm và tự nhiên gắn liền 
thành một chỉnh thể không chia cắt, giữa chúng đã xác 
lập tính liên tuc. Kinh nghiệm không phải là cái bên 
ngoài tự nhiên, mà là cái liên quan với tự nhiên, nó là 
đường đi sâu vào bên trong tự nhiên. Dewey coi tính 
liên tục của kinh nghiệm và tự nhiên là nguyên tác cơ 
bản của triết học. Chỉ có nó mới triệt để khắc phục được 
chủ nghĩa nhị nguyên. 

Nội dung của chủ nghĩa kinh nghiệm là gì? Chủ 
nghĩa kinh nghiệm truyền thống coi tri giác cảm tính do 
cơ quan cảm giác tiếp nhận được là nội dung chủ yếu 
của kinh nghiệm. Dewey đưa ra một thế giới kinh 
nghiệm bao gồm, ngoài nhận thức còn tình cảm, ham 
muốn, ý chí và cả tín ngưỡng. 


131 


TRIËT HOC HÀNH DQNG, PHUONG PHÁP 
THĂM DÓ 


Chủ nghia kinh nghiệm tự nhiên của Dewey nhấn 
mạnh rằng trí thức và sự vật không tĩnh tại mà tác động 
lẫn nhau giữa thể hữu cơ và hoàn cảnh. Hoàn cảnh là 
đời sống, hành động, thực tiễn. Vì vậy Dewey gọi triết 
học của ông là triết học đời sống, triết học hành động, 
triết học thực tiễn. 


Hành động, đời sống, thực tiễn trong triết học của 
Dewey để chỉ hành vi của thể hữu cơ sinh vật thích ứng 
với hoàn cảnh. Sau này, Dewey không dùng khái niệm 
“thực tiễn” vì có thể có nhiều cách giải thích khác nhau 
gây lầm lẫn, ông thay bằng khái niệm hành vi, Hoàn . 
cảnh kích thích thể hữu cơ, thể hữu cơ phản ứng đối với 
kích thích ấy, thích hợp với hoàn cảnh ấy. Hành vi đó là 
đời sống, là thực tiễn. Kích thích — phán ứng vừa là nội 
dung cơ bản của kinh nghiệm của con người với tính 
cách là thể hữu cơ, vừa là nội dung cơ bản của hành vi, 
đời sống thực tiễn. 


Thích ứng của người và động vật khác nhau ra sao? 
Một đằng là thích ứng theo bản năng, một đằng con 
người trước khi phán ứng đã có suy nghĩ và suy luận để 
tìm phương thức thích ứng tốt nhất. 

Triết học thực tiễn của Dewey rất ăn ý với tâm lý 
hoc hành vi của John B. Watson (1870 — 1958). Nhà 
tâm lý học Mỹ này không chấp nhận nghiên cứu hiện 
tượng tỉnh thần như là những việc nội bộ của tâm linh, 


132 


phuong pháp nói quan bị loại bó và chỉ thừa nhận hành 
vi bên ngoài là đối tượng hữu hiệu của tâm lý học. 

Cuối cùng con người sử dụng trí sáng tạo ra sao để 
thích ứng và cải tạo hoàn cảnh? Đây là vấn dë phương 
pháp học chiếm vị trí quan trọng trong triết học của 
Dewey. 

Dewey nhân manh tác dung thí nghiệm và thăm 
do, nén phuong pháp học của ông thường được goi là 
phuong pháp thăm do (ý luận) hoặc thé nghiệm thám 
do. Nó gần với lý luận thám do “hoài nghi — niềm tin" 
của Peirce. Vì vậy Dewey goi quan điểm của ông là “sự 
trình bày lại một cách tự do quan điểm của Peirce”. 


“Khẳng định có bảo đảm” là cụm từ được Dewey 
dùng dé goi chân lý. Việc nghiên cứu bao gio cũng bắt 
đầu bằng những nghi vấn và bao giờ cũng kết thúc 
trong việc xác định những điều kiện để nghi vấn không 
được cảm thấy hay không còn nghi vấn nữa. Chính việc 
xác định ấy được bảo đảm bằng công việc nghiên cứu, là 
điều biểu thị khẳng định sự bảo đảm đó. 

Nói tóm lại, chân lý là ý tưởng hay giả thuyết đã 
được kiểm chứng (Verified), có tác dụng (Working) hay 
hữu hiệu vi đem lại thóa màn (Satisfactory). 


Nhờ vào quan niệm chân lý đó, Dewey đã đi tới chỗ 
xác định được quan điểm của ông về chân lý như một 
khẳng định có bảo đảm. Làm được như thế là nhờ một 
phần nào những tranh luận về chân lý với Bertrand 
Russell trong những năm 1930 và 1940. 


133 


Trong nghiên cứu “logic”, Dewey đã xác dinh việc 
nghiên cứu là “sự biến đổi có kiểm soát hay có hướng 
dẫn một tình trạng bất định thành tình trạng có tính 
xác định, thành những phân biệt và liên quan tất yếu 
của tình trạng đó, không khác gì biến đổi những thành 
tố của tình trạng nguyên thủy thành một toàn khối có 
tổ chức”. 


Đó là lý luận về thăm do (Inquiry), một lý thuyết đã 
được khai triển trong nhiều năm và trong nhiều sáng 
tác. O đây xuất hiện những kết quả suy nghĩ của Dewey 
về bản chất của tư tưởng và những đóng góp của ông về 
tâm lý học và về giáo dục, rồi cà về ảnh hưởng của 
những khía cạnh sinh vật học và của chức năng trong 
quyển Whững nguyên tắc của tâm lý hoc của James và 
ảnh hưởng của Peirce về bản chất của thăm đò. 


Sự hoàn bị về lý luận này được xác định rõ rệt nhất 
trong cuốn Logic học, một lý luận vé thăm dò. 


Với Dewey, lý luận về thăm dò là một miêu tà được 
tổng quát hóa về những điều kiện có tính cách cơ thể, 
văn hóa và mô thức của khả năng hoạt động của trí não 
` соп người. 

Một hành động như thế lại thường được khích lệ bởi 
nhiều loại vấn dë khác nhau như chính trị, luân lý, 
khoa học và m$ học. 

Tóm lại, mục tiêu của thăm dò là tạo lập những 
điều ích lợi, hữu hiệu, là dung nạp những cái gì mới, và 
chỉ là những ước muốn chưa ổn định, còn đầy khả nghi. 


134 


Theo khuynh hướng ấy, tất cả moi hành động của 
trí não có tính cách thẩm dinh giá trị và không có thể có 
sự phân biệt giữa kinh nghiệm và đạo đức, khoa học 
thực tiễn hay lý luận. 

Cũng theo khuynh hướng đó, cuốn Chủ nghĩa thực 
dụng của ông đã được hoàn tất. Người ta rất có lý so 
sánh tác phẩm ấy với lập trường đã được ông xác định 
trước kia như “một logic học tự nhiên” như một sự đánh 
giá giá trị và xác định lại hành động của con người. 

Có thể thấy rõ hơn phương pháp thăm do của 
Dewey trong cuốn Chúng ta tu duy như thế nào? 
Phương pháp thăm do gồm năm bước, năm giai đoạn: 1. 
Khó khăn cảm nhận được; 2. Nơi xây ra khó khăn ấy; 3. 
Những suy nghĩ khác nhau để giải quyết; 4. Vận dung 
lý luận để phát huy ý nghĩa đã suy nghĩ; 5. Tiếp tục 
quan sát và thể nghiệm để đi tới khẳng định hoặc phủ 
định, tức là có thể rút ra kết luận đáng tin cậy hay 
không. 


Bằng phương pháp trên, Dewey đã phát hiện trình 
tự phát triển khoa học và theo Dewey, phương pháp của 
ông đối lập với chủ nghĩa duy lý, kể cả chủ nghĩa duy lý 
của Descartes và Kant chỉ xuất phát từ khái niệm. 


CHỦ NGHĨA CÔNG CỤ 


Dewey ra sức hoàn thiện chủ nghĩa thực dụng bằng 
chủ nghĩa công cụ. Dewey định nghĩa về chủ nghĩa công 
cụ của mình như sau: “Những lý thuyết không phải là 
những câu trả lời của những câu đố, từ đó phân phát 
hòa bình mà đó là những kết cấu được sử dụng như 


135 


những công cụ”. Dewey dùng khái niệm “công cụ” và 
bằng khái niệm đó, ông tước bó khói lý luận những tính 
chất chứa sẵn của những tu tưởng. Công cụ không thể 
ăn được. Không có khái niệm nào có thể giam giá trị cái 
vương quốc ấy được coi như người sản sinh ra một cái 
kho vĩnh cửu. 


Dewey chống lại chủ nghĩa duy lý cho rằng chân lý 
là khái niệm, là lý tính có sẵn. Theo ông bất cứ tư tưởng, 
khái niệm nào không thể là thực tại tỉnh thần tón tại 
độc lập. Chỉ có thể coi chúng là giả thiết ứng dung và giá 
thiết được nêu lên theo ý nguyện của con người. Nó 
giống như công cụ của con người để chế tác sản phẩm 
nào đó, nó hoàn toàn do người sử dụng công cụ thuận lợi 
cho mình. Tư tưởng, khái niệm, lý luận chẳng qua là 
công cụ của con người nhằm đạt mục đích dự định. Nếu 
chúng có tác dụng làm cho con người đạt tới mục dích dự 
định, đến thành công thì đó là chân lý, nếu không là 
boang đường. 


Với tư cách là nhà thực dụng, Dewey còn là một 
nhà cải cách, ông muốn phục hổi tính chất nguyên sơ 
của phương pháp do Peirce sáng tạo. Ông không lập ra 
học thuyết mà chỉ đưa lại uy tín cho nó và chống lại 
những lý giải sai lầm về nó. 


Trước hết giải thoát những lầm lẫn đề ra từ chữ 
“thực tiễn” chỉ nhằm thỏa mãn đói khát của những cá 
nhân. Theo Dewey, dây phải là những giá trị phổ quát 
và cho đại chúng. 


136 


Trong Cái tạo của triết hoc, Dewey nói vé tình 
trang chú nghia thuc dung bi mót só nguoi ghét bó, boi 
vì người ta nghi sai lac rằng chân lý chi là một su thòa 
mãn mà thoa mãn đó lại chỉ dành riêng cho cá nhân, 
rằng hiệu quả cũng được xem là hiệu quả của mục đích 
thuần túy cá nhân. Không, đây là thỏa màn lợi ích, hiệu 
quả cho con người, cho đại chúng. 


Mặc dù chủ nghĩa công cụ thừa nhận chân lý không 
nhằm thỏa mãn yêu cầu của cá nhân mà có tính phổ 
quát, đại chúng. Nhưng chân lý đó lại chỉ là tương đối. 
Tuyệt đối không có chân lý tuyệt đối, chân lý đều là tạm 
thời, là giả thiết. 

Bác bỏ mọi chủ nghĩa thực dụng tầm thường, 
Dewey khẳng định rằng “chủ nghĩa thực dụng là một ý 
tuong giải thích mà suy nghĩ theo những hiệu quả của 
nó, bất kể hiệu quả ấy mang tính thẩm mỹ, luân lý, 
chính trị hay tôn giáo”. 

Cả ba người Peirce, James, Dewey trong khuôn 
khổ của chủ nghĩa thực dụng đều gặp nhau ở chỗ họ cho 
con đường tuyệt vời của họ là nhìn học thuyết của họ 
như là một phương pháp xác định những khái niệm và 
những lý luận trong sự phát triển của những hiệu quả 
của chúng. 


TỪ CUONG LĨNH TRIÉT HỌC ĐẾN CUONG 
LĨNH CHÍNH TRỊ 


Dewey đã viết rằng: “Nhiệm vụ của triết học về 
tương lai là khai sáng những tư tưởng của con người 


137 


trong chừng muc mà họ đặt thành vấn đề những muc 
tiêu và những xung đột tỉnh thần và xã hội của thoi đại 
họ”. 


Cương lĩnh triết học quan trọng nhất của Dewey 
chính là cương lĩnh chính trị của ông. Như đã thấy, 
Dewey không tìm đến những phạm trù xa xôi nào đó; lý 
luận gần nhất của ông có thể tìm thấy qua luân lý, sư 
phạm và chính trị (ba từ đó có khi đều nói về một vấn 
dé). Lý luận đó được gọi là “chủ nghĩa tu do triệt dé". 


Tính triệt để của chủ nghĩa tự do của Dewey là б 
chỗ, như ông viết: một triết học lịch sử ở Mỹ phải là triết 
học về tương lai chứ không phải về quá khứ. Theo 
hướng đó, triết học của Dewey có thể tóm lượt như sau. 
Chủ nghĩa tự do triệt để nhằm loại trừ những yếu tố 
chưa được tự do đã bị làm méo mó và không giao phó cho 
thần thánh mà chỉ cho những gì được thiết lập bởi con 
người. Nó không muốn dựa vào những ý muốn tốt nào 
mà là tìm “một biến đốt cơ bản của những thiết chế”. Nó 
không muốn điều đó bằng bạo lực. Vậy thì làm sao đây? 
“Chủ nghĩa tự do triệt để” trước hết là một chủ nghĩa 
chống chung chạ, đồng thời cũng biết tới những nguy 
hiểm của sự cạnh tranh man rợ. 


Bây gio chúng ta lần lượt di vào từng vấn dé. 
Trước hết là vấn đề cải tạo triết học xã hội. 


Dưới khẩu hiệu “cải tạo triết học”, Dewey muốn cải 
tạo căn bản mọi lý luận chính trị trong truyền thống. Từ 
phương pháp thăm do thực nghiệm có hiệu quả trong 
khoa học tự nhiên, Dewey áp dụng phương pháp thăm 


138 


do hành vi trong những vấn dë chính tri xà hội và lịch 
SỬ, 

Theo Dewey, nguyên nhân của sự phá sàn triết học 
xã hội trước dây và tình trang lún sâu vào những khủng 
hoàng trong lĩnh vực chính tri xã hội hiện nay ở đâu? 
Phương pháp thăm dò kinh nghiệm phải được thực 
nghiệm nhằm không chỉ khắc phục khủng hoảng mà 
con mà đường cho chính tri xã hội đi tới “cuộc cách mang 
Copernic thuc sự. 


Về quan hệ giữa xã hội và cá nhân thường có ba xu 
hướng sau đây: 1. Chủ trương đặt cá nhân lên trên hết 
xã hội phải phục tùng cá nhân; 2. Ngược lại với chủ 
trương trên, chủ trương thứ hai coi xã hội trên hết, cá 
nhân phục tùng moi mục dích và cách sống do xã hội 
quy định; 3. Xã hội và cá nhân có liên quan với nhau, là 
một thể hữu co, xã hội cán có những hiệu quả ở sự phụ 
thuộc của cá nhân. Nói chung các quan điểm trên đều 
xuất phát từ khái niệm, dùng khái niệm chung để khái 
quát hoàn cảnh đặc thù, đó là những thiếu sót chung 
của những xu hướng trên. Loại lý luận chính trị xã hội 
được cấu thành từ khái niệm, không nhằm vào con 
người cụ thể, tổ chức và xã hội cụ thể. Cái cần cho việc 
chỉ đạo đời sống và hành vi xã hội là cái đặc thù. 


Lý luận chính trị xã hội của Hegel tiêu biểu cho 
quan điểm xuất phát từ khái niệm chung cần phải vượt 
qua. 


139 


Cuối cùng Dewey dùng phuong pháp thăm do kinh 
nghiệm để phát hiện ra những như cầu của con người 
và những hiệu quả của họ để đi tới thành công. 


Một mặt quan trọng khác của “cải tạo triết học” về 
xã hội của Dewey là bác bỏ chủ nghĩa nhất nguyên lịch 
sử và khẳng định chủ nghĩa đa nguyên lịch sử. Đối với 
lịch sử xã hội, phải căn cứ vào các hiện tượng lịch sử cụ 
thể, khác nhau để có sự giải thích khác nhau. Những 
khái niệm về xã hội, lịch sử, chính trị, đạo đức đều 
không có ý nghĩa cố đỉnh, đều không thể là điểm xuất 
phát. Người ta có thể từ những điểm xuất phát khác 
nhau để ải tới những luận đề khác nhau, mang những ý 
tưởng khác nhau. 


Ví như khái niệm xã hội, có người cho đó là những 
quan hệ kinh tế xã hội, coi xã hội là một cộng đồng kinh 
tế. Có người lại cho đó là một cộng đồng văn hóa, đạo 
đức, tôn giáo, giáo dục. Xã hội như thế không thể là 
nhất nguyên mà là đa nguyên. Nó không định hình mà 
biến đổi không ngừng do người quan sát nó, kinh 
nghiệm vé nó. Người ta bắt gặp © đây nhiều phương 
thức liên kết với nhau để theo đuổi những mục tiêu 
khác nhau: một đẳng phái, một giới công chức, một công 
ty cổ phần, một đồng minh quốc tế... 


Chủ nghĩa da nguyên gắn liên với chủ nghĩa tiến 
hóa xã hội, bởi vì mỗi lợi ích của con người tuy có phát 
triển, nhưng tiến hóa đó “chỉ có thể là bán 1ë, chứ không 
thể là bán buôn”, chỉ có thể là “thu gom” chứ không thể 
đóng từng bao. 


140 


Người ta cho rằng chủ nghĩa tiến hóa của Dewey in 
đậm nét chủ nghĩa tiến hóa sinh vật. Nó thể hiện đầy đủ 
phương pháp thăm do kinh nghiệm của Dewey mưu cầu 
sự thành công trong cuộc sống hàng ngày. Ông viết: 
“Mỗi ngày lo cho mình là đủ rồi, chúng ta có thể uốn nắn 
động lực và hành động và ra sức làm cho cuộc đấu tranh 
trở nên hài hòa, cuộc sống muôn màu muôn về trở nên 
bức tranh đẹp, biến cái có hạn thành cái mở rộng, thế là 
đủ rồi. Cái tiến tức là tiến bộ và cũng là tiến bộ duy nhất 
mà người ta có thể nghĩ đến và đạt được”. 

Lý luận về dân chủ và tự do là phần quan trọng 
nhất của lý luận chính trị xã hội của Dewey. Ông gọi xã 
hội mà ông khẳng định là xã hội đân chủ chủ nghĩa, gọi 
Nhà nước theo lý tường ông vạch ra là Nhà nước dân 
chủ tự do. 


Ти tường cơ bản trong triết học chính trị của Dewey 
như sau: trường phái công cụ tự nhận là đầy đủ về dân 
chủ bởi vì trong trật tự thực tại cũng như trong trật tự 
xã hội, nó đối lập với cái tuyệt đối vững mạnh bằng sự 
tiến hóa không ngừng mà mỗi công dân bằng nỗ lực trí 
tuệ có thể hướng mọi lúc về sự tiến bộ. 


Như vậy, mỗi công đân là chủ của Nhà nước, của xã 
hội. Dewey viết: “Khái niệm dân chủ trái ngược với 
chính trị quý tộc ở chỗ nó phải tích cực thăm do ý kiến 
mỗi người, làm cho mỗi người trở thành một bộ phận 
của quá trình thực hiện quyền uy và quá trình chi phối 
xã hội. Cần phải làm cho nhu cầu và ham muốn của mỗi 
người được ghi lại, làm cho họ có vai trò quyết định 
trong mọi chính sách. Dewey cho rằng mục đích và kết 


141 


quả thực hiện dân chủ là “mở một thời đại không chỉ về 
vật chất, giàu có mà còn là thời đại của cơ hội văn hóa, 
bình đẳng là thời đại mà mỗi người có cơ hội bình đẳng 
trong việc phát huy năng lực của mình". 

Khái niệm tự do của Dewey là sự phát triển khái 
niệm dân chủ, vì dân chủ bao gồm việc đưa lại cho dán 
quyền, bình đẳng và tự do. Một xã hội dàn chủ là xã hội 
mà ở đó người người đều có quyền tự đo, bình đẳng. Lý 
tưởng của chủ nghĩa dân chủ là kết hợp bình đẳng và tự 
do. Dewey đã lần lượt lên án mọi chế độ chuyên quyền 
như chủ nghĩa phát xít và đồng loại. 


Thực hiện con đường tự đo, dân chủ ra sao? Dewey 
cho rằng biện pháp căn bản của xã hội là loại trừ chế độ 
thế tập, thực hiện chế độ dân cử. 


Theo Dewey, bản chất của nhà nước, của cơ quan 
phục vụ đại chúng là ở chỗ cơ quan do toàn dân có một 
đạo lý chung, điều hòa mọi tranh chấp xảy ra trong xã 
hội. 

Quyền lực của Nhà nước thường bị sử dụng sai, bị 
lạm dung, trở thành công cu cho một số ít người theo 
đuổi những mưu lợi riêng. Quyền lực của Nhà nước phải 
thông qua cá nhân, nhưng những cá nhân đó lại chỉ tìm 
cách thóa mãn lợi ích riêng tư, lợi ích của gia đình, của 
một tập đoàn. Lợi ích riêng của họ đã đánh bạt công 
đức, lợi ích chung của xã hội. 


Nguyên nhân của tình hình là đâu? Các thể chế độc 
tài chuyên chế không qua bầu cử, không chiu ràng buộc 
của cử tri, đã dễ dàng quên đi trách nhiệm bảo đảm 


142 


quyền lợi, tự do, dân chủ cho đại chúng. Không có con 
đường nào khác là bầu cử, “hom phiếu sẽ trở thành ngày 
phán quyết số phận của người cầm quyển. Nhiệm ky 
của các quan chức phải ngắn, không bao giờ thực hiện 
quyền lực suốt đời, phải bãi miễn những người không 
làm được việc”. 


Dewey nêu lên các mối đe doa nền dân chủ: chủ 
nghĩa phát xít, các tập đoàn lũng đoạn, chiến tranh 
khủng hoảng kinh tế... Làm sao bảo đảm được dân chủ 
tự do? Cần cải tao dân chủ tự do, vứt bo quan niệm cũ, 
chấp nhận quan niệm mới gồm hai điểm chủ chốt sau 
đây: 


Một là quyền dân chủ, tự đo cá nhân phải phục 
tùng sự điều khiển xã hội. Ông không tán thành trường 
phái tự do ở thế kỷ XVIII — XIX đã tuyệt đối hóa quyển 
tự do của cá nhân, đã không thúc đẩy sự hài hòa và 
nương tựa lẫn nhau giữa con người, mà còn gây ra xung 
đột, phân biệt và cuối cùng là sự áp đặt của số ít đối với 
số đông. Theo ý nghĩa đó, Dewey và các người theo ông 
gọi chủ nghĩa dân chủ của mình là “chủ nghĩa tập thể 
dân chủ”, hay “chủ nghĩa xã hội dàn chủ”. 


Cần xem xét ró hơn về việc Dewey nêu lên chú 
nghĩa cá nhân. 

Đương thời ở Mỹ, người ta nói tới từ ngữ rugged 
individualism, ở đây cá nhân đi tới cũng bằng sự tàn 
bạo. Người ta không thể không thấy trong lĩnh vực kinh 
tế có một yếu tố chống lại chủ nghĩa tự do: ấy là các tổ 
chức kinh tế khổng lồ. Cho nên không thể không chống 
lại cái chủ nghĩa cá nhân tàn bạo đó. 


143 


Nhưng, cũng tại thời điểm đó, chủ nghĩa quốc xã và 
đồng loai uy hiếp hơn bao giờ hết số phận của cá nhân, 
người ta lại thấy Dewey càng tôn vinh chủ nghĩa cá 
nhân hơn. Ông viết trong những năm 30 răng “hơn bao 
giờ hết giờ đây tôi cần nhấn mạnh rằng những cá nhân 
là những yếu tố cơ bản trong cuộc sống của xã hội”, họ 
luôn luôn sẽ là “trung tâm”, chỉ họ mới đưa lại những 
kinh nghiệm. Ông nêu lên hai chủ nghĩa tập thể lớn de 
dọa nghiêm trọng đối với cá nhân: “Chủ nghĩa tập thé 
riêng, chủ nghĩa tập thể Nhà nước”. 

Ông đưa ra một con đường khác mà ông gọi là “chủ 
nghĩa xã hội chức năng” không do những con vật kinh tế 
khổng lồ, cũng không do Nhà nước lập nên mà do những 
cá nhân tạo thành “một cách tự phát”. Dewey dùng khái 
niệm “một cách tự phát” để ví cá nhân trong thế giới 
hiện đại muốn tự do thì nên sống như người buôn bán 
xưa kia sống dưới chân các lâu đài phong kiến. Họ đã 
chiếm lĩnh thế giới này bằng những công việc khá là 
khiêm tốn. 

Hat là Dân chủ, Tự do chỉ có thể bën vững khi lấy 
dao đức làm nén tảng. Phải làm cho dân chü tự do tro 
thành bản tính của con người, trở thành một bộ phận tổ 
chất của nhân dân, trở thành cách sống của mỗi con 
người. 

Nói đến vấn dé chủ nghĩa dân chủ là vấn dé quyền 
tốt cao của nhân dân và là một giá trị dạo đức. 

Vì là những giá trị đạo đức cho nên phải có giáo 
dục. Dewey đã có những đóng góp quan trọng về giáo 
dục. 


144 


Theo Dewey chính trong những “tổ hợp tự phát” 
mà cần có một yếu tố cuối cùng là xây dựng nhà trường. 


Dưới con mắt của Dewey, nhà trường là phòng thí 
nghiệm, ở đó người ta thực hiện những kinh nghiệm 
quyết định để phát triển, tổ chức con người dù nó rộng 
lớn đến đâu. Cho nên DeweY coi giáo dục như tổng hành 
dinh triết học. Xin đọc câu sau đây: định nghĩa có ý 
nghĩa nhất về triết học là : “Triết học là lý luận vé giáo 
dục ở giai đoạn tổng quát nhất”. Điều này có nghĩa là 
triết học phải định hướng cho cá nhân và cho xã hội. 


Trụ cột là nën tảng cho ngôi nhà, nhà trường của 
Dewey là như sau: người ta không thể phân biệt lê thói 
cũ có ích với một nền văn hóa cao, một thực tiễn th ấp với 
một tỉnh thần cao. Sự cắt đứt đó quy về “sự tách biệt có 
điều kiện trên bình diện xã hội” giữa những người tư 
duy và những người hành động. Dewey đặt cho mình 
nhiệm vụ phục hồi lại cái có ích và hành động. 


Cài cách giáo dục của Dewey gặp phải những Tơi chỉ 
trích từ phía giáo dục truyền thống. 


Thực ra giáo dục của Dewey vẫn mang sức sống của 
truyền thống Mỹ. Người ta vẫn thấy nó mang đấu tích 
của Emerson và có thể nói rộng ra cà những dấu tích 
của Nietzsche, bởi vì nhà triết học Đức cũng cho rằng 
nguồn gốc của nên văn hóa Hy Lạp không 9 trong 
truyén thóng mà là trong tu nhién. 


Những đối thủ của Dewey thường kết án giáo dục 
của ông là thấp le te mặt đất. Đáp lại, năm 1949, một 


145 


nhà công nghiệp phàn nàn về tính chất thấp bé của nhà 
trường của Dewey, người ta trả lời ông ta rằng nhà 
trường của Dewey không day người ta đi tìm lợi nhuận 
mà là một training for living, training to make a living 
có nghĩa là nhà trường ấy day nghệ thuật để sóng. 


CHỦ NGHĨA THỤC DỤNG TIẾP TỤC 
PHÁT ТКІЁМ 


Peirce, James, Dewey đã hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng xong chủ nghĩa thực dụng làm ý thức hệ cho nước 
Mỹ. 


Kể từ nửa cuối thế kỷ XX, chủ nghĩa thực dụng 
không còn hoạt động sôi nổi, nhưng không phải nó bị bỗ 
lai о sân sau. Mỗi trào lưu triết học một khi dà đi vào 
cuộc sống, thành cái hồn của một dân tộc thì nó chẳng 
con cần náo nhiệt như híc nó ra đời với 13 loại chủ nghĩa 
thực dụng. 


Nói như trên không có nghĩa là chủ nghĩa thực 
dụng chấm dứt với ba nhân vật nói trên: nó đã đi hết 
vào mọi lĩnh vực tỉnh thần và xã hội của nước Mỹ. Còn 
có những tìm toi khác về chủ nghĩa thực dụng. 

Ngay trong những năm 20 của thế ky trước C.I. 
Lewis cũng đề xướng một “chủ nghĩa thực dụng khái 
niệm”. 

Chịu ảnh hưởng của triết học phân tích (từ Rudolf 
Carnap, Charles Morris, E. Nagel, W. Quine), Lewis 
muốn khái niệm hóa kinh nghiệm. Vì vậy người ta bào 


146 


Lewis gần nhà triết học logic Pierce hơn James và 
Dewey. 


Lewis nhấn mạnh vào vai tro của trí óc như một 
khả năng tổ chức và giải thích kinh nghiệm cảm giác 
chứ không quan niệm trí óc như một khả năng gầm 
những nguyên tắc và phạm trù tiên thiên (theo khuynh 
hướng chủ nghĩa khái niệm). 

Thay vào những nguyên tắc và những phạm trù 
tiên thiên, Lewis dé ra những nguyên tắc, những phạm 
trù có tính tiên quyết thực tiễn. Nhưng tất cả những 
quyết định công nhận hay phủ nhận những nguyên tắc, 
những khái niệm tiên thiên kia xét tới cùng lại lệ thuộc 
vào những nhu cầu và những mục tiêu do xã hội đặt ra. 
Do đó ta mới am hiểu và kiểm soát được những hành 
động của ta tùy theo lợi ích đã cho. 


Trong cuốn Trí óc và trát tự thế giới, Lewis dà dua 
ra một định nghĩa vé lý luận của ông rằng: “Công việc 
giải thích kinh nghiệm của ta luôn luôn phải theo 
những phạm trù và những khái niệm mà trí óc ta đã xác 
đình. Những phạm trù và khái niệm ấy có thể là một hệ 
thống khái niệm song song làm khởi phát những miéu 
tả của kinh nghiệm sống”. 

Như vậy, bao giờ vô tình hay hữu ý tức một cách 
khách quan, công việc lựa chọn cũng së căn cứ trên 
những căn bản thực dụng chủ nghĩa, bao giờ cũng duoc 
khích lệ, được biện hộ do những nhu cầu thuc tiễn của 
con người và sự thòa mãn hữu hiệu những nhu cầu ấy. 

Triết học của Lewis là một sắc thái của chủ nghĩa 
thực dụng, chứng tò những luận đề thực dung của nó có 


147 


sức manh chinh phục đến mức độ nào. Chủ nghĩa thực 
dụng khái niệm của Lewis chỉ có thể dừng ảnh hưởng 
tại đây, bởi vì chủ nghĩa khái niệm của nó xét cùng kỳ lý 
không thể nào có sức mạnh chỉnh phục bằng chủ nghĩa 
kinh nghiệm mà các nhà sáng lập chủ nghĩa thực dụng 
trước hết là James đã thu lượm được trong mùa gặt tâm 
hôn Mỹ. 


148 


CHUONG Ill 


NHÜNG GIÁ TRI NHÀN BÁN KHÁC 


1. CHỦ NGHĨA FREUD Ó MỸ 


Sau khi Freud qua đời, để tránh sự đàn áp của chủ 
nghĩa phát xít Đức, một số nhà phân tâm học trẻ tuổi đã 
di cư sang Mỹ và cho ra đời chủ nghĩa Freud mới. 


Học thuyết của Freud chưa hoàn toàn thoát khỏi 
những dấu tích của khoa học cổ điển, tính duy lý, tính cơ 
giới và quyết định luận, vì vậy Adler (1870 — 1937), 
Jung (1875 — 1961) và bây giờ đến lượt các nhà phân 
tâm học My đã muốn đổi mới nó thực hiện sự chuyển 
biến từ “có điển” sang “hiện đại” của phân tâm học. 


Những người dựng lá cờ của chủ nghĩa Freud mới ở 
Mỹ ngoài Karen Horney, Erich Fromm, còn có các nhà 
phân tâm học khác như P. S. Sullivan, A. Kardiner, E. 
N. Eriksan... Những nhà phân tâm học trên tuy có 
nhiều điểm khác nhau nhưng họ đều chứ trọng tới nhân 
tố xã hội trong bệnh học tâm thần, nhấn mạnh nhân té 
văn hóa trong sự hình thành và phát triển của nhân 
cách, họ phủ định tính cơ giới của libido, của giới tính và 
muốn thay bằng nhân tố văn hóa và hoàn cảnh xã hội. 
Vì le đó chủ nghĩa Freud mới ở Mỹ thường được gọi là 


149 


trường phái “văn hóa tâm lý” hay trường phái “tâm lý 
học xã hội”. 


Chủ nghĩa Freud 6 Mỹ còn đổi mới ở việc lần đầu 
tiên người ta thấy xuất hiện một mưu аё muốn “dung 
hợp” chủ nghĩa Freud và chủ nghĩa Mác. Có hai người 
đã thực hiện xu hướng này: Winhelm Reich và Herbert 
Marcuse. 


CHỦ NGHĨA FREUD MỚI 


Karen Horney (1885 - 152) 


Bà là một nhà bệnh lý học tâm thần và một nhà 
phân tâm học người Đức, quốc tịch Mỹ. Bà là đại biểu 
chính của chủ nghĩa Freud mới. Bà đã từng được huấn 
luyện về phân tâm học ở Viện nghiên cứu phán. tâm hoc 
Berlin. Năm 1932, bà di cư sang Mỹ và sáng lập Viện 
nghiên cứu phân tâm học Mỹ. 


Horney dé xướng khái niệm "lo âu cơ bản” trong 
phân tâm học. Bà tán thành luận điểm của Freud về sự 
xung động của vô thức quyết định hành vi của con 
người, nhưng kiên quyết bác bỏ việc lý giải sự xung đột 
vô thức của con người từ sự xung động của bản năng về 
tính dục: con người không phải bị thống trị của “nguyên 
tắc khoái lạc” mà bởi nhu cầu an toàn. Động cơ chủ yếu 
của mỗi con người khi sinh ra ở đời chính là sự tìm tời an 
toàn, tránh được sự de dọa và sợ hãi. Do con người sinh 
ra trong một thế giới đầy âm mưu thù địch mà lại không 
nhìn thấy, bởi vậy họ tràn ngập nỗi lo sợ, không an toàn. 
Loại cảm giác không an toàn này dẫn tới lo âu. Bởi vậy, 


150 


tìm kiếm an toàn xóa bo lo âu đã tro thành sự xung 
động vô thức chủ yếu của con người, trở thành lực đẩy 
bên trong chủ yếu của hành vi con người ( người ta bắt 
gặp chủ đệ lo âu trong chủ nghĩa hiện sinh và trong văn 
học ở Châu Âu và cả ở Mỹ). 


Xóa bb xung dong của lo âu di liên với sự phát triển 
của nhân cách. Cũng như Freud, Horney khẳng định 
rằng nhân cách phát triển từ thời ấu thơ, nhưng nhân 
cách đó phát triển không phải từ giai đoạn phát triển 
libido, tức từ giai đoạn phát triển tính dục nguyên thủy. 
Bà cho rằng đó chính là tác dung của hoàn cảnh xã hội, 
đặc biệt là hoàn cảnh gia đình. Trẻ em tìm toi an toàn, 
xóa bo lo âu chủ yếu được tiến hành trong phạm vi gia 
đình, chúng được thỏa mãn về sự an toan đến đâu là 
phụ thuộc vào thái độ ứng xử của các người trong gia 
đình đối với chúng... 


Nếu trẻ em thiếu sự đùm bọc, thiếu tình yêu 
thương của gia đình thì sẽ có thể này sinh những lo lắng 
không hiện thực. Và nếu những Ìo lắng này không được 
loại trừ kịp thời thì có thể phát triển thành lo âu mang 
tính thần kinh. 


Trong giai đoạn này, trẻ em bắt đầu có những phân 
ứng đối với ảnh hưởng của gia đình. Những phản ứng 
được lặp đi lặp lại và hình thành nhân cách. 
Nhân cách trẻ em khác nhau, vì chúng xuất hiện trong 
những gia đình khác nhau. i 


Freud chia nhàn cách thành ba bộ phận hợp thành: 
“Cái đó”, "Toi" và “Siêu tôi”. Horney cho rằng kết cấu 


151 


của nhân cách là tó hợp của “chân tôi”, “thực tôi” và “Tôi 
lý tường”. “Chân tôi” là bộ phận thuộc tiém năng “Trời 
cho”. Nó rất sống động, là trung tâm sinh mạng thực sự 
của mỗi con người. “Thực tôi” là do “chân tôi” chịu sự tôi 
luyện, hun đúc của hoàn cảnh gia đình mà thành, tình 
huống mà nó biểu hiện là thực tế, là hiện thực. “Tôi lý 
tưởng” cùng hình thành từ ảnh huong của hoàn cảnh, 

nhưng khác “thực tôi” ờ chỗ nó tón tại trong ý niệm, 


Horney phân tích tính hạn chế của thuyết Freud. 
Cũng như Adler và Jung, Horney nhấn mạnh hơn tác 
dụng của nhân tố văn hóa và xã hội trong sự hình thành 
của nhân cách. Thay đổi hoàn cảnh xã hội là then chốt 
của việc điều trị bệnh tâm thần. 


Bằng những đóng góp mới của các nhà phân tâm 
học trên, phải chăng tính cơ giới quyết định chủ nghĩa 
trong lý thuyết về tình dục của Freud đã được khắc 
phục trong chừng mực nào đó. 


Erich Fromm (1900 ~ 1980) là nhà lý luận quan trọng 
nhất của chủ nghĩa Freud mới. 


Ông là thành viên chủ chốt của trường phái 
Frankfurt. Năm 1922, ông dat được học vị tiến sĩ triết 
học và từ 1929, ông làm việc tại Viện nghiên cứu phân 
tâm học Frankfurt. Đầu những năm 1929, ông được 
Max Hockheimer 1895 — 1973, giám đốc Viện nghiên 
cứu xã hội Frankfurt mời tham gia nghiên cứu “Lý luận 
phê phán xã hội”. Ông là tác giả soạn thảo văn bản 
quan trọng này MuR tap chí thư viện của trường phái đó. 
năm 1934, ông di cư sang Mỹ và lần lượt làm việc tại 


152 


Viện nghiên cứu xã hội New York và trường đại học 
Colombia. Từ sau những năm 1940, ông chia tay với 
trường phái Frankfurt và lao vào công việc xây dựng 
chủ nghĩa Freud mới. Ông cùng với Horney lập ra học 
hội chủ nghĩa Freud mới ờ Mỹ. Ông cũng là hội viên học 
hội phân tâm học Washington và hội viên Hội tâm lý 
học Mỹ. 


Các tác phẩm chính của Fromm: Chạy trốn khôi tự 
do, Sứ mệnh của Sigmund Freud, Quan niệm của Мас 
vé con người, Con người nó là nhu thế, Sự nghiên cứu 
mang tính phá hoại đối uới con người. 


Cũng như Horney, Fromm phê phán Freud về việc 
phóng đại quá mức tính duc lib ido tức là bàn năng sinh 
vật ở con người và xã hội. So với Horney, Fromm đã tiến 
hơn một bước ở chỗ không giống Horney ông đã nói một 
cách khá rộng về ảnh hưởng của nhân tố văn hóa đối với 
con người, đã liên hệ văn hóa với các phương tiện như 
chính trị, kinh tế, xã hội và tư tưởng. Cũng không như 
Horney chỉ quy nhân tố văn hóa và xã hội vào hoàn 
cảnh gia đình, hứng thú của Fromm hướng vào việc 
trình bày ảnh hưởng do xã hội tao ra con người. 


Những vấn đề trên được ông trình bày trong lý luận 
nhân tính và lý luận về cách mạng tâm lý. 


Fromm cho rằng phân tâm học của Freud về thực 
chất là một chủ nghĩa nhân đạo, bởi vì nó khẳng định 
rằng có sự tồn tại của nhân tính tạo thành “mô hình” 
bản tính của con người. Tính hẹp hoi trong lý luận nhân 
tính của Freud là ở chỗ đã quy nhân tính chỉ còn là nhu 


153 


cầu sinh vật như đói, khát, tinh dục... Theo Fromm 
nhân tính không chỉ là sự tổng hợp của các loại nhu cầu 
về tâm lý xã hội mà còn bao gồm cả nhu cầu về sàn vật 
thuộc quá trình xã hội. Quá trình xã hội đó sáng tạo ra 
con người, đồng thời cũng sáng tạo ra nhu cầu của con 
người. 

Với tư cách là thành phần chủ yếu của nhân tính, 
nhu cầu xã hội mà Fromm nói tới chỉ là nhu cầu làn 
tránh sự cô đơn, tìm kiếm và xây dựng quan hệ với tha 
nhân. Qua việc trình bày sự hình thành của loại nhu 
cầu này, Fromm muốn làm rõ tác dụng của nhân tố 
kinh tế, xã hội đối với sự phát triển của nhân tính. 


Dù xét từ góc độ “nhân chủng phát sinh” hay “cá 
thể phát sinh”, theo Fromm, con người từ trạng thái tự 
nhiên quá độ sang trạng thái xã hội đều tràn đầy “mâu 
thuẫn bản thể”, trong đó có loại mâu thuẫn chủ yếu 
giữa “cá thể hóa” và “cảm giác cô đơn”. Từ khi còn là một 
thai nhi, con người đã không ngừng trưởng thành để 
một mặt thoát ly dần dần sự trói buộc ban đầu, trở nên 
ngày càng độc lập và tự do, ngày càng “cá thể hóa”, mặt 
khác do cát đứt “sợi đây nối liên ban đầu” , (tức sợi dây 
làm cho mình được an toàn, được bảo hộ niim lién hé 
minh với tha nhân) do vậy ngày càng trở nén không an 
toàn, ngày càng này sinh mót loai “càm giác có dóc" và 
“cảm giác thất lac". Tình hình đó làm nảy sinh mâu 
thuẫn là không tránh khôi. Nhưng sự gay gắt và mức độ 
biểu hiện của nó hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện lịch 
sử xã hội. 


154 


Trong hoàn cảnh này, ở con người sẽ này sinh một 
nhu cầu mãnh liệt nhằm trốn tránh cô độc, tìm kiếm sự 
kết hợp với tha nhân. Điều đó đã cấu thành nội dung cơ 
bản về nhân tính của con người hiện đại. 


Lý luận cách mạng tâm lý của Fromm bao gồm hai 
nguyên lý: một là nguyên lý điều trị và cứu vớt, hai là 
nguyên lý bồi dưỡng tình yêu mang tính sáng tao. 
Nguyên lý thứ nhất nới về bệnh tâm lý của con người, 
làm sao điều trị tâm lý của họ. Nguyên lý thứ hai nói về 
những người khóe manh bình thường, chủ yếu nói về 
cách tiến hành, hướng dẫn tích cực đối với những người 
đó, làm cho nhân cách của họ phát triển lành manh. N ội 
dung của hai nguyên lý đều quán xuyến, đều kết hợp 
tâm lý và cách mạng xã hội. Thậm chí để tiến hành cách 
mạng xã hội triệt để, cần phải kêu gọi tới sự quy tụ của 
lý luận cách mạng tâm lý. 


Fromm tán thành quan điểm Freud cho rằng dé 
điều trị bệnh tâm lý của con người thì chủ yếu phải thay 
đổi kết cấu tâm lý của con người được quy lại thành việc 
quy đổi quan hệ giữa vô thức và ý thức. 


Có thể nói được rằng các trường phái phi Freud 
cũng như Freud mới đều bám sát mục tiêu của phân 
tâm học mà chính Freud đã đề ra là mục tiêu "ý thức vô 
thức” (making the unconscious conscience), mục tiêu 
thay thế ID (cái đó) cho Ego (tôi). 


Phải thừa nhận rằng trong những năm đầu nghiên 
cứu, Freud vẫn còn tin rằng cái tin tức đích xác mà nhà 
phân tâm học đem đến cho bệnh nhân và có thể chữa 


155 


lanh bệnh là lấy quan niệm trí năng làm mục tiêu của 
phân tâm hoc, Và nhiều nhà phân tâm học vẫn chưa 
vượt qua khói quan niệm trí năng đó. 


Không lạ gì Fromm chỉ ra rằng chủ nghĩa duy lý 9 
phương Tây đã trở thành truyền thống kể từ triết học 
ánh sáng và đạo đức của Thanh giáo. Freud là người 
đầu tiên đặt những mục tiêu của phân tâm học trên cơ 
sở khoa học bằng sự thăm đồ của vô thức và từ đó chỉ ra 
cách thực hiện chúng. Thiên tài của ông là ở chỗ ông đã 
đồng thời vượt qua những mặt ngụy duy lý và lạc quan 
thô thiển của chủ nghĩa duy lý và tạo ra một tổng hợp 
với một chủ nghĩa lãng mạn. Mối quan tâm và sự tôn 
trọng đối với mặt phi lý tính, tình cảm của con người 
chính là một phong trào mà suốt thế kç XIX đã chống 
tại chủ nghĩa duy lý. 


Trong việc "làm ý thức vô thức", vô thức và ý thức 
đều là trạng thái chủ quan bên trong cá nhân. Sự khác 
biệt là ở chỗ ý thức là chi tình cảm, dục vọng, kinh 
nghiệm của con người đã được biết tới, trái lại vô thức, 
chưa được biết tới. 


Fromm cho rằng “một thiết bị sàng lọc” (ông muốn 
nói về ngôn ngữ, phương pháp tư duy logic) đã ngắn сап 
kinh nghiệm, tình cảm này không thể nhập vào lĩnh vực 
ý thức. Trong tình hình này, việc thay đổi bối cảnh văn 
hóa, sáng tạo ngôn ngữ mới, phương pháp logic tư duy 
sẽ trò thành điểm máu chốt của “cách mạng tâm lý”. 


Bản chất của cuộc “cách mạng tâm lý” là ở chỗ vô 
thức bị đồn nén, cho nên ý thức đã tới giải dón nén cho 


156 


vô thức. Như vậy là sự chuyển hóa vô thức thành ý thức 
cái Id (cái đó) thành cái Ego (tôi) có ý nghĩa “cách 
mạng”. Fromm viết rằng: làm cái vô thức ý thức đã 
chuyển cái ý niệm thuần túy về tính phổ quát của con 
người thành sự thể nghiệm sống động cái tính phổ quát 
đó, đây là sự thực nghiệm chủ nghĩa nhân đạo. 


Điểm nổi bật nữa trong những đóng góp của 
Fromm về việc nghiên cứu Freud là ờchỗ ông đã nêu lên 
su gặp gỡ của Freud và “Thiên” ở phuong Đông. Ông 
viết rằng Freud “đã vượt qua trong một điểm thiết yếu 
cái lôi suy tưởng quy ước duy lý của thế giới phương Tây 
và vận chuyển theo một chiều hướng đã được phát triển 
xa hơn và triệt để hơn trong tư tưởng của phương 
Đông”. 

Fromm cho rằng bản chất của Thiên là “ngộ”. 

Mục tiêu của Thiên là giải phóng tất cả những tỉnh 
lực và tự nhiên tàng trữ trong mỗi chúng ta mà trong 
nhiều hoàn cảnh thường bị tù túng, bóp méo, dồn nén 
đến nỗi chúng không tìm được lối thoát chính đáng. 


A»? 


Con “ngộ” là gi? Theo Thiển su Suzuki “ngộ” là “sự 
thức tỉnh trọn của toàn thể cá tính”. Và Fromm cho 
rằng vấn dë chính của phân tâm học là lướt qua dồn 
nén, là sự chuyển hóa vô thức thành ý thức. 

Để làm rõ “ngộ”, cái ý thức mà Fromm gọi là “ý thức 
vũ trụ” (cosmic consciousness) ông đã tìm tới khái niệm 
trực giác của Spinoza. Nhà triết học Hà Lan cho rằng tri 
thức này là hình thức cao nhất của tri thức, Trực giác là 
lối nhận thức mà Suzuki mô tà là lối nhận thức “đi ngay 


157 


vào chính đối tượng và thấy nó, có thể nói, từ bên trong 
đó là lối nhìn thực tại một cách năng động và sáng tạo”, 


Tóm lại, Fromm cho rằng xét về những mục tiêu, 
khi người theo đuổi nguyên lý của Freud vë sự chuyển 
hóa vô thức thành ý thức đến những hậu quả tối hậu 
của nó thì người ta đến gần quan niệm “ngộ” của Thiền. 
Nhưng còn về phương pháp để đạt mục tiêu trên thì 
phân tâm học và Thiển hoàn toàn khác nhau. Phương 
pháp phân tâm có tính cách tâm lý thực nghiệm, là một 
liệu pháp cho bệnh tinh thần. Còn Thiển là một lý 
thuyết và kỹ thuật để thành tựu “ngộ”, một kinh 
nghiệm mà ở phương Tây thường được gọi là tôn giáo 
hay thần bí. 


Vấn đề chuyển hóa vô thức, cái Id (cái đó) thành 
Ego (tôi) được thực hiện là đã giải trừ đồn nén cho con 
người. Nhưng dù sao đó mới là sự giải phóng về mặt tâm 
linh cho cá nhân đơn độc. Fromm còn đặt ra tiếp vấn đề 
làm sao để xóa bỏ cô đơn của con người và đạt tới sự kết 
hợp với tha nhân. Đây là vấn đề không tránh khỏi trong 
“cuộc cách mạng tâm lý” mà Fromm đề xướng. Nhiệm 
vụ trọng yếu của cách mạng tâm lý chính là tìm cách 
làm cho mọi người thóa mãn nhu cầu cơ bàn của nhân 
tính đó. Ngày nay, con người thường thông qua phương 
thức “tự yêu mình” tức là lấy cá nhân làm trung tâm 
hoặc khuất phục người khác hoặc phụ thuộc hay khống 
chế người khác làm cho tha nhân trở thành phụ thuộc 
vào mình. Họ làm những việc đó mong xóa bo cô đơn, 
được an toàn, nhưng thực ra đã tự tha hóa và tha hóa 
tha nhân. Biện pháp duy nhất có thể thực hiện được là 


158 


“cùng với tha nhân xây dung một quan hệ thương yêu 
hòa hợp”. Theo Fromm tính sáng tạo là tiềm lực của một 
con người phát triển đầy đủ là một biểu lộ một đời sống 
sống động, là một nghệ thuật cao của nhân loại. Còn 
cần phải kết hợp bôi dưỡng “tình yêu mang tính sáng 
tạo cao” với việc bói dưỡng “nhân cách mang tính sáng 
tạo phát triển” tức nhân cách độc lập tự chủ. Điều đó chỉ 
có thể hình thành trong quá trình xã hội hóa của con 
người, vì vậy phải đưa công việc bồi dưỡng tình yêu vào 
cuộc đấu tranh nhằm biến đổi xã hội. 

Theo chân Freud, Fromm đã dành cả sự nghiệp của 
mình cho chủ nghĩa nhân đạo trong đó có một vấn đề 
hàng đầu được đặt ra là làm sao xóa bo sự tha hóa của 
con người. 


CHỦ NGHĨA FREUD VÀ CHỦ NGHĨA MÁC 


Trong những năm 30 ở Tây Âu trong triết học có 
một xu hướng muốn thực hiện sự dung hợp giữa chủ 
nghĩa Freud và chủ nghĩa Mác. Người ta gọi đó là chủ 
nghĩa Marxism — Freud (Freudomarxism). Ơ Đức 
trường phái Frankfrut là người di đầu mở đường cho 
hướng đi đó. O Mỹ có Winhelm Reich và Herbert 
Marcuse. 


Winhelm Reich (1897 — 1975) là người đề xướng rõ 
nhất sự dung hợp giữa chủ nghĩa Ereud và chủ nghĩa 
Mác, là người đề xướng nổi tiếng về lý thuyết “orgone” 
(một năng lực được giả định là thấm nhuần và có khả 


159 


năng chữa bệnh). Ông là người đặt nền móng cho lý 
luận “cách mạng giới tính”. 


Năm 1922, ông đạt được học vị tiến sĩ y học và cũng 
trong năm đó ông gia nhập phong trào phân tâm học và 
trở thành bạn của Freud. 


` Năm 1927, ông vào Đẳng cộng sản Áo. Về lý luận, 
ông muốn dung hợp chủ nghĩa Freud với chủ nghĩa 
Mác. Về thực tiễn ông muốn kết hợp cách mạng chính 
trị, cách mạng xã hội với cách mạng giới tính. Kết quả 
ông bị phê phán từ hai phía. Freud dà đưa ông ra khói 
hội phân tâm hoc. Và Đảng cộng sản Áo cũng khai trừ 
ông vì cho rằng “hình thái ý thức của chủ nghĩa cộng 
sản và lý luận phân tâm học không thể điều hòa với 
nhau được”. Cuối cùng ông cũng thừa nhận rằng việc 
kết hợp giữa phân tâm học và chủ nghĩa Mác về logic là 
một thất bại. 


Sau 1930, ông di cư sang Mỹ và tập trung vào việc 
nghiên cứu lý thuyết orgone. 

Năm 1957, ông bị bệnh và qua đời. 

Những tác phẩm chính của ông: Cá tính và xã hội, 
Tâm lý học quán chúng của chủ nghĩa Phát xít, cuộc 
cách mang giới tính. 

Ý tưởng lý thú nhất về triết học của ông là ý tưởng 
về “bộ giáp cơ bắp”, dược phát triển từ khái niệm “bộ 
giáp cá tính” trước đó của ông. Ông đã cống hiến lý 
thuyết về sự đông nhất tính (identily theory) giữa hai 
tính chất giống nhau về chức năng theo nghĩa cùng 
phục vụ một chức năng, được gọi là dập tắt các cảm xúc 


160 


(ví như sự giận dữ và bón chỗn). Cho nén sẽ là sai lầm 
khi xem xét sự cứng rắn của co bắp chỉ như một phụ 
thuộc hay một hậu quả của thái độ cá tính tương ứng: 
đó là phương tiện thể xác là nền tàng của sự hiện hữu 
tiếp tục của nó. 


Lý thuyết, orgone có tiếng vang. Nhưng có lẽ người 
ta nhớ nhiều ở Reich là do sự dë xướng của ông về sự 
dung hợp giữa chủ nghĩa Freud và chủ nghĩa Mác. 


Reich cho rằng phân tâm học và chủ nghĩa Mác cần 
phối hợp với nhau bởi vì hai học thuyết này có phạm vi 
và giới hạn ứng dụng | của chúng, và đều có tính hạn chế 
nhất định. Ông cho rằng chủ nghĩa Mác về thực chất là 
một loại lý luận xã hội tập trung sự chú ý vào hoàn cảnh 
xã hội, khi dë cập tới tinh thần của con người, Mác cũng 
tập trung chú ý vào mặt lý tính của con người. Ngược 
lại, phạm vi nghiên cứu của phân tâm học lại chỉ hạn 
chế ở cá nhân, ở vô thức của cá nhân. Theo ông hai học 
thuyết này kết hợp với nhau là nhằm bổ trợ cho nhau về 
ưu điểm, khắc phục cho nhau về khuyết điểm. 


Hai học thuyết lại có những điểm chung cấu thành 
cơ sở của chúng. Ông cho rằng chủ nghĩa Mác ro ràng là 
một học thuyết duy vật chủ nghĩa. Còn phân tâm học về 
cơ bản cũng là một môn khoa học duy vật, bởi vì Freud 
cũng như Mác đều tập trung vào một tiêu điểm là nhụ 
cầu chân chính của nhân loại, đều xuất phát lý luận từ 
sự vật cụ thể về giới tính. Bản chất của phân tâm học 
cũng là biện chứng bởi vì khi Freud nghiên cứu về kết 
cấu tâm lý của con người ông coi kết cấu tâm lý đó là 0 
trạng thái động, là sự thay đổi, vận động sôi nổi giữa 


161 


“Cái đó”, “Tôi” và “Siêu tôi”. Chủ nghĩa Mác và chủ 
nghĩa Freud về bản chất đều là phê phán cách mạng... 
Cũng giống như chủ nghĩa Mác tiêu biểu cho sự phê 
phán đối với kinh tế tư bản chủ nghĩa, phân tâm học, 
đối với đạo đức tự sản. 


Cấu thành hệ thống chủ nghĩa Mác - Freud của 
Riech bao gồm chủ yếu ba lý luận sau đây: “Cao trào về 
giới tính”, “kết cấu nhân cách” và “cách mạng giới tính”. 
Ba lý luận này thể hiện sự dung hợp của chủ nghĩa 
Freud và chủ nghĩa Mác và sự cải tạo lẫn nhau của hai 
học thuyết đá. 


té 


Ly luận về “cao trào giới tính” được hình thành từ 
sự cải tạo của chủ nghĩa Mác đối với chủ nghĩa Freud. 
Ông cho rằng thời kỳ sau của lý luận Freud không quy 
hạnh phúc và sức khỏe của con người và sự phóng thích 
của năng lượng libi do mà là đồn sự chú ý vào tâm lý học 
về cái Tôi đã được xác lập. Sự chuyển hướng này trên 
thực tế là duy tâm hóa lý luận vốn có nhân tő duy tâm. 
Để ngăn ngừa sự chuyển biến này, theo ông, dưới sự chỉ 
đạo tỉnh thần của chủ nghĩa duy vật của chủ nghĩa 
Mác, cần xác lập lại tính chất của công năng sinh dục 
với tư cách là công năng sinh ý, công năng sinh vật và 
cần nêu lên khái niệm “lực đẩy lên của tính dục” để chỉ 
“năng lượng về tính hữu tình”. 


Ly luận về “kết cấu tính cách” được hình thành từ 
sự cải tạo lẫn nhau giữa chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa 
Freud. 


162 


Sự cải tạo của chủ nghĩa Mác đối với chủ nghĩa 
Freud thể hiện chủ yếu ở việc bác bó kết luận về sự liên 
hệ tất nhiên giữa nën văn minh nhân loại và sự áp chế 
bản năng, làm cho chủ nghĩa Freud từ chủ nghĩa bi 
quan biến thành chủ nghĩa lạc quan. Reich đã cải tạo lý 
luận nhân cách của Freud và đưa ra một “nhân cách ba 
cấp độ” của mình. Theo ông, đằng sau “cái đó” nguyên 
thủy mà Freud nói tới còn có một “cái tôi” 
nguyên thủy hơn. О đó chứa đựng một sự xung động về 
giới tính và sự xung động mang tính xã hội tự nhiên 
không xung động với nền văn minh nhân loại. Do sự áp 
chế của điều kiện xã hội bên ngoài, một khi hình thành 
kết cấu tính cách của con người thì năng lượng về giới 
tính mới chuyển biến thành năng lượng phá hoại, mới 
hình thành sự xung động mang tính phá hoại của con 
người. Theo ông, sự quy định của điều kiện xã hội bên 
ngoài đối với nhân tính là kết quả của việc đưa chủ 
nghĩa Mác vào chủ nghĩa Freud. Còn sự cải tạo chủ 
nghĩa Freud đối với chủ nghĩa Mác thể hiện chủ yếu ở 
việc trình bày và phân tích sự hình thành của “kết cấu 
tính cách”. Việc này bù đắp hai điểm vốn thiếu sót rõ 
ràng trong học thuyết về hình thái ý thức của chủ nghĩa 
Mác. Một là không thể giải thích chính xác quá trình 
phát triển cơ sở kinh tế chuyển hóa thành ý thức xã hội 
như thế nào; hai là không nói được chính xác tính độc 
lập tương đối của hình thái ý thức. Lý luận “kết cấu tính 
cách” của Reich có tham vọng khắc phục những thiếu 
sót trên. 


căn bản hơn, 


165 


Chế độ xã hội luôn luôn theo nhu cầu của nó, làm 
cho mọi người có được một “kết cấu tính cách” nhất 
định. Việc tôn giáo, trường học, giáo hội giáo duc tre em 
là đã thay mặt xã hội và đã căn cứ vào yêu cầu của quá 
trình phát triển kinh tế, bắt buộc trẻ em phải hình 
thành kết cấu tính cách nhất trí với quá trình phát 
triển kinh tế đó. Như vậy, kết cấu tính cách là khâu 
trung tâm giữa quá trình phát triển kinh tế — xã hội và 
hình thái ý thức của con người, quá trình phát triển 
kinh tế giúp cho khâu trung tâm này biến thành hình 
thái ý thức, 

Vì kết cấu của tính cách có tính ón định tự chủ, độc 
lập cho nên hình thái ý thức cũng có tính độc lập tương 
đối. 

Tóm lại theo Reich, khái niệm “kết cấu tính cách” 
đã “bắt đầu nói liên” khoảng cách giữa tình hình xã hội 
và hình thái ý thức. 


Lý luận về cách mạng giới tính xuyên suốt quá 
trình dùng chủ nghĩa Freud cải tạo chủ nghĩa Mác. Sự 
cải tạo này tập trung thể hiện ở hai mặt sau đây: 


Một là cải tao quan diêm “lấy cách mang xã hội 
thay thế tất cả”. Reich cho rằng học thuyết cách mạng 
xã hội của Mác là một loại cách mạng vĩ mô. Loại cách 
mạng này chỉ coi mục tiêu cách mạng là giải phóng giai 
cấp vô sản về chính trị và về kinh tế. Reich nói: dù cho 
cách mạng xã hội có ý nghĩa to lớn ra sao vẫn không giải 
quyết được vấn đề nô dịch nhân loại và chỉnh phục “cái 
tôi” (Ego). Lý luận cách mạng vĩ mô của Mác phải dung 


164 


cách mạng vi mô tức cách mạng giới tính để bổ sung. 
Cách mạng giới tính kết hợp cuộc đấu tranh của giai cấp 
vô sản phân đối quyền lực và chế độ của giai cấp thống 
trị với cuộc đấu tranh thay đối kết cấu tính cách của con 
người, giành lấy sự giải phóng về giới tính. 


Hai là cải tạo quan điểm “coi tất cả mọi cuộc cách 
mạng đều là đấu tranh giai cấp”. Ông cho rằng không 
thể cơi đấu tranh cách mạng và đấu tranh giai cấp như 
nhau, giữa địa vị giai cấp và kết cấu tính cách không 
tên tại mối liên hệ tất yếu, nguy cơ về giới tính không 
nảy sinh ở sự xung đột giữa giai cấp vô sản và giai cấp 
tư sàn mà nảy sinh trong mâu thuẫn giữa nhu cầu bàn 
năng tự nhiên, vĩnh hằng với chế độ tư bản chủ nghĩa. 
Cho nên cuộc đấu tranh cách mạng chân chính phải là 
cuộc đấu tranh giữa toàn thể thành viên xã hội với chế 
độ áp chế nhu cầu bản năng của mỗi con người. 

Herbert Marcuse (1898 — 1979), Ông học ở 
trường Đại học Berlin, sớm tham gia đảng Xã hội dân 
chủ Đức. Ông nhận bằng tiến sĩ văn chương 1922, và 
chẳng mấy chốc bị cuốn hút vào triết học của Heidegger 
- với trọng tâm là luận điểm cá nhân bị ném vào trong vũ 
trụ với các sự vật và với tha nhân sống chung với mình. 
Ông được Heidegger cử làm trợ lý, nhưng không dược 
bao lâu họ chia tay nhau do bất đồng quan điểm. Ông 
làm quen với Horkheimer tham gia nghiên cứu tại Viện 
xã hội Frankfrut, ông có công triển khai nét đặc trưng 
của trường phái này là phê bình biện chứng: những 
khái niệm quan trọng được phân tích và được đưa về 


165 


nguồn gốc của chúng rồi tái tạo để minh chứng cho 
những chức năng chính trị được thay đổi. 

Ông là nhà lý luận có ảnh hưởng nhất của “chủ 
nghĩa Mác theo tinh thần của chủ nghĩa Freud”. Những 
tác phẩm thời trẻ của Mác đặc biệt hấp dẫn ông. Người 
ta bảo ông là người theo “chủ nghĩa Mác không Xô Viết 
độc đáo và khiêu khích nhất của thế kỷ”. 


Năm 1934, ông theo Viện nghiên cứu của trường 
phái Frankfrut sang Mỹ tiếp tục dạy học ở một số 
trường đại học. 


Năm 1970, ông ốm và mất ở Tây Đức. 


Người ta có thể thấy ba giai đoạn của sự phát triển 
tư tưởng của Marcuse. Những năm 30 của thế kỷ, ông di 
theo chủ nghĩa hiện sinh. Những năm 40, ông tập trung 
vào nghiên cứu mối quan hệ chặt chẽ giữa chủ nghĩa 
Mác và chủ nghĩa Hegel. Sau những năm 50, ông xuất 
phát từ phân tâm học của Freud để giải thích chủ nghĩa 
Mác. 


Những tác phẩm chính của Marcuse: Tình duc và 
ойп mình, Kết cấu bản năng xã hội, Bàn vé tính tiến 
công của xã hội công nghiệp duong đại, Người ở độ đơn 
hướng... 


Hãy dừng lại chủ yếu để xem cách mà Marcuse đã 
dung hợp chủ nghĩa Freud và chủ nghĩa Mác ra sao? 


Cống hiến chủ yếu về triết học của Marcuse Ià vạch 
ra điều bí mật của kết cấu tâm lý con người theo một ý 
nghĩa mới. Nó quy định bản chất của con người. 


166 


Sự kết hợp chủ nghĩa Freud và chủ nghĩa Mác của 
Marcuse thể hiện chủ yếu ở chỗ thông qua sự phân tích 
tý luận của Freud vẻ kết cấu tâm lý của con người từ đó 
Marcuse nêu lên bản chất của con người là “tình dục” 
(Eros) và trên cơ sở đó liên kết “lý thuyết giải phóng 
tình dục” với lý thuyết giải phóng lao động của Mác. 

Freud chia kết cấu tâm lý của con người thành hai 
bộ phận “vô thức” và “ý thức”, từ đó Marcuse cho rằng 
vì ý thức hình thành sau, chịu sự chi phối của “nguyên 
tắc khoái cảm” cho nên vô thức có thể thể hiện bản chất 
của con người rõ ràng hơn ý thức. Theo Freud, vô thức là 
do “bản năng sống” và “bản năng chết” tạo thành, 
Marcuse cho rằng, bởi vì bản năng sống nhất trí với 
“nguyên tắc hiện thực” của con người cho nên mặc dù 
hai loại bản năng đó đều chịu sự chi phối của “nguyên 
tắc khoái lạc”, nhưng thể hiện một cách thực sự bản 
chất của con người là bản năng sống mà nội dung của 
bản năng sống là đói khát, là tình duc. Trong nội dung 
này, theo Marcuse, tình dục chiếm địa ví thống trị. Do 
vậy, một khi cho bản năng sống là bản chất của con 
người là đã coi tình dục là bàn chất của con người. Trong 
những tác phẩm của Freud, tình duc có lúc chỉ sự đeo 
đuổi nhục dục đối với giới khác có quan hệ với cơ năng 
sinh dục, có lúc lại chỉ thuộc tính phổ biến tìm tới khoái 
lạc của cơ thể con người. Sử dụng khái niệm “tính dục” 
với nghĩa sau để phân biệt với nghĩa trước, ông gọi là 
“tình dục” (erotic). 


Khi phân tích các loại hoạt động “tình dục” của con 
người Freud cũng nói tới lao động. Marcuse đã phát 


167 


triển vấn đề này rộng ra một cách có hệ thống hơn. Ông 
cho rằng, trong hoạt động “tình dục” của con người, lao 
động là “tình đục” cơ bản, bởi vì lao động có ý nghĩa thực 
sự ở chỗ nó là sự tiêu khiển tự do của các khí quan của 
con người, nó tạo cơ hội cho “xung động tạo thành việc 
thể hiện tình dục theo quy mô lớn hơn”. 


Mác đã nêu lên rất sớm bàn chất con người là ở lao 
động, hoạt động tự do của con người, nhưng theo ông, 
Mác chưa trả lời sâu vì sao chỉ có trong lao động mới có 
thể tự thể hiện. Và cũng theo ông liên kết lao động và 
“tình đục” thì có thể chứng minh một cách chính xác tại 
sao trong lao động con người cảm thấy hạnh phúc, tại 
sao thông qua lao động con người có thể tự thực hiện 
chính mình. 


Qua sự phân tích về bản chất của con người, 
Marcuse rút ra kết luận rằng sự giải phóng của con 
người chính là sự giải phóng của tình dục. Hạt nhân của 
sự giải phóng tình dục là sự giải phóng lao động. Muốn 
làm cho con người có hạnh phúc thực sự, phải làm cho 
hoạt động của mọi người được “tình dục hóa”, trong đó 
“tình dục hóa” lao động là chủ yếu. Sự “tình dục hóa” 
của lao động cũng chính là sự giải phóng của lao động. 


Triết học của Freud là một chủ nghĩa bi quan, ông 
hoàn toàn đối lập. văn minh nhân loại với việc thôa màn 
“tinh dục”, cho rằng trong hai cái chỉ có thể lựa chọn 
một. Như vậy là chủ nghĩa Freud và chủ nghĩa Mác 
không thể dung hòa. Tôn chỉ của chủ nghĩa Mác chính 
là chứng minh tính tất yếu của việc loài người chuyển 
sang một xã hội rất tốt đẹp. Ông đã dón sức lật đổ kết 


168 


luận của Freud về sự đối lập giữa nën văn minh của 
nhân loại và sự thòa mãn “tình dục” của con người. 


Freud di tới kết luận bi quan trên là do ông khẳng 
định “tính phản xã hội của tình dục” và “tư liệu đời sống 
vật chất thiếu thốn” đó là hai nguyên nhân chủ yếu của 
việc áp chế tình dục không tránh khói trong xã hội văn 
minh. 


Theo Marcuse diéu nói trén khóng thé có được bởi 
“tình dục” không đồng nghĩa với “tính đục”, nó có một 
loại “sức ngưng tụ”, “sức đoàn kết”, “sức ràng buộc” nội 
tại. Cái sức nội tại này cùng với quan hệ xã hội ổn định 
sẽ không có sự xung đột cán bản. Con tư liệu đời sống 
vật chất thiếu thốn không có mối quan hệ tất yếu với áp 
chế “tình đục”, bởi vì mọi người hoàn toàn có thể biến 
cuộc đấu tranh sinh tón, giải quyết “thiếu thốn” thành 
những hoạt động tình dục, làm cho nó vừa sáng tạo ra 
vật chất để giải quyết thiếu thốn lại vừa có cơ hội để 
biểu lộ tình dục. Nguyên nhân chủ yếu làm cho tình dục 
bị áp chế trong xã hội văn minh chỉ có thể thấy trong 
phương thức tổ chức cuộc đấu tranh sinh tôn. Dé bảo vệ 
lợi ích của minh, kẻ thống trị trong xã hội văn minh 
thường tìm cách áp chế “tình dục” của mọi người. Theo 
ông, cần quy nguồn gốc áp chế tình dục cho lợi ích thống 
trì. 


Có thể chia áp chế thành hai loại lớn: “Áp chế cơ 
bản” và “áp chế đư thừa”. Áp chế cơ bản là tất nhiên, có 
tính hợp lý còn “áp chế dư thừa” không mang tính tất 
nhiên, loài người hoàn toàn có thể loại bo nó. Theo ông, 
trong xã hội công nghiệp hiện đại “áp chế cơ bản” về cơ 


169 


ban không tón tại. Ngày nay, do yêu cầu về lợi ích kë 
thống trị tiếp tục áp chế đối với bản năng. Như vậy áp 
chế ngày nay chủ yếu là “dư thừa”. Trong tình hình đó, 
chỉ cần lật đổ lợi ích thống trị thì sẽ di tới giải phóng cho 
tình dục. 


Marcuse đã miêu tả đầy đủ tỉnh thần lạc quan về 
tương lai của xã hội loài người. Một khi mọi bản năng 
được giải toa thì việc đó së trở thành nền móng của sự 
sống, của sự cảm thụ được giải tòa, thanh bình và dep. 
Sự giải боа này đòi hồi một sự chuyển hóa toàn diện xã 
hội ngày nay: kỹ thuật së được sử dụng để xóa tan 
nghèo, đói, đem lại sự sung túc, mối tương quan với 
thiên nhiên cũng thay đối trong đó nghệ thuật và sản 
xuất sẽ hợp nhất với nhau, giới tính và các thế hệ sẽ 
vượt lên trên các giới hạn giả tạo, và một con người mới 
với độ cao của sự càm thụ sẽ xuất hiện. 


170 


2. CHỦ NGHĨA NHÂN VỊ 


Chủ nghĩa nhân vị có ảnh hưởng tại các nước 
phương Tây ở Anh, ở Pháp, ở Đức trong những năm cuối 
thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Nhưng chủ nghĩa nhân vị 
0 Mỹ có dia vi quan trong dói vói su phát trién cüa nén 
triét hoc My. 


Trong sự hinh thành chủ nghĩa nhân vi © Mỹ, 
Bowne (1847 — 1910), giáo sư trường dai học Borden 
được coi là người sáng lập chủ nghĩa nhân vị Mỹ. Vào 
những năm 60 của thế kỷ XIX, Walt Whitman và 
Brenson Alcott đã từng sử dung từ “chủ nghĩa nhân vị”. 
Mary Whiton Calkin, một nhà triết học Mỹ, đồng thời 
với Bowne cũng dùng từ “chủ nghĩa nhân vị” sớm hơn 
Bowne, George Nolmes Howison (1838 — 1918) một nhà 
triết học Mỹ đồng thời với Bowne cũng có vai trò thúc 
đấy sự hình thành chủ nghĩa nhân vị. Nhưng tất cả các 
vị trên chưa ai xây dung chủ nghĩa nhân vị một cách có 
hệ thống như Bowne. Đại biểu cho chủ nghĩa nhân vị 
thế hệ thứ hai ờ Mỹ là Albert Cornellins Knudson (1873 
— 1913), Edgar Shefeid Brightman (1884 — 1913), Ralph 
Tyler Flewelling (1871 — 1960), những học tro của 
Bowne. Ho là những người kế thừa truc tiếp triết học 
của Bowne. 


Đại biểu của chủ nghĩa nhân vị tuyệt đối ờ Mỹ là 
William Ernest Hocking (1873 — 1966). 
171 


Trong những người theo chủ nghĩa nhân vị My 
đương đại có ảnh hưởng lớn còn phải kể tới V.H. 
Werkmeister, P. A. Bertocci, R. N. Beck cũng là những 
người kế thừa đường lối triết học của Bowne. 


Chủ nghĩa nhân vị có nguón góc tư tường rất phức 
tạp. Trước hết người ta bắt gặp khá đậm nét thần học 
của đạo Ky-tó, triết họcda Thomas d’ Aquin. Ngoài ra, 
người ta còn thấy chủ nghĩa kinh nghiệm của Berkeley, 
chủ nghĩa đơn tử đa nguyên của Leibniz, chủ nghĩa 
hiện tượng của Kant, mục đích học của Lotze, chủ nghĩa 
suy tâm thuộc Anh. Đặc biệt chủ nghĩa nhân vị ở Mỹ 
chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng của William 
James và chủ nghĩa Hegel mới của Royce. Bowne gọi 
chủ nghĩa nhân vị là người môi giới giữa chủ nghĩa 
Hegel mới của Royce và chủ nghĩa thực dụng của 
James. 


Không nên nhìn nguồn gốc tư tưởng của chủ nghĩa 
nhân vị như một “chủ nghĩa chiết trung” bởi le triết học 
nào chả phải dựa vào “tư liệu” đã có trong lịch sử. Cần 
nhìn ở đây một đặc điểm của triết học Mỹ bao giờ cũng 
coi trọng tính đa dạng, tính “cùng suy nghĩ” giữa các 
triết học giữa chúng không có cái nào giữ “độc quyền”, 

Chủ nghĩa nhân vị chào đời cùng với sự phát triển 
mạnh më của chủ nghĩa thực dụng, triết học phân tích. 
Nhưng chủ nghĩa nhân vị vẫn có một sức sống bên vững 
và lâu dài. Những tác phẩm của Bowne, người sáng lập 
chủ nghĩa nhân vị vẫn được coi là chân lý đáng tin cậy 
nhất, vẫn đi vào đời sống của nhân dân Mỹ là nước có 
truyền thống coi trọng tôn giáo. 


172 


Chủ nghĩa nhân vị bao giờ cũng coi giáo lý tôn giáo 
là căn cứ lý luận không thể thiếu. Tình hình trên còn 
gắn với một truyền thống khác nữa của Mỹ đó là việc 
chủ nghĩa nhân vị nêu lên tác dụng quyết định và tự do 
cá tính trong ý chí cá nhân của con người. Điều đó phù 
hợp với một trong những truyền thống lâu đời như ta đã 
thấy, về tự do, dân chủ ở Mỹ. 


Borden Parker Bowne 


Ông là người đặt nén móng cho chủ nghĩa nhân vi 0 
My. 

Ông sinh ra trong một gia đình Thanh giáo ở bang 
New Trassi. Ông học đại học ở New York, о đây ông đã 
có hứng thú mạnh mẽ với triết học duy tâm. Năm 1871, 
sau khi tốt nghiệp, ông dạy học, làm mục sư và bắt đầu 
hoạt động triết học. Năm 1874, ông đến Đức và {го 
thành học trò của Lotze một nhà triết học duy tâm nổi 
tiếng. Tư tưởng của chủ nghĩa nhân vị của ông hình 
thành trực tiếp từ ảnh hưởng của Lotze. Năm 1878, ông 
nhận chức chủ nghiệm khoa triết học ở trường đại học 
Boston. Từ đó cho tới khi mất, ngoài thời gian di du lịch 
ngắn, ông không rời khỏi Boston. Những tác phẩm 
chính của Bowne: ngoài cuốn Triết học của Herbert 
Spencer của ông ra đời nhằm chống lại chủ nghĩa tiến 
hóa của Spencer, nêu cao chủ nghĩa duy tâm tôn giáo, 
các cuốn khác đều tập trung vào chủ nghĩa nhân vị. Đó 
là các cuốn: Siêu hình học, Triết học u chú nghĩa hữu 
thân, Nguyên lý luận lý học, Lý luận vé tw tưởng và 


173 


nhận thức, Tính nội tai спа Thượng dé, Chủ nghĩa 
nhân ut. 


Sau này ở trường đại bọc Boston, để kỷ niệm ông, 
người ta đã thành lập một lớp triết học Bowne. Lớp học 
này là một giảng đường quan trọng của chủ nghĩa nhân 
vị 0 Mỹ. 

Trước hết chúng ta cần tìm hiểu ngay khái niệm 
“nhân vị” của Bowne từ đó thấy được khuynh hướng 
triết học của ông. 


Bowne có ý thức đầy đủ về chủ nghĩa duy tâm hữu 
thần của mình. Ông viết rằng ông là “một người theo 
chủ nghĩa duy tâm hữu thần, một người theo chủ nghĩa 
nhân vị, một người theo chủ nghĩa kinh nghiệm siêu 
nghiệm, theo chủ nghĩa hiện thực của chủ nghĩa duy 
tâm, một người theo chủ nghĩa duy tâm hiện thực chủ 
nghĩa”. 


Từ lập trường duy tâm đó, ông phê phán tính cơ giới 
của chủ nghĩa duy vật vì nó không thể trả lời một cách 
chính xác nguồn gốc của ý thức. Ông cho rằng chủ nghĩa 
duy vật sẽ sa vào “chủ nghĩa hoài nghỉ” không thể khắc 
phục được. Chủ nghĩa duy vật theo ông không thé tro 
thành khoa học và triết học chân chính mà ngược lại 
con làm сап {го con người trong việc xây dựng khoa học 
và triết học. 

Chủ nghĩa duy tâm của Bowne có một đặc điểm: 
ông không tán thành chủ nghĩa duy tâm loại bo tác 
dụng của cá tính. Ông cũng không tán thành chủ nghĩa 
kinh nghiệm của Berkeley: ông cho rằng không thể quy 
174 


tất cả những gì trên thế giới vào cảm giác chủ quan của 
con người, tất cà những gì tôn tại có ý nghĩa đều phải 
thông qua con người. Bowne kết luận điểm xuất phát 
của chủ nghĩa duy tâm của mình là vừa có tỉnh thần 
phổ quát, vừa có nhân vị riêng biệt. 


Ông tuyệt đối hóa sự tôn tại của nhân vị cho nó là 
sự tón tại chân thật nhất, thậm chí duy nhất của thế 
giới. Nó là một loại chủ thể có các cơ năng như khả năng 
tự ý thức, tự khống chế, cảm giác, tình cảm và ý chí... 
Bản thể nhân vị mà Bowne nói tới thuần túy là một bản 
thể tinh thần, là hoạt động tỉnh thần ý thức của con 
người với tư cách là chủ thể. 


Không những Bowne coi nhân vị con người là mang 
tính tỉnh thần mà còn đưa lại cho nó một sắc thái duy ý 
chí, nó là hoạt động ý thức phi lý tính thuộc loại tình 
cảm của con người. Tiêu chuẩn mang tính hiện thực của 
tâm linh chính là ở chỗ hứng thú chủ quan của nó. Tâm 
linh mà Bowne muốn nói ở đây chính là nhân vi. 


Bowne coi nhân vị là bản thể chân thật nhất. Ông 
biện luận như sau: chỉ có sự vật có thể thòa mãn được 
yêu cầu tính hoạt động và tính đồng nhất tự thân đó 
mới là hiện thực. Tất cả các sự vật khác đều không thể 
thòa mãn được yêu cầu này. Ego tự thân với tư cách là 
vật hoạt động, với tư cách là vật đồng nhất trong toàn 
bộ kinh nghiệm biến hóa của nó là hang mục không thể 
nghỉ ngờ gì trong ý thức mà chúng ta nắm được. Đây là 


> 


một trong những đặc điểm quan trọng trong việc giải 


thích về nhân vị của Bowne. 


175 


Đồng thời với luận chứng về sự tón tại chân thật 
duy nhất, Bowne đã phủ nhận tính hiện thực của giới tự 
nhiên, thế giới vật chất và tính nhân quả, tính quy 
luật... Ông nói rõ ràng rằng: xét từ ý nghĩa một sự vật 
nào đó nằm ngoài tư tường và không hề phục tùng tư 
tường một sự vật siêu tâm linh như thế thì thực sự là 
một khái niệm không thể có. Hiện thực siêu tâm linh là 
thứ không thể nắm được một cách tuyệt, đối, nếu chúng 
ta phát hiện được nó thì đó là một cảm giác sai lầm hoàn 
toàn. Tư tưởng hiện thực chủ nghĩa dùng để cấu tạo nên 
các phạm trù khác nhau cửa hiện thực thuần túy là 
hình thức trống rỗng của lý trí. Đó là một bản thể không 
có ý nghĩa. Ông bác bó tính nhân quả, tính thống nhất, 
tính đồng nhất gắn liên với lý trí. Ông cũng cho đó là 
không có ý nghĩa. 


Từ quan điểm nêu trên, Bowne đã tiếp thu quan 
điểm về thế giới vật chất, đó chỉ là thế giới hiện tượng 
không có ý nghĩa của bản thể học của Kant. Nhưng ông 
lại phủ nhận quan điểm “vật tự nó” của Kant. 


Chủ nghĩa nhân vị của Emmanuel Mounier (1905 
— 1950) 9 Pháp cũng là một triết hoc coi sự thâm nhập 
của con người vào xã hội và thế giới là một nguyên tác. 
Chủ nghĩa nhân vị của Bowne cũng muốn không sa vào 
chủ nghĩa duy ngã, không dừng lại ở cá nhân đơn độc, 
nó muốn đặt mối liên hệ với tha nhân, trước hết với 
Thượng đế. 


Không phủ nhận tha nhân tức không phủ nhận thế 
giới kinh nghiệm. Mỗi người có một thế giới kinh 
nghiệm đó, lấy nhân vị của người đó, để chuyển hóa. Cá 


176 


nhân không chỉ sống trong ý thức bën trong mà phải có 
mối liên hệ qua lại với tha nhân, sống chung với tha 


nhân. 


Thông qua Thượng đế, ý nghĩa tồn tại của tha nhân 
được khẳng định, bởi vì Thượng đế là lý trí tối cao tức là 
nhân vị vô hạn. Toàn bộ thế giới chính là biểu hiện lý trí 
tối cao đó. Ý thức, nhân vị của cá nhân đều là có hạn, 
chúng đều coi lý trí 61 cao là ngọn nguồn. Mỗi nhân vi 
có hạn đều là biểu hiện của nhân vị vô hạn. Đối với ta, 
tha nhân tón tại trong ý thức của ta. Nhưng với tư cách 
là biểu hiện của nhân cách vô hạn, nó lại độc lập với 
nhân vị có hạn của ta. 


Thế giới mà mỗi con người kinh nghiệm được tón 
tại ở trong kinh nghiệm của cá nhân nhưng thế giới này 
là biểu hiện của Thượng đế. Nó cũng có thể tồn tại trong 
kinh nghiệm của tha nhân, vậy là mọi người đều có một 
thế giới cộng đồng. 


Mỗi thế giới kinh nghiệm của cá nhân đều được đặt 
dưới Thượng đế tối cao cho nên các thế giới của cá nhân 
đều tương thông với nhau. 


Người ta thấy tư tưởng trên của Bowne đã kế thừa 
chủ nghĩa đơn cử của Leibniz thông qua Lotze. Điều đó 
đã làm cho tư tưởng triết học của ông mang sắc thái của 
chủ nghĩa duy tâm luân lý học của Lotze. Ông đã coi hé 
thống thế giới nhân vị, lấy nhân vị làm vô hạn làm chúa 
tể, là một loại trật tự luân lý nhân vị với tư cách là một 
loại bản thể tinh thần, là một loại bản thế đạo đức. 


177 


Thượng dé chính là giá trị đạo đức tối cao, tức được gọi 
là “điều thiện” cao cả nhất. 


Về nhận thức học, đó là sự kết hợp giữa chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan mà Bowne gọi là “chủ nghĩa Berkeley 
Kant hóa” và chủ nghĩa tín ngưỡng trong đó học thuyết 
trên giữ vai trò chủ đạo. Do đó ông phản đối chủ nghĩa 
bất khả tri từ chối sự nhận thức của con người đối với 
thế giới chúng đều là sản vật của Thượng đế, là đồng 
chất do đó có sự tương thông với nhau. Khi nói tới đoạn 
dường nhận thức, ông nhấn mạnh tác dụng kinh 
nghiệm, thậm chí ông tự nhận nhận thức học của mình 
là chủ nghĩa kinh nghiệm. Nhưng khi giải thích các 
kinh nghiệm về nhân vị, ông có khuynh hướng duy ý 
chí, có khuynh hướng chủ nghĩa phi lý tính, quy đối 
tượng nhận thức thành sự sáng tạo của chủ thể, 


Khi trình bày nhận thức học, Bowne muốn làm rõ 
ranh giới với chủ nghĩa bất khả tri đang lưu hành ở thế 
kỷ XIX. Ông cho rằng moi người phải tin tưởng vào khả 
năng nhận thức của mình, một bộ phận nào đó của vũ 
trụ cũng như nhân vị của chúng ta đều là sản vật của 
Thượng đế. Vạn vật trong vũ trụ với tư cách là đối tượng 
của sự nhận thức một cách cụ thể lại xuất hiện do sự 
sáng tạo của chủ thể, vì vậy giữa chủ thể và đối tượng 
không có khoảng cách. 


Thế giới mà Bowne goi là có thể biết được là thế giới 
do nhận thức nhân vị phú cho một ý nghĩa. Còn thế giới 
vật chất thì chỉ có ý nghĩa hiện tượng. Thế giới khách 
quan không do ý thức con người chuyển hóa thì bản 


178 


thân chúng không có ý nghĩa cho nên cũng không thể 
nói tới sự nhận thức đối với chúng. 


Bowne tô ra lạc quan đối với sự phát triển của khoa 
học, đối với giá trị của trí thức khoa học, trật tự của sự 
vật do khoa học nghiên cứu. Những tri thức “cùng một 
tính chất” này có giá trị thực tế rất lớn đối với việc chỉ 
đạo đời sống của con người. 

Theo Bowne khoa học chỉ di tới hiện tượng, chứ 
không đi tới bản chất của sự vật và nguyên nhân căn 
bản của sự tôn tại của nó. Khoa hoc chỉ nói được như thế 
chứ không biết vì sao như thế. Nhiệm vụ đó thuộc về 
triết học. Khoa học coi thế giới hiện tượng, không gian, 
thời gian là lĩnh vực của mình, nhưng thế giới ấy bắt 
nguồn từ một sức mạnh không thể thấy được và không 
thể miêu tả được, đó là thế giới của mục đích. Tất cả 
những nguyên nhân chính biểu hiện không gian và thời 
gian chỉ có thể tìm được trong thế giới sức mạnh này. 
Khoa học phát triển, miêu tả, ghi lại sự thực, còn triết 
học thì giải thích chúng. Nhưng theo Bowne, triết học 
và thần học là thống nhất. 


Khi trình bày cụ thể về đường hướng và quá trình 
của nhận thức, Bowne nhấn mạnh tác dụng của kinh 
nghiệm. Ông coi đó là nguồn gốc của nhận thức. Tất cả 
những tư tưởng về hiện thực nhất định đều hình thành 
từ trong kinh nghiệm, rời khỏi kinh nghiệm, chúng ta 
không bao giờ có thể khẳng định được khái niệm đại 
biểu cho bất cứ sự thực hiện thực nào. Kinh nghiệm là 
hiện thực, tức là có hiệu quả đáng tin cậy và là hiện 
thực có thực. Tính tin cậy thực tế của cuộc sống chỉ có 


179 


. thể biết được từ trong kinh nghiệm, cũng chỉ ở trong 
kinh nghiệm mới có thể chứng thực được cuộc sống. 


Điều quan trọng đặt ra thé nào là kinh nghiệm? 
Bowne cho rằng kinh nghiệm không phải là hình ảnh 
chủ quan của hiện thực khách quan. Ông cho rằng ý 
thức tâm lý không thể trực tiếp kéo dài từ các đồ vật vật 
lý. Ông nói: “Nếu sự sản sinh của tu tường được coi là 
đồng nhất với tác dụng nhân quả trong thế giới vật lý 
thì nhất định chúng ta phải nói tư tưởng là tổ hợp của 
một nguyên tố hóa học nào đó, thiết tường có thể đặt nó 
dưới kính hiển vi để tiến hành quan sát. Nhưng nếu tư 
tưởng không phải tổ hợp như thế thì së chứng minh nó 
nằm ngoài tác dụng nhân quả của vật lý”. Như vậy kinh 
nghiệm, ý thức, tư tưởng chỉ có thể là quá trình phát 
sinh trong nội bộ nhân vị của chủ thể, không do một tác 
động bên ngoài nào đưa đến. Những phân ứng tâm linh 
mà chúng ta gọi là nhận thức chỉ có thể coi là một sự 
biểu đạt theo nguyên tắc bàn thân nội tại của bản tính 
tâm linh của chúng ta. Kinh nghiệm nhận thức là quá 
trình nội bộ của nhân vị, vậy chúng có quan hệ gì đối với 
đối tượng của chúng? Về mặt này, Bown kế thừa Kant 
cho rằng đối tượng của kinh nghiệm và nhận thức là do 
chủ thể sáng tạo ra trong bản thân hoạt động của nhận 
thức. Đối tượng, biến thành đối tượng của chúng ta khi 
chúng ta phải trải qua hoạt động sáng tạo. Chúng ta 
dựa vào hoạt động này mà sáng tạo ra đối tượng của 
nhận thức. 


Vë vấn dë này vẫn có sự khác biệt giữa Bowne và 
Kant. Kant thừa nhận sự tôn tại của “vật tự nó” và đó là 


180 


nguồn gốc của kinh nghiệm. Bowne không thừa nhận 
luận để quan trọng của Kant. Kant cho rằng chủ thể 
sáng tạo đối tượng phải lợi dụng phạm trù có sẵn của 
đối tượng. Trái lại Bowne nhiều lần tuyên bố “người là 
phạm trù của phạm trù” có nghĩa là phạm trù cũng do 
chủ thể sáng tạo nên. Ông viết: “Lý trí không thể thông 
qua phạm trù để lý giải mà phạm trù phải thông qua 
kinh nghiệm sôi động của bản thân lý trí chúng ta để lý 
giải. Lý trí không phục tùng bất cứ nguyên tắc trừu 
tượng nào ngoài bản thân nó”. Lý trí mà ông nói đây 
chính là nhân vị. Xét ở góc độ này thì Bowne lại càng 
gần với Berkeley. Có khác là à chỗ như ông nói, nó được 
“Kant hóa” hoặc được gọi là “chủ nghĩa kinh nghiệm 
tiên nghiệm”. 


Tiêu chuẩn và chân lý đối với Bowne là ở chỗ bản 
thân chủ thể. Ông viết: “Lý trí sinh động, hành động là 
nguồn gốc của tất cả chân lý và hiện thực, cũng là tiêu 
chuẩn duy nhất của bản thân nó”. 


Tóm lại nhận thức của Berkeley đã Kant hóa cộng 
với tín ngưỡng bởi vì khả năng nhận thức của chủ thể 
của nhân vị là do Thượng đế phú cho, là bộc lộ ý chỉ của 
Thượng đế. Độ tin cậy của kinh nghiệm và nhận thức 
của chủ thể, của nhân vị là do Thượng đế bảo đảm. 


Bản năng đi vào đời sống xã hội của chủ nghĩa 
nhân vi chính là GL luân vé luân lý của nó. Boi vậy vấn 
dé luân lý ở Bowne giữ một địa vị quan trọng. 

Ở đây ông cũng lấy nhân vị làm diểm xuất phát. 
Theo ông, nhân vi là sự tôn tại ý thức của tinh thần, của 


181 


ý thức luân lý. Như vậy theo Bowne, cơ sở của đời sống 
xã hội là luân lý, Bowne viết: “Hình thái xã hội có tố 
chức là một loại cơ cấu có muc đích đạo đức. Cho dù cá 
nhân có đặc biệt ra sao, nếu không có một loại trật tự xã 
hội lấy quan niệm đạo đức làm cơ sở thì họ sẽ không thể 
sống chung trong một cộng đồng”. 

Luân lý là cơ sờ của quan hệ giữa người và người 
trong xã hội cho nên con đường thúc đẩy tiến bộ xã hội 
chính là sự hoàn thiện luân lý ở nơi con người. Đó cũng 
là con đường căn bản để giải quyết mọi vấn đề lịch sử xã 
hội. Chủ đề quan trọng này của chủ nghĩa nhân vị sẽ 
được các môn đệ của Bowne hoàn thiện tiếp. 


Edgar Shefeild Brightman (1884 - 1953) và 
Ralph Tyler Flewelling (1871 – 1960) 


Là những nhà triết học có ảnh huong lớn nhất 
trong những người theo chủ nghĩa nhân vị thế hệ thứ 
hai ở Mỹ. Brightman đã từng theo đuổi chủ nghĩa duy 
tâm của Royce sau đó lại chiu ảnh huong của chủ nghĩa 
nhân vị của Bowne. Ông cho rằng triết học của Bowne 
đã chứa đựng triết học của Royce và của James, nhưng 
lại tránh được những thiếu sót của họ. Brightman đã 
làm giáo sư ở nhiều trường đại học, lam hiệu trưởng 
trường đại học Boston và Harvard. 


Năm 1936, ông làm chủ tịch phân hội miền đông 
của hiệp hội triết học Mỹ. Từ năm 1925, lớp triết học 
Bowne ở trường đại học Boston do ông chủ trì cho đến 
khi ông mất. Ông đã đọc lại và tiếp tục phát triển những 
tư tưởng của Bowne ở chỗ ông giới hạn quyền uy của 


182 


Thượng đế và nhấn mạnh tác dụng của con người, giới 
hạn địa vị của những thứ vĩnh hằng mà nhấn mạnh ý 
nghĩa của những cái tạm thời trong trần thế làm cho 
chủ nghĩa nhân vị thích hợp hơn với nhu cầu luận 
chứng về thế giới quan cá nhân chủ nghĩa ở Mỹ. 


Ông đề xướng chủ nghĩa nhân vị da nguyên. Nhiều 
lãnh tụ phái cơ đốc tự do cũng tán thành quan điểm của 
ông. 


Các tác phẩm của Brightman gầm: Giá tri của tôn 
giáo, Vấn đề Thượng đế, Thượng dế là nhân u chăng, 
Nhân vi và tôn giáo, Đời sống tinh thân và nhân vi và 
thực tế viết chung với nhóm Bertocci xuất bản sau khi 
ông mất. 


Flewelling nhiều năm day học ở truong Đại hoc 
California. Năm 1920, ông thành lập tạp chí Những 
người theo chú nghĩa nhân uị, ra súc tuyên truyền cho 
chủ nghĩa đa nguyên. 


Những tác phẩm chính của ông: Chủ nghĩa nhân vi 
và ván đề triết hoc, Lý tính trong tín ngưỡng, Nhân vi 
sáng tao, Chủ nghĩa nhân vi trong thân học, Sự xung 
đột và hòa giải của các loại uăn hóa. 


Brightman ý thức đầy đủ về chủ nghĩa duy tâm của 
mình, từ đấy, ông phản đối chủ nghĩa cơ giới của chủ 
nghĩa duy vật Кё cả chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác - 
xít. Ông công kích chü.nghia tiến hóa của Spencer vì 
cho rằng đó là cơ sở khoa học của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng. 


183 


Brightman, Flewelling tuy là những nhà duy tâm 
công khai nhưng họ muốn khắc phục tính phiến điện có 
thể xảy ra làm cho triết học của mình phù hợp với kính 
nghiệm đời sống hàng ngày, vì vậy điều đó làm cho triết 
học của họ mang sắc thái của chủ nghĩa hiện thực. Họ 
cũng thừa nhận có tồn tại của thế giới vật chất mà ta 
cảm thấy được trong kinh nghiệm hàng ngày. Nhưng 
đồng thời họ lại khẳng định tinh thần, tư tưởng của con 
người không thể giải thích từ vật chất mà phải từ một 
căn nguyên khác: ấy là nhân vị, 


Brightman không nhấn mạnh tính đồng nhất tự 
thân như Bowne mà chú ý nhiều hơn tới tính hoạt động 
của nhân vị. ó đây ông chịu ảnh hưởng của triết học của 
Bergson: nhân vi là một loai quá trình biến đổi không 
ngừng. Sự đồng nhất tự thân của nhân vị không phải là 
cố định, bất biến mà có tính thời gian, chủ nghĩa nhân 
vị của ông đo đó được gọi là “chủ nghĩa nhân vị thời 


» 


gian", 


Brightman và các môn đệ của ông cho rằng thừa 
nhận nhân vi là sự tôn tai trong sự biến động đã cho 
người ta một chiếc chìa khóa để giải thích tính thống 
nhất và tính liên tục phức tạp của vũ trụ. 


Chủ nghĩa nhân vị của Brightman và Flewelling 
cũng ra sức thực hiện nguyên lý thâm nhập vào xã hội, 
vào thế giới của chủ nghĩa nhân vị. Brightman cho răng 
“Búc tuong ngàn giữ ego được gỡ bo thì mỗi cái ego là bộ 
phận của chính thể lớn thậm chí có lúc là bộ phận của 
Thượng đế”. Như vậy, thông qua ý thức của bản thân 
ego, sử dụng phương pháp suy diễn giữa cá nhân và cá 


184 


nhân së có thể tương thông với nhau. Mỗi người xuất 
phát từ bàn thân mình sé có thể tương thông với sự xuất 
phát của bản thân người khác. 


Theo Brightman, mỗi nhân vị tự bản thân có sức 
mạnh liên hệ với tha nhân và thế giới, nhưng ông không 
cho rằng nhân vị hữu hạn hoàn toàn thuộc về nhân vị 
vô hạn. Ông doi hoi một chủ nghĩa đa nguyên về nhân vi 
thay thế chủ nghĩa nhất nguyên về nhân vị. Như vậy 
thế giới tồn tại nhiều nhân vị, nhiều ego, chúng hoàn 
toàn là cá biệt tự tại tự do không phụ thuộc vào bất cứ 
nhân vị tuyệt đối nào. Chú nghĩa nhân vị này xét về 
lượng là chủ nghĩa đơn nguyên, chỉ thừa nhận một cái 
“tâm” phổ biến nhiều nhân vị nhìn bề ngoài đều là một 
số trạng thái hoặc phương diện của cái “tâm” phổ biến. 
Đối với những người theo chủ nghĩa nhất nguyên về 
nhân vị thì đó là một sai lầm thậm chí là tàn bạo. 


Loại chủ nghĩa nhân vị đa nguyên của Brightman 
phải chăng đã di ra ngoài quan điểm của Bowne về 
nhân vị vô hạn, là chúa tế của nhân vị hữu hạn? Cũng 
như nhiều nhà triết học nhân vị khác, Brightman đều 
thừa nhận “tha nhân”, “thế giới” bên ngoài cá nhân là 
tồn tại khách quan. Họ đều dựa vào cái gọi là “tâm” của 
vũ trụ. Brightman nói: “Cái tâm của vũ trụ làm cho trật 
tự của thế giới có ngôi vị không lộn xón. Quy luật của 
giới tự nhiên chính là phương pháp duy trì trật tự đó. Ý 
chí của nhân vị hữu hạn là tự do nhưng không thể tùy ý 
thay đổi kết cấu của trật tự đã được cái tâm của vũ trụ 
duy trì, mong muốn”. Cái tâm của vũ trụ mà Brightman 
nói chính là Thượng đế. Tính năng động, tính độc lập 


185 


của nhân vị của cá nhân là không thể vượt ra khỏi phạm 
vi mà Thượng đế đã quy định. Như vậy xét cho cùng, 
chủ nghĩa nhân vị đa nguyên chỉ nhấn mạnh vào trật tự 
đã được nhân vị vô hạn quy định. 


Về nhận thức học, Brightman và Flewelling nhấn 
mạnh hơn Bowne về tác dụng kinh nghiệm của nhân vị 
với tư cách là cá thể. Brightman còn goi nhân vị đơn le 
là “ego của tài liệu”, tất cả từ ego này mà ra. Trên thực 
tế ego của tư liệu là kinh nghiệm trực tiếp mà ông nhấn 
mạnh. 


Mặt khác, khuynh hướng phi lý tính của 
Brightman và Flewelling có lúc con đậm nét hon 
Bowne. Ví dụ Bowne tiếp cận tương đối với chủ nghĩa 
hiện tượng của Kant. Nhưng Brightman lại tó ra phản 
đối chủ nghĩa hiện tượng đó vì học thuyết này qui thực 
tại thành cảm giác. Ông cho rằng thực tại còn rộng rãi 
hơn nhiều so với cảm giác đối với tự nhiên. Thực tại còn 
bao gồm cả những thứ phi cảm giác như ký ức, lý tuong, 
giá trị... Ông viết: “Thế giới thực tại phải bao gồm cả 
giới tự nhiên nhưng nhiều hơn giới tự nhiên vì nó còn 
bao gồm cả thế giới nhân vị và tất cà cái gi cán thiết để 
giải thích và lý giải nhân vị. Duong nhiên ởờ đây cũng 
vậy Brightman và Fewelling cũng đối lập quan điểm về 
nhận thức học của chủ nghĩa nhân vị với nhận thức học 
của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 


Chủ nghĩa nhân vị thực sự đi vào đời sống, khi các 
nhà triết học của nó đề xướng lý luận về giá trị đạo đức. 


186 


Tiếp theo Bowne, Brightman, Fewelling còn coi giá tri 
đạo đức của con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định: 
“Giá trị đạo đức là giá trị xác định nhất, thực tế nhất 
trong tất cả giá trị mà con người phải phát sinh quan hệ 


xe € 


với nó". “Họ thừa nhận trong xã hội hiện tại trước hết xã 
hội phương Tây chứa những mâu thuẫn thậm chi là 
nghiêm trọng. Họ nhìn ra rằng nếu thế kỷ XVIII là thế 
kỷ của toán học, của tiến bộ, thế kỳ XIX, của tiến hóa thì 
thế kỷ XX là thế ky xung đột về giá trị tối cao của con 
người: tự do, lý tính, nhân quyền, sự kính yêu, ngưỡng 
mộ đối với Thượng đế, lòng yêu mến đối với chân, thiện, 
my... đều nằm trong sự de dọa của “chiến tranh không 
thể tránh khỏi, nhà nước cực quyền, lý luận và thực tế 
của chủ nghĩa duy vật và sự cạnh tranh хау ra không 
thương tiếc”. 


Nguyên nhân của những xung đột đó ө đâu? 
Fewelling cho rằng sự xung đột nội bộ của tỉnh thần con 
người là nguồn gốc sâu ха hon mọi nguồn gốc khác. Sự 
hỗn loạn ở bên trong chúng ta chỉ 1а sự sao chép trạng 
thái hỗn loạn về tỉnh thần của con người. 


Giải quyết những mâu thuẫn đó như thế nào? Phải 
thúc giuc moi người cố gắng dón sức vào “tự mình tu 
dưỡng về tỉnh thần”, đó là sự “tái sinh của đạo đức” 
bằng cách phát huy phẩm chất dao đức chân, thiện, mỹ, 
để loại trừ đạo đức giả, ác, xấu vốn có trong nội tâm mỗi 
con người. Làm cho phẩm cách đạo đức của cá nhân đạt 


187 


tới coi hoàn thiện nhất, tron vẹn nhất đó chính là sự hòa 
hợp với Thượng đế. 


William Ernest Hocking (1873 – 1966) 


William Ernest Hocking giáo sư trường đại học 
Harvard đại điện cho một khuynh hướng nữa của chủ 
nghĩa nhân vị. 

Khi Hocking vào trường đại học Harvard ông đã 
được Royce và James hướng dẫn. Năm 1904, ông đạt 
được bọc vị tiến sĩ о Harvard. Ông còn là giáo sư ở nhiều 
trường Đại học khác. 


Những tác phẩm chính của Hocking: Ý nghĩa của 
Thượng dé trong kinh nghiêm của loài người, Con 
người và nhà nước, Ego thân thể và tự do, Nhôn tố vinh 
hằng và chủ nghĩa cá nhân. Tôn giáo sống và tín 
ngưỡng của thế giới, Quan niêm khoa hoc và Thương 
dé. 

Hocking không phải là dé tử trực tiếp của Bowne. 
Chủ nghĩa nhân vị của ông bắt nguồn từ chủ nghĩa duy 
tâm tuyệt đối. Ông ít dùng khái niệm nhân vị mà hay 
dùng khái niệm ego (tôi) của Royce, người thầy của ông 
và theo chủ nghĩa duy tâm tuyệt đối. 

Hocking trình bày ba loại khái niệm ego tuy khác 
nhau nhưng liên quan với nhau. Theo ông ego là “lĩnh 
vực của những lĩnh vực”. Đó là cái ego có quan hệ với các 
loại đối tuong tổn tại trong không gian. 


Ông không phản đối cách nhìn không gian đa 
nguyên của một số nhà triết học nào đó. Nhưng ông cho 


188 


rằng không gian khác nhau chẳng qua chỉ biểu thị một 
bộ phận khác nhau của không gian tự nhiên đồng nhất. 
Không gian không phải là một thực tại sẵn có hoặc là 
hình thức kinh nghiệm sẵn có mà là sự di chuyển theo 
sự kiện trong không gian, là sự phát sinh từ các sự kiện. 
Tách khỏi sự kiện này, không gian sé không phải là 
thực tại nữa. Do các sự kiện độc lập với nhau, nên không 
gian cũng độc lập với nhau. Những không gian độc lập 
với nhau này thông qua ego mà phát sinh quan hệ và 
thống nhất lại. Khác với sự kiện với tư cách là đối tượng 
của ego, bản thân ego không nằm trong không gian. Bởi 
vì khi ego đưa hàng loạt sự kiện làm đối tượng của mình 
đã làm cho chính mình tách rời khôi hàng loạt sự kiện 
ấy, không nằm vào không gian của những sự kiện ấy. 
Ngược lại, những sự kiện này lại bị ego đưa vào bản 
thân nó. Ego đưa những sự kiện và không gian độc lập 
này hợp thành một khối. Ego không thể chỉ có thể suy 
nghĩ về không gian của một sự kiện mà khá nhiều sự 
kiện. Tóm lại, Hocking muốn lấy không gian làm đối 
tượng của ego và ego là cái thống nhất của không gian 
đa nguyên. 


Hocking con nhấn mạnh vào sức mạnh sáng tạo 
của ego, đó la nguồn gốc của mọi sự vật mới. Ông không 
tán thành các người theo chủ nghĩa duy tâm phi lý cho 
rằng sự tôn tại trước một thế giới bản chất. Ông cho 
rằng nếu tồn bại một thế giới bản chất sẵn có thì không 


thể có sáng tạo. Bản chất phải đo ego sáng tạo, ego có 
thể biến thành hiện thực dë trở thanh nguón gốc sự 


sáng tạo mới. 


189 


Có hai loai ego: ego hoạt động phản tính của tỉnh 
thần và ego tàn mạn hành vi. Hoạt động sáng tạo ego 
phải thông qua hành vi của thân thể để thực hiện, 
thông qua thân thể để cụ thể hóa trong thực tại. 


Khi bàn về quan hệ giữa ego phần tính và ego tån 
mạn tức ego hành vi, bao giờ Hocking cũng coi ego phân 
tính cao hon ego tàn man. Ví du óng cho ráng ego là su 
thống nhất của hữu hạn và vô hạn. Ego phản tính là vô 
hạn, ego tản mạn là có hạn. Ego là sự thống nhất của 
vĩnh hằng và tạm thời, ego tân mạn là có thời gian, có 
tính tạm thời, nó chìm dám trong dong thời gian của 
hoàn cảnh vật lý mà nó dé cập tới. Ego phản tính là vĩnh 
hằng, không phải nó nằm trong thời gian, ngược lại thời 
gian lại nằm trong ego phần tính. Thế giới vật lý có 
quan hệ với ego hành vi, không còn quá khứ và tương lai 
mà chỉ có hiện tại, dấu vết quá khứ của giới tự nhiên 
vẫn là dấu vết của sự kiện quá khứ ở hiện tại mà quá 
khứ được bảo tón trong ký ức là do ego phản tính dua 
lại. 


Ego phản tính có lý tuong, lợi ích, hoặc trong 
trường hợp nhất định thông qua chúng mà khống ché 
ego hành vi. Nói tóm lại, trong hai loại ego này, ego 
phản tính với tư cách là ý thức tỉnh thần có tác dụng 
quyết định. 


Từ sự nhấn mạnh tác dụng năng động của ego 
phản tính, Hocking tiến thêm một bước nữa coi ego là ý 
chí hướng tới thực tại. Ông cho rằng tự do và ý chí là 
thuộc tính căn bàn của ego. Sở di ego là tự do, chính vì, 
tuy nằm trong không gian, nhưng nó vượt ra ngoài 


190 


quan hệ của thế giới tự nhiên và moi quan hệ nhân quả, 
tác dụng sáng tạo của ego nằm ngoài không gian có 
nghĩa là nó có nguyện vọng và mục đích, tức có ý chí. 
Hocking phê phán quan điểm của Platon và Whitehead 
coi bản chất là do tỉnh thần nguyên thủy phú cho, nhu 
vậy là phủ định ý chí sáng tạo của ego. 

ý chí sáng tạo, 


Ј 


Để nói ró hon еро là một loại 

Hocking đưa ra khái niệm “kinh nghiệm trực tiếp”. Ông 
cho rằng kinh nghiệm trực tiếp là hạt nhân của ego, là 
loại cảm thụ, trong đó “long tin chưa biểu lộ ra đối với 
bản thể” là điều kiện chủ yếu nhất. Lòng tin này của con 
người được Hocking gọi là “ý thức của lời tiên đoán”. 
Đây không phải lời tiên đoán bình thường mà gồm 
những sự việc xuất hiện thông qua sáng tạo của ego. 
Cái gọi là ý thức của lời tiên đoán không phải là tiên 
đoán của bất cứ sự việc nào đó mà chính là sự cảm thụ 
kinh nghiệm trực tiếp của ego. Có nghĩa là ego không 
phải bị động tiếp thu sự vật do sức mạnh bên ngoài đưa 
lại, bàn thân nó đã có một nguyện vọng và ý muốn sáng 
tạo. Đó cũng chính là ý chí của ego hướng về thực tại, 
Hocking đã so sánh ý chí thực tại này với ý chí quyền lực 
của Nietzsche rằng ý chí thực tại của ông không phải là 
quyền lực ego mà là thực tại do ego sáng tạo ra. 


Tư tưởng về ý chí sáng tạo của Hocking có quan hệ 
mật thiết với sứ mạng chúa té của Thượng đế. Ông cho 
rằng trong thực tại bên ngoài đang hoạt động con người 
ra sức căn cứ vào đó để xây dựng những phạm trù khác 
nhau về giới tự nhiên và đời sống xã hội, ego luôn luôn 
bị mê hoặc về điều đó. Nhưng nếu tiến hành khảo sát 


191 


sâu hơn thì có thể phát hiện được ngoài thực tại đó còn 
có một thực tại vượt lên trên, nhưng lại ở chung quanh 
chúng ta và phát sinh quan hệ với chúng ta. Thực tại đó 
chính là cái tâm của tha nhân tức Thượng đế. Chính cái 
tâm của tha nhân cho chúng ta đôi mắt để nhìn, cho 
chúng ta đôi tai để nghe, cho chúng ta tư tuong để phát 
sinh quan hệ với người khác, làm cho chúng ta tin rằng 
bên ngoài ego còn có tha nhân và thế giới. Chính thực 
tại đó nói lên ý nghĩa to lớn của Thượng đế trong kinh 
nghiệm của loài người. 


Để chứng minh cho sự tón tại của Thượng đế, 
Brightman và Hocking có cách trình bày khác nhau. 
Người trước coi ego là vật liệu nguyên thủy, xuất phát 
từ ego đa nguyên mà lấy Thượng đế làm trung tâm. 
Người sau lại trực tiếp xuất phát từ Thượng đế, coi 
Thượng đế là bản thể bao gồm tất cả. Thượng đế đưa 
ego, tha nhân và thế giới dồn cả vào một thực tại tinh 
thần tuyệt đối chung. Khác nhau giữa họ là sự khác 
nhau giữa chủ nghĩa nhân vị đa nguyên và chủ nghĩa 
nhân vị tuyệt đối. 


Cuối cùng, một trong những nét riêng của triết học 
của Hocking là ý đồ muốn thống nhất chủ nghĩa cá 
nhân và sự phục tùng của cá nhân đối với sức mạnh bên 
ngoài của bản thân nó (xã hội, Thượng đế). Ông giải 
thích phẩm cách đạo đức của con người là một loại ý chí 
đạo đức có xu hướng chỉnh thể, tuyệt đối. Người ta có 
thể so sánh với ý chí quyền lực của Nietzsche. Chẳng 
hạn ông đã lấy quan điểm thống trị người và sự xung 
động theo đuổi lãnh tụ trong cuốn Đạo đức của ông chú 


192 


và đạo đức của kẻ nó lê, coi là sự thé hiện giá trị dao đức 
của con người. 

Giữa con người và xã hội Hocking cho rằng “cá 
nhân con người là đơn vị cuối cùng của kết cấu xã hội”, 
“bất cứ phúc lợi của xã hội nào đều có thể thông qua cá 
thể mà thực hiện”. Mục đích xã hội biểu hiện là sự tiếp 
tục của mục đích cá nhân”. Như vậy, về tỉnh thần cá thể 
so với quốc gia vẫn là tính thứ nhất. Nguyên tắc Nhà 
nước tương lai phải là: mỗi con người đều phải tro thành 
con người chỉnh thể. 

Làm thế nào để thực hiện? Hocking kêu gọi phải 
tìm về tôn giáo, bởi vì tôn giáo bao hàm nhân tố tất yếu 
liên kết chỉnh thể. 

D với Hocking dao và đời không bao giờ có ngăn 
cách. 


193 


3. CHỦ NGHĨA HIỆN SINH 


Các nhà xã hội học Mỹ dùng từ “tăng văn hóa” 
(acculturation) để chỉ những thay đổi được thực hiện 
trong một nền văn minh của một nhóm nước này đối với 
nền văn minh của một nhóm nước khác, nhất là khi 
nước vừa nói trên có nền văn minh cao hon. 

Người ta có thể nói về chủ nghĩa hiện sinh ra đời à 
Mỹ như thé, | 

Quả vậy, chủ nghĩa hiện sinh từ Châu Âu xuất 
hiện ở nước Mỹ đúng vào thời kỳ sau năm 50 của thế kỳ 
- nước Mỹ, nước đầu tiên trên thế giới chuyến mình từ 
xã hội công nghiệp sang xã hội hậu công nghiệp — nói 
nhu A. Toffler từ “làn sóng thứ hai" sang “làn sóng thứ 
ba”. 


Chủ nghĩa duy lý cũng theo làn sóng đó mà dâng 
cao. Hơn lúc nào hết, câu nói của Hegel “hiện thực là 
duy lý” có sức thuyết phục. Niềm tin duy lý này cổ vũ 
Mỹ tiến lên trở thành, như Nixon nói, “cái bí quyết” 
“đem lại một ky luc về lãnh đạo thế giới”, 

Vậy mà chủ nghĩa hiện sinh thì lại cho kiến trúc 
của tỉnh thần là lý trí còn “hiện thực là phi lý”, là vô 
nghĩa. Đương đầu với một chủ nghĩa duy lý đang hãnh 
tiến không phải là việc dễ dàng. Trước thắng lợi của chủ 
nghĩa duy lý, trái lại nhà hiện sinh nhìn hiện thực là 
194 


phi lý, là bi thàm từ đó này sinh một tình cảm gay gắt 
trong đau khổ. 


Người ta nói nếu chủ nghĩa duy lý là một huyền 
nhiệm vé thắng lợi, về thành công thì chủ nghĩa hiện 
sinh là một huyền nhiệm về thất bại. Nhưng con người 
sẽ “vui trong thất bại”. Tâm trạng này người ta gặp o 
những nhà hiện sinh tôn giáo, kë cả 0 Mỹ. 


Chủ nghĩa hiện sinh ờ Mỹ trong tình hình trên lại 
càng tô ra “phải chăng”, chẳng muốn đẩy con người ra 
trước chiến hào như ờ Châu Âu (ý của Sidney Hook), con 
người ở đây lại cang phải tự mình phát minh, làm nên 
mình thôi. 


Nếu ở Châu Âu chủ nghĩa nhân vị đã bắc cầu sang 
chủ nghĩa hiện sinh. Con о Mỹ chủ nghĩa hiện sinh khi 
vào Mỹ thì chủ nghĩa nhân vị đã di sâu vào đời sống. Dù 
sao cả hai đều là triết học về nhân vị. Cho nên trên thực 
tế, sự phân biệt cũng tỏ ra không cần thiết. Vì vậy ai đó 
muốn nói “chủ nghĩa hiện sinh đích thực” cũng là một bí 
quyết để nước Mỹ đứng đâu thế giới là muốn bao hàm 
trong đó cả chủ nghĩa nhân vị Mỹ. 


ĐI TÌM MỘT CON NGƯỜI 

Trước hết phải kể đến Paul Tillich (1886 — 1965) 
với tác phẩm nổi tiếng Dung cảm để hiện hữu (The 
courate to be). Ông sinh ra ò Đức, là mục sư thuộc giáo 
hội Tin lành Luther. Sau khi Hitler lên cầm quyền, ông 


195 


nhập cư ở Mỹ làm giáo sư ở Liên chủng viện thần học 
đại học Harvard và Chicago. 

Tiếp theo Paul Tillich, người ta biết tới nhiều tác 
giả khác như W, Barret, D. Roberts, K. Reinharqt, B. 
Olson, I. Collins, D. Swarts, N. Harper, S. Hook, F. M. 
Heimemann, E. A. Tiryakian, G. N. Tavard, W. Desan 
và nhiều người khác. 

Để đáp ứng vấn đề con người, chủ nghĩa hiện sinh 
đã hòa nhập với những triết học cùng theo xu hướng 


triết học đặc biệt My. Tiếp đó là chủ nghĩa nhân vị, chủ 
nghĩa Thomas mới, chủ nghĩa Tin lành mới, 


Điều đáng chú ý là chủ nghĩa hiện sinh thuộc xu 


hướng phi duy lý lại hòa nhập với triết hoc phân tích, 
mót hinh thúc cüa chú nghĩa duy lý hiện dai. 


ngày càng nhiéu, nhưng thế kỷ XX vẫn chưa có được 
một quan niệm toàn vẹn về con người. 

Những thông tin, những tìm tòi mà nhà hiện sinh 
Mỹ có trong tay chắc là không thiếu, Nhưng W, Barrett 
không vừa lòng tìm tới con người với tư cách là cá nhân 
chung chung, cá nhân của mọi thời đại mà phải là cá 
nhân ở nước Mỹ để nước Mỹ có được “nën văn hóa của 
tương lai, đạt tới một xã hội tốt đẹp và duy lý”. 
196 


Ta hãy xem các nhà hiện sinh Mỹ nhìn con người 
mà họ đang tìm tbi như thế nào? 


Đã là chủ nghĩa hiện sinh thì bao giờ con người của 
nó cũng cô đơn. Tính cô đơn đó có nguồn gốc ngay trong 
chủ nghĩa công nghiệp. A. Toffler viết trong Làn sóng 
thứ ba rằng: “Ngày nay các thiết chế ràng buộc cộng 
đồng đang sụp đổ trong các xã hội công nghiệp, kết quả 
là tai họa lan trần về sự cô đơn. Sự cô đơn không phải là 
vấn đề mới. Nhưng ngày nay cô đơn khá phổ biến đến 
nỗi nó trở thành một kinh nghiệm được chia se". 


Sự cô đơn của chủ nghĩa hiện sinh còn có nguồn gốc 
nhận thức học của nó. 


Chủ nghĩa hiện sinh là mt chủ nghĩa chống trí 
tuệ, chống duy lý. Để hiện hữu, con người không dựa 
vào, không bám vào bát cứ lý luận, khái niệm tién lập 
nào, lấy đó làm cái phao bảo hiểm cho mình mà “thân 
lập thân”, một mình cô đơn bươn chãi giữa dong sông 
cuộc đời. Vì vậy dù đứng trước một núi triết học đã có, 
dù ở Mỹ kỹ thuật có giáng ra như “thiên la dia võng” thi 
con người vån cứ là cô don. 

Trước xã hội xa la đó, con người cô đơn thấy cuộc đời 
của mình như “thừa ra”, xã hội như không có nhu cầu gì 
về sự tôn tại của mình. Con người không đối tượng hóa 
được cho nên cuộc đời trở thành vô nghĩa. Đó là nỗi đau 
khổ của con người. Sự bi quan dë ra từ đó, trùm lên mọi 
con người chứ không phải riêng ai. 

Con người cô đơn dau khổ nhưng lại là tự do. Không 
nhà hiện sinh nào lầm lẫn tự do hiện sinh với tự do 


197 


chính trị, tự do xã hội. Dó là tự đo lựa chọn sự hiện sinh, 
lựa chọn cuộc đời của mình, là “tự tôi là tự do của tôi”. 
Tu do đó là vô bằng, là phi lý cho nên nó “huyền bí" 
không thể đạt được bằng nhận thức khoa học. K. 
Reinhard ví tự do như thanh kiếm cấm con người không 
hái được quả ở “cây nhận thức” (như trong huyền thoại 
của Kinh thánh). D. Roberts mô tả tự do đó như không 
bao giờ đạt được. Tự do đó là một biến dịch không có 
đích собі cùng, bởi vì lựa chọn hiện sinh là con đường vô 
tận, thóa mãn với tự do, ngừng lại ở tự do nào đó thì con 
người lại trở lại hữu thể — tự nó vô nghĩa. D. Roberts kết 
luận rằng con người không phải là con vật, cũng không 
phải là Thượng đế cho nên con người “vĩnh viễn bị tự do 
dày vò”, luôn luôn sống với lo âu, xao xuyến. 


Trong tác phẩm Düng cám để hiện hzu, Раш 
Tillich nêu lên ba loại xao xuyến lớn nhất của con người 
hiện đại: xao xuyến (anxiety) về sự chết, xao xuyến về 
tội lỗi, xao xuyến về hiện sinh, xao xuyến cuối cùng này 
thuộc bản tính con người. 


Con người lo âu, xao xuyến không nguôi, bởi vì mặc 
dù nó cô đơn hướng về tự do tuyệt đối, nó vẫn sống với 
tha nhân và tha nhân cũng có tự đo của họ. Vì vậy một 
thảm kịch nữa xảy ra ở con người: hoặc là “tự do không 
tồn tại trong thế giới chúng ta”, ở đây là thế giới của chủ 
nghĩa công nghiệp, hoặc là “tôn trọng tự do của tha 
nhân là một phạm trù trống rỗng”. 

Хао xuyến của hiện sinh chỉ có giải tòa đôi phần 
trong quan hệ với tha nhân, với xã hội, mà xã hội công 
nghiệp đã không còn đảm bảo được cái gọi là “an ninh 


198 


nguyên thủy” của con người. Người ta chia mũi nhọn 
phê phán “sự tiến bộ xã hội” đầy vẻ lạc quan của chủ 
nghĩa công nghiệp. Chủ nghĩa công nghiệp đã phất cao 
ngọn cờ “tiến bộ xã hội” dựa vào sức mạnh vạn năng của 
khoa học kỹ thuật. Người ta cho rằng tính duy lý của 
chủ nghĩa công nghiệp (thể hiện ở kỹ thuật, ở kinh tế, ở 
chính trị) sẽ là ánh sáng xua tan bóng tối của “thời 
trung cổ àm đạm”, 


Các nhà hiện sinh lấy chủ nghĩa bi quan chống lại 
chủ nghĩa lạc quan duy lý, kỹ thuật đó R. Olson cho 
rằng chủ nghĩa công nghiệp đã gây nên những hiệu quả 
tiêu cực như thất nghiệp, các tệ nạn xã hội, bệnh thần 
kinh, tự sát, nghiện ngập rượu, ma túy. W. Barrett tiến 
sát tới chỗ chỉ ra ngọn nguồn của chủ nghĩa bi quan 
hiện sinh đối với tiến bộ xã hội là ở “hai sự kiện lịch sử 
lớn”. Một là ở số phận của giai cấp tư sản. Hai là gắn 
Hiến với nó là những lo ngai, những căng thẳng nấy sinh 
trong lòng xã hội. Chủ nghĩa công nghiệp đã chấm dứt 
buổi hoàng hôn của nó và thách thức sự bất lực và cà sự 
thất vọng của kë cầm quyền kéo đài suốt cả một thế kỷ 
nay. Ông cũng không quên cảnh báo loài người về sự đe 
dọa của chiến tranh hạt nhân toàn cầu sẽ đẩy loài người 
đến bờ vực thắm của sự hủy diệt. Tiến bộ xã hội của chủ 
nghĩa công nghiệp không mở ra một lối thoát nào cho cá 
nhân, như Barrett viết, bởi vì cá nhân không thể biết 
được tương lai đang theo đuổi ra sao và cũng theo 
Barrett, xã hội công nghiệp hiện đại chỉ là một hệ thống 
tiểm tàng tạm thời cho nên phải thay thế bằng “xã hội 
con người từ trên xuống dưới”. 


199 


CHỦ NGHĨA HIỆN SINH, CHỦ NGHĨA 
THỤC DỤNG 


Khi phê phán xã hội công nghiệp, người ta không 
hoàn toàn chỉ phê phán giản đơn mà còn từ đó muốn 
thay thế bằng xã hội khác. G Mỹ, xã hội hậu công 
nghiệp đã sớm nảy mầm. Cần có một chủ nghĩa hiện 
sinh thích hợp. Su gặp gỡ giữa chủ nghĩa hiện sinh và 
các trào lưu triết học nói trên, đặc biệt với chủ nghĩa 
thực dụng là một giao điểm lịch SỬ. д đây chủ nghĩa 
hiện sinh và chủ nghĩa thực dụng đều lấy tên của người 
đồng hành làm tên đệm của mình: chủ nghĩa hiện sinh 
thực dụng, chủ nghĩa thực dụng hiện sinh. Trong tác 
phẩm Chủ nghĩa hiện sinh, một Ly thuyết uë con người, 
R. Harper phân chia chủ nghĩa hiện sinh *bành hai 
loại: chủ nghĩa hiện sinh bi quan và chủ nghĩa hiện sinh 
lạc quan. Sự phân loại đó là rất tương đối. Con người 
không bao giờ hết đau khổ, hết “bi kịch”, một khi nó vẫn 
thấy mình không “đối tượng hóa” được, không thấy được 
bản tính của mình ở đối tượng. Chủ nghĩa lạc quan 9 
dày chí là viéc thuc dung hóa chu nghia bi quan dé tao 
ra, nhu R. Harper mong muốn, một chú nghia hién sinh 
có “nhiều khả năng manh mé về cuộc sóng "hon mà thôi. 
D. Swarte không tán thành luận đề của Heidegger về 
“hữu thể — cho — cái — chết”, ông cho đó là một lý tường 
quá bì quan và muốn rằng có một lối thoát lạc quan hơn. 
Nhưng đã là hiện sinh, kể cả tôn giáo, thì khi đề cập tới 
cái chết tránh sao khói bi quan, có điều là mức độ nặng 
nhẹ khác nhau mà thôi, và chăng có cái chết nào đối với 
các nhà hiện sinh kể cả Heidegger, lại hoàn toàn là một 


200 


` ` + + ` x ít ^ / + * ^ 
màu bi quan xám xit mà ván le lói mót ánh sáng cüa súc 
sống của con người. 


Nói tới cái chết là phải nói tới tôn giáo. Da số các 
nhà hiện sinh Mỹ đều không thừa nhận chủ nghĩa hiện 
sinh vô thần mà chỉ có chủ nghĩa hiện sinh tôn giáo. D. 
E. Roberts trong cuốn Chủ nghĩa hiện sinh uà niềm tin 
tôn giáo cũng quả quyết không có chủ nghĩa hiên sinh 
vô thần mà triết học đó còn chống lại chủ nghĩa vô thần 
Mác xít. Ơ đây, người ta sẽ thấy xuất hiện chủ nghĩa 
nhân vị, chủ nghĩa Thomas mới, đặc biệt là chủ nghĩa 
Tin lành mới. 


Paul Tillich đưa lại cho niềm tin hiện sinh một màu 
sắc rất Tin lành và do đó cũng rất Mỹ. Có thé Tillich dua 
vào khái niệm “giải quyết” (Resolve) của Heidegger để 
khẳng định rằng không phải Thiên chứa, không phải lý 
đo nào mà “chính ta phải là chính ta, chính ta phải tự 
dinh doa! con đường phải đi”. Ông cho đó là “niềm tin 
căn nguyên”, “nim tin dũng cảm”. Theo ông, niềm tin 
này cần vượt lên cả “niềm tin thần Ы” mà Luther và cá 
thần học Công giáo đã dựa vào sự gặp gỡ giữa nhân vị, 
giữa người và Thiên chúa. 


Muốn “dũng cảm để hiện hữu như chính minh”, 
Tillich đi tới kết luận tổng quát là phải bám rễ sâu vào 
Thiên chúa. Nhưng không phải là Thiên chúa như ý 
tưởng của chủ nghĩa hữu thần hay chủ nghĩa nhất thần 
mà là “Thiên chứa trên Thiên chúa” (God above God). 
Thiên chúa này chỉ xuất hiện khi Thiên chứa kia biến 
mát trong sự lo âu của thái độ hoài nghi của con người 


201 


dé chỉ còn lại niềm tin. Niềm tin ấy xứng dáng gọi là 
dũng cảm. 

Nỗ lực của D. R. Roberts trong tác phẩm của mình 
cũng không ngoài việc khẳng định niềm tin tôn giáo 
chống lại chủ nghĩa duy lý, và con đường dẫn tới đức tin 
hướng vào Thượng đế chính là chủ nghĩa hiện sinh. 

Khi Paul Tillich nói về nguón gốc của niềm tin là 
kinh nghiệm mà kinh nghiệm được nhận thức theo 
quan diém của chủ nghĩa thực dụng, trước hết của W. 
James được Barrett cho là người xứng đáng mang tên 
hiện sinh hơn cả. Nhà triết học Mỹ cho rằng. kinh 
nghiệm tôn giáo là một cảm tính của tín đề thấy rằng ý 
thức của mình tiếp tục trong ý thức siêu con người 
(supper human). Theo James niềm tin tên giáo và 
những suy lý của kinh nghiệm, sự thích nghỉ của con 

người với hoàn cảnh, tất cả sẽ tạo nên “hiệu quả thực 
tiễn” dẫn tới “hành động hữu hiệu”, đạt tới thành công, 
tới lợi ích và đó là chân lý, là tự do. Nhà hiện sinh (ở 
Châu Âu) cho rằng tự do của con người tự mình làm nên 
mình này sinh từ bản năng và vô bằng. Còn nhà hiện 
sinh thực dụng cho rằng “con người thân lập thân” dựa 
vào kinh nghiệm để đi tới hành động. hữu hiệu, tức chân 
lý. Quả thật P. H. Heimemann cho rằng chủ nghĩa hiện 
sinh ờ Mỹ đã lấy cái sóng, phát triển cái sống và hạn chế 
cái chết. Nhưng “liều thuốc hiện đại” của ông chỉ có thể 
làm thuyên giảm bệnh bi quan chứ làm sao chữa được 
tận gốc sự đau khổ của con người trước “đối tượng” của 
nó. 


202 


Vấn dë con người mà chủ nghĩa hiện sinh Mỹ đã 
phát triển như trên còn làm ngỡ ngàng ai đó khi nó 
đồng hóa với Triết học phân tích vốn là “mặt trăng, mặt 
trời” với nhau, không bao giờ ngồi chung một mâm, bói 
vì chúng mang bản tính khác nhau: lý trí và phi lý trí. 


Trước hết Triết học phân tích cũng muốn khoác cho 
chủ nghĩa hiện sinh bộ áo “hệ thống” như chủ nghĩa 
thực dụng cũng đã có. Vì vậy Barrett cho rằng trước đây 
chủ nghĩa hiện sinh với người sáng lập là Kierkegaard 
đã lật đổ triết học xuất hiện như một “hệ thống” của 
Hegel thì đến bây giờ đến lượt Kierkegaard lại bị Hegel 
báo thù. 


C. I. Lewis, nhà triết học Mỹ đã thực hiện môt “chủ 
nghĩa thực dung khái niệm” (conceptualistic 
pragmatism) theo tham vong thực chứng nhằm tao nên 
được tính khách quan và tính chính xác cho kính 
nghiệm và cho hệ thống. 


Nhưng việc làm ấy của triết học phân tích đó có đạt 
được không? Chắc là không dễ, bởi vì chủ nghĩa hiện 
sinh chỉ còn là nó khi nó đặt nhân vị ở trung tâm cuộc 
sống mà nhân vị thì làm sao là một hệ thống khái niệm 
được. Vì vậy Sartre mới cho rằng phải cầu viện tới văn 
học là “hoạt động con người cao nhất” để nói về người, về 
nhân vi. Có lé vì vậy à Mỹ, người ta nói tới chủ nghĩa 
hiện sinh văn hóa (trong văn học nghệ thuật, nhất, là 
điện ảnh) bên cạnh “chủ nghĩa hiện sinh hàn lâm viện” 
và “chủ nghĩa hiện sinh tôn giáo”. 


203 


Nếu di thẳng vào “chủ nghĩa hiện sinh hàn lâm 
viện” ta se cũng bắt gặp Triết học phân tích cũng rất là 
“hàn lâm viện”, tức nó là triết học của khoa học. 

Để thay cho kết luận, tró lại với A. Toffler, ông cho 
rằng “xã hội siêu công nghiệp mà nước Mỹ đi tiên 
phong” là một xã hội có trì thức cao của những thông 
tin. Theo ông, thông tin không chỉ gồm “những đữ liệu 
logic và dường như phi cảm xúc mà tập hợp cả những 
giá trị nữa, đó là sản phẩm của sự ham mê và tâm trạng 
xúc động, chưa kể đến trí tưởng tượng và trực giác”. Con 
người của Goethe, “nhân cách tương lai” mà Toffler nói 
tới chính là con người mang trì thức cao, mang thông tin 
lớn ấy. 

Chủ nghĩa hiện sinh và các trào lưu phi duy lý khác 
hòa nhập vào chủ nghĩa thực dụng rồi cả Triết học phân 
tích Mỹ, một hình thức hiện đại của chủ nghĩa duy lý, là 
nhằm tạo nên “con người thân lập thân” hiện đại đặc 
biệt của Mỹ. 


204 


4. CHỦ NGHĨA TU DO 


J. Rawls là đại biểu nổi tiếng của chủ nghĩa tự do 
của Mỹ. 

Ông sinh năm 1921 ở Baltimore. Năm 1943 ông học 
ở Đại học tổng hợp Princeton và nám 1950, nhận học vị 
tiến sĩ và là giảng viên triết học ở nhiều trường Đại học 
trong đó có Harvard. Ông là chủ tịch hội triết học, hội 
triết học chính trị và pháp lý Mỹ. Ông nhận được nhiều 
giải thưởng quốc gia và cả giải thương của Viện hàn lâm 
Hoàng gia Thụy Điển và của nhiều nước khác. 


Tác phẩm Ly luận công lý ra đời năm 1971. Đây là 
kết quà của sự chín muói và tổng hợp của nhiều bài viết 
trước đó về lý luận công lý, ví như: Công ly như là sự 
công bằng. Tap chí Triết học ngay 24-10-1957), Hai 
khát niềm vé công lý, Nền tự do hợp hiến và Khái niêm 
và tự do, Sự chứng minh của sự bất tuân thú спа công 
dán. Sau tác phẩm Lý luận công lý, ông tiếp tuc có 
nhiều bài báo về công lý như Chủ nghĩa tự do chính trị 
nói về tính đa nguyên văn hóa, sự kết hợp của nhiều 
nền văn hóa dưới một mái nhà chung, như Công ly như 
sự công bằng, sự trình bày lại. Táp bài giảng vé triết 
học đạo đúc. 


Với những quan niệm về Triết học đạo đức và chính 
trị, tác phẩm Ly luận công lý của Rawls đã dưa lại một 
khung qui chiếu cho việc phân tích và thuc thi một 


205 


chính sách xã hội. Tác phẩm được coi như đóng góp lớn 
cho công việc suy tư về tình trạng xung đột giữa công lý 
xã hội và hiệu quả kinh të. 


Rawls đã kế thừa truyền thống của Hoa Rỳ về đấu 
tranh chống nạn nghèo khó, về quyền công dân. Các 
luận đề của ông đã tạo nên một sự đổi mới trong kinh tế 
chính trị của Pareto không chỉ vẻ những ý ý kiến kết luận 
mà còn cả về tiến trình của nó, Lức muốn kiểm soát chặt 
chẽ chất lượng của một lý luận cả về mặt hình thức cũng 
như vé mặt dao đức. 


Ông là nhà lý luận có tư tưởng tự do về quan niệm 
công lý. Nhưng ngược lại, các nhà tự do cực đoan lại chê 
trách lập trường “can thiệp thái quá” của ông cho nên 
coi ông là “phần tử tự do” theo nghĩa Anglo — saxon 
thành thử theo ý họ cần xếp ông vào “cánh tà” thì mới 


phải. 


CÔNG LÝ NHƯ CÔNG BẰNG 


Ý niệm nền táng của lý luận về công lý là chống lại 
chủ nghĩa vị lợi bằng một chủ nghĩa cải cách: mọi thiết 
chế và mọi qui luật dù hiệu nghiệm và tổ chức tốt ra sao 
thì cũng phải cải cách hay xóa bó nếu chúng bất công lý. 
Mỗi người có sự bất khả xâm phạm được xây dựng trên 
công lý: nguyên tắc công lý có chức năng dióu hòa 
những xung đột lợi ích nẩy sinh không tránh khói từ sự 
phân bổ những thành quả của sự hợp tác, Ý tưởng về 
quyền bình đẳng và về tự do cho mọi người không thể 
tùy thuộc vào buôn bán chính trị: phổi quan niệm công 
ký như công bằng. Rawls tìm tới điều tưởng tượng về 


206 


khế ước xã hội đã được xây dựng rộng rãi từ lý thuyết 
trò chơi. 


Ông đã bước ra khói con đường của chủ nghĩa vị lợi 
khi ông không thừa nhận định nghĩa của nó về xã hội 
công bằng căn cứ vào khả năng đơn giản là cực đại hóa 
tổng cộng mọi thỏa mãn đối với nhu cầu duy lý của mỗi 
cá nhân. Chủ nghĩa vị lợi do nhà triết học Anh Bentham 
sáng lập đã xây dựng tính luân lý của những hành động 
trên những khả năng của chúng là sản sinh ra một 
hạnh phúc có ích lợi với số lượng lớn nhất. 


Ông vạch ra sự khác biệt giữa chủ nghĩa vị lợi và 
luân lý về công lý như sau: 


Về chủ nghĩa vị lợi, đó là kết quả của sự mở rộng ra 
toàn thể xã hội của nguyên tắc lựa chọn thích hợp cho 
một cá nhân, và để làm cho sự mở rộng này hữu hiệu, 
người ta xử lý tất cà mọi người như một người độc lập 
nhất nhờ hoạt động tường tượng của một khán giả vô tư 
và có khả năng thu được thiện cảm. Rawls kết luận 
rằng như vậy chủ nghĩa vị lợi quả là không thật sự nhìn 
nhận nghiêm túc đối với đông người. 

Lý luận về công lý, đối lập 0 mặt thứ hai với chủ 
nghĩa vi lợi ở chỗ trong khi chủ nghĩa vị lợi mỡ rộng ra 
toàn xã hội nguyên tắc lựa chọn thích hợp cho một cá 
nhân thì Ij luận công lý như là công bằng vốn là hoc 
thuyết về khế ước xà hội lại đặt ra nguyên tắc về lựa 
chọn và cho rằng chính bản thân nguyên tắc công lý 
cũng là đối tượng của một thỏa ước khởi thủy. 


207 


Không chỉ đối lập với những người theo chủ nghĩa 
vị lợi mà cả với người theo chủ nghĩa thực chứng, những 
người tôn süng quá đáng toán kinh té. 


Rawls cho rằng việc lựa chọn các vấn đề nghiên cứu 
và các giả thuyết để thực hiện phải ở ngoài việc kiểm 
soát của toán kinh tế bởi vì chúng chứa đựng những 
phán đoán giá trị (những giá tri tỉnh thần) mà những 
phán xét chính trị đó không thể nào tách khỏi khoa 
chính trị. Rawls viết: “Những lựa chọn chung nhất 
trong số tất cả những lựa chọn mà người ta có thể làm 
được trong xã hội, chẳng hạn như những lựa chọn các 
nguyên ly đầu tiên xác định một quan điểm về công lý, 
quan điểm đó lại quyết định hết ау moi sự phê phán 
và sự cải cách sau này của các thiết chế”, 


Sự lựa chọn chính trị cuối cùng đã được xác định 
như thế cho nên Rawls đề nghị một phương sách đẩy lùi 
càng xa càng hay thời điểm cần thiết dua ra những 
phán đoán giá trị. Rawls cho rằng phải xuất phát từ “vị 
thế khởi thủy” trong dó: “Không ai biết chỗ đứng của 
mình trong xã hội, vị trí giai cấp hoặc cương vị xã hội 
của mình giếng như không ai biết số phận đã được dành 
cho mình như thế nào trong sự phân phối các năng lực 
và các năng khiếu thiên bẩm”. 

Giả thuyết xuất phát là một hoàn cảnh ở đó moi 
người đều hoàn toàn bình dáng, mọi người không hay 
biết gì về địa vị xã hội, về tư chất, về quan niệm của 
mình và xu hướng tâm lý của mình. Giả thuyết đó của 
208 


“bức màn không hay biết” tương ứng với bức màn của 
tình trạng tự nhiên của những nhà lý luận về khế ước. 

Giả thuyết xuất phát về “vị thế khởi thủy” và “bức 
màn của sự không hay biết” là nội dung chính của lý 
luận về công lý và cũng đóng góp quan trọng nhất của 
Rawls về lý luận công lý. Tác già đã thấy rõ tám quan 
trọng có tính then chốt của giả thuyết trong nghiên cứu 
khoa học, đánh dấu sự trừu tượng cao của tư duy khoa 
học hiện đại. 


HAI NGUYÊN TẮC: TỰ DO VÀ CÔNG LÝ, NỀN 
MÓNG CỦA KHÊ ƯỚC XÃ HỘI 


Một khi con người đã được đặt vào một “vị thế khởi 
thủy” như thế thì sẽ có cơ may để tán dóng những 
nguyên tắc sau đây về công lý. 

- Nguyên tắc bình đẳng: mỗi người phải có 
quyền bình đẳng trong một hệ thống rộng lớn nhất của 
những tự đo cơ bản ngang nhau cho mọi người. 


- Nguyên tắc chênh lệch: những bất bình 
đẳng phải được tổ chức sao cho: a) người ta có ý trông đợi 
rằng chúng sẽ mang lại thuận lợi cho moi người và b) 
chúng được gắn liên với những địa vị và những chức 
năng được mở ra cho tất cả mọi người. 

- Khái niệm chủ thể hay khái niệm người mà 
trên đó dựa vào là không đồng nhất. Theo nguyên tắc 
thứ nhất, những con người là những chủ thể cá nhân 
đơn độc, không cộng đông, có trước mọi xã hội. Con 
nguyên tắc thứ hai, chúng đối lập với những chủ thể 


209 


vững chắc hơn, tha thiết với sự sung túc cộng đồng, coi 
xã hội như một viễn cảnh sống. Đối với chủ nghĩa tự do, 
giá trị, 50 hữu tài sản luôn luôn được coi là những thuộc 
tính ngoại lai chứ không như những yếu tế hợp thành 
của con người. Trái lại phải coi cá nhân như được xây 
dựng bởi một cộng đồng và bởi một lịch sử. 


Bất bình đẳng có thể tìm thấy được một hình thức 
chính đáng của nó: qua những kích thích mà nó tạo ra 
được, điều đó cho phép có thêm sản phẩm, thêm đổi 
mới... nhờ vậy tình cảnh của những người bất hạnh 
nhất cũng sẽ được khá lên chút ít so với trường hợp mà ở 
đó về hình thức thi có về nhu bình đẳng hơn. Tu do chỉ 
có thể bị hạn định nhân danh chính bản thân tự do chứ 
không phải nhân danh sự thu hẹp cái bất bình đẳng. 


Thế nhưng trong thực tiễn phải làm cách nào để 
ứng dụng “lý luận về công lý như là công bằng” như đã 
nêu? Rawls trả lời rằng: trong ý thức, các cá nhân phải 
tự đặt mình trong một tình huống thuần túy giả định 
gọi là “vị thế khởi thủy” đã nói ở trên. 

Các nguyên tắc công lý mà cá nhân lựa chọn dưới 
“tấm màn không hiểu biết” này rõ ràng in đậm nét tình 
đoàn kết, thậm chí quan điểm bình quân chủ nghĩa. 

Rawls cho rằng đây chính là điều đã tạo lập tính ưu 
việt của bình đẳng dân chủ. 

Bình đẳng dân chủ là gì? Bình đẳng dân chủ khác 
các tổ chức chính trị khác. Có khả năng hình thành bốn 
tổ chức chính trị sau đây. 


210 


Hệ thống tự do tự nhiên với một sự bình đẳng 
thuần túy hình thức về cơ hội, về các sự kích thích mạnh 
mẽ dẫn tới hiệu quả. 

Hệ thống quý tộc tự nhiên, (trong đó vẫn có bình 
đẳng hình thức về cơ hội, đẳng cấp ngôi thứ, nhưng vì tư 
cách quý tộc mà phải làm; người ta chuẩn cấp ăn ở cho ' 
kë cùng khổ nhất). 


Hệ thống bình dáng tự do (với một bình đẳng thực 
tế hơn về cơ hội sau cùng được thực hiện với một lý 
tưởng công lý thuần túy cá nhân rất gần với những điều 
điễn ra trong thi đấu thể thao) thực chất đó là một hệ 
thống không ổn định và sẽ dẫn tới chỗ thủ tiêu thiết chế 
gia đình. 

Cuối cùng là hệ thống bình dáng dán chủ với bình 
đẳng thực tế về cơ hội và thái độ tón trọng nguyên tắc 
chênh lệch: trong đó “chiếc bánh ga tô xã hội” không còn 
chỉ đem chia theo tỷ lệ của trình độ gioi giang của từng 
người trong cuộc dua tranh căng thẳng trên thị trường 
lao động và của cải như trước kia nữa. Hệ thống bình 
dáng dàn chủ không trái ngược với tu do. Thực ra nó 
đảm bảo công lý hơn cho những người bất hạnh nhất, 
thiếu thốn nhất, song vẫn duy trì một liểu lượng thỏa 
đáng cho tính hiệu quả, hơn nữa nó lại có độ ổn định cao 
hơn. Đặc sắc của nó thể hiện trong khẩu hiệu với những 
nguyên tắc lớn “tự do", “bác ái" hoặc “đoàn kết”, “bình 
đẳng” tức khẩu hiệu gồm những nguyên tắc chính thể 
cộng hoa ra đời từ năm 1789 ở Pháp, dà được đảo lại. Đó 
là tính ưu việt của bình đẳng dân chủ so với các tổ chức 
khác. 


211 


CÁCH PHÁN PHÓILAI 


Từ hệ thống binh đẳng dân chủ. Rawls dé xuất một 
hệ quy chiếu cho vấn đề phân phối. 


Trong cấu tạo oo sở, một tổ chức có quyền hạn và có 
nghĩa vụ sẽ tô ra là hữu hiệu, nếu không xảy ra khả 
năng thay đổi được các quy tắc và khả năng duy trì các 
hệ thống quyền hạn và nghĩa vụ sao cho có thể tăng 
thêm các điều trông đợi của một cá nhân đại diện nào 
đó, đồng thời không phải vì thế mà giảm bớt các điều 
cần trông đợi một cá nhân khác. Điều cần lưu ý là các 
thay đổi này đều phải tương hợp với các nguyên tắc 
khác. Nói thế có nghĩa là khi thay đổi cấu tạo cơ sở, 
chúng ta không được bóp nghẹt nguyên tắc tự do ngang 
nhau với moi người và cũng không doi hói phải duy tri 
các địa vị mở ra cho tất cả mọi người. Cái mà ta có thể 
thay đổi là sự phân phối thu nhập hay của cải cũng như 
cách thức mà những người nắm quyền hoặc chịu trách 
nhiệm có thể vận dụng để điều khiển việc hợp tác. Nếu 
nó tương hợp với những ràng buộc của tự do và khả 
năng thừa huong su tự do đó thì việc cung cấp các thứ 
“của cài ban đầu” này có thể hiệu chỉnh thế nào để thay 
đổi các mong đợi của những cá nhân đại diện. Một tổ 
chức của cấu tạo cơ sở sẽ là hữu hiệu khi chẳng có một 
phương tiện nào để thay đổi sự phân phối này theo cách 
tăng triển vọng cho một số, đông thời không giảm triển 
vọng cho một số khác. 


Dưới “cái màn che của sự không hay biết”, tình 
trạng không hay biết các sở thích và từ đó kéo theo sự 
không hay biết về địa vị của mình trong xã hội sẽ dẫn cá 


212 


nhân duy lý tới việc chấp nhận cái vi thế khôn ngoan 
tựa như cái vị thế mà sự chấp nhận quy tắc maximum 
dẫn tới. 

Quy tắc maximin là 81? Rawls giải thích như sau: 
đó là phương pháp gợi mở (heuristique) nó có ích nếu 
hai nguyên tắc công lý được xử lý như giải pháp của 
maximin cho vấn đề công lý xã hội. Có một quan hệ giữa 
hai nguyên tắc này và quy tắc maximin cho những lựa 
chọn trong cái không chắc chán. Điều đó là di nhiên, vi 
một người nào đó sẽ lựa chọn hai nguyên tắc ấy để lập 
kế hoạch cho một xã hội mà kẻ thù của anh ta đã định 
địa vị cho anh ta. Quy tắc maximum cho ta biết cách sắp 
xếp thang bậc của các giải pháp có thể tùy thuộc vào kết 
quả tối nhất có thể của chúng, từ đó chúng ta phải chọn 
một giải pháp mà kết quả tôi tệ của nó vẫn còn cao hơn 
50 với từng kết quả của các giải pháp khác. Đáng lưu ý 
một điều là: những con người được đặt vào vị thế khởi 
thủy đều không nghĩ rằng địa điểm ban dầu của họ 
trong xã hội đã bị định đoạt bởi một kë thù có ác ý. 

Rawls nhận xét: những con người ấy không nên suy 
lý xuất phát từ những tiên dë ban đầu, Tám màn che sự 
không hay biết không hé máu thuẫn gì với tư tưởng này, 
chừng nào tình trạng sự thiếu vắng thông tin không 
phải là một thông tin giả mạo. Nhưng, hai nguyên tắc 
về công lý lại được lựa chọn, nếu hai đối tác buộc phải tự 
bảo vệ chống lại sự bất tất như thế, thì điều đó cắt nghĩa 
khi nào quan niệm đó là giải pháp maximin. 

Ta bắt gặp ở đây một tư tưởng độc đáo của Rawls 
rằng: sự bất bình đẳng tự bản thân nó không phải là 


213 


điều xấu trong khi nhiều binh đẳng vẫn chỉ làm cho con 
người nghèo khổ hơn. 

Đã nói tới phân phối, người ta không thể nói tới của 
cải. Ở đây người ta sẽ thấy thái độ của chủ nghĩa tự do 
mà Rawls là đại biểu đối với bản tính của của cải ra sao. 

Rawls nhấn mạnh rằng trước khi lựa chọn nguyên 
tắc của công lý được áp dụng cho mọi người, những con 
người có tính giả thuyết được bao phủ bởi “bức màn 
không hay biết” không hề ý thức đối với ý niệm về của 
cải của họ, tức những hoạt động và những mục tiêu mà 
họ coi là tư bản trong cuộc sống. Theo ông, đó là điều 
kiện cần thiết để xã hội sẵn xuất tro thành công minh 
đối với tất cả những ai đến từ những truyền thống đạo 
đức hay triết học khác nhau. Nhưng ró ràng là để nhận 
thức về những nguyên tắc phân phối của cải, những cá 
nhân phải có một ý niệm về cái được phân phối. Nhằm 
mục đích đó, Rawls đề xướng một lý luận gọi là “tý luận 
tối thiểu về của cài" tức là một bång liệt kê “những của 
cải đầu tiên”, ví như: tự do, sự giàu có, thu nhập và bằng 
cách đó, theo ông, một khối lượng lớn nhất thì bao giờ 
cũng tốt hơn số lượng nhỏ nhất, và tất cả những cái đó 
thuộc mọi cá nhân bất kể quan niệm cá nhân ra sao. 

Trong bảng liệt kê đó, Rawls nói về những của cải 
sơ cấp như những phương tiện để thực hiện một quan 
niệm về của cải. Bằng liệt kê của ông gần với lập trường 
của Kant về sự tự trị và về sự duy lý mà ông đã sử dụng 
rõ ràng để mô tả những người sáng lập được đặt o “vị trí 
khói thủy”. Nhung dường như mặc dù tất cả nhằm 
khẳng định rằng những yếu tó đó là có giá trị bất chấp 


214 


quan niệm về của cải ra sao và rằng một số lượng lớn về 
những của cải luôn luôn có giá trị hơn số lượng nho. 
Bảng liệt kê “tối thiểu” đó mới đủ để cơ cấu một kiểu 
công lý phân phối. Điều này cũng cần thiết khi người ta 
đi tới tạo lập một sự vận hành đang mong đợi của nhân 
loại. 


Nói tới công lý phân phối, lập tức phải đặt ra vấn dë 
nhiệm vụ đối với thế hệ tương lai. 


Một thế hệ không chỉ bảo tôn những thiết chế công 
bằng duoc xác lập mà từng thời kỳ còn phải để đành một, 
số lượng tư bàn thực tế khá đủ để tích lũy khối lượng 
tiết kiệm dành đụm lại bằng cách này có thể thực hiện 
được với nhiều hình thức rất đa dạng kể từ vốn đầu tư 
vào văn hóa và giáo dục. Hãy tạm giả định trong một 
thời điểm rằng chúng ta đã nắm được một nguyên tắc 
đúng dắn về tiết kiệm để biết rõ phải đầu tư tới đâu, khi 
ấy quả là mức tối thiểu xã hội đã được xác định xong. 


Về công lý giữa các thế hệ theo ý kiến của Rawls 
chủ nghĩa vị lợi sẽ dẫn tới tình trạng thái quá về tiết 
kiệm, chẳng hạn sẽ xảy ra trường hopdoihói ^ các thế 
hệ nghèo phải gánh chịu nhiều hy sinh để phục vụ sự 
huong thu quá đầy đủ mà các thế hệ tương lai sẽ tiếp 
nhận, những thế hệ này chắc chắn tự bản thân sẽ giàu 
có rất nhiều so với những lớp tiền bối. Nhung Rawls 
cũng thừa nhận rằng các thế hệ đều phải có những bổn 
phận đối với nhau. 


215 


Nguyên tắc chênh lệch đã bao hàm một dièu ràng 
buộc trong bản thân nó. Đó là yêu cầu phải thực hiện 
nguyên tắc tiết kiêm, nếu nguyên tắc thứ nhất về công 
lý và nguyên tắc bình đẳng về thời cơ là những nguyên 
tắc hàng đầu đi trước so với nguyên tắc chênh lệch trong 
nội bộ một thế hệ thì nguyên tắc tiết kiệm sẽ hạn định 
việc ứng đụng nguyên tắc chênh lệch trong mối tương 
quan giữa các thế hệ. 


BÓN CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC 


Tất cả các suy nghĩ trên đây của tác giả đã dẫn ông 
tới luận chứng cần xác lập một chước năng vé phân phối. 
Đó cũng là một trong những lý do chính về vai trò can 
thiệp của Nhà nước. 


Trong việc xác lập thiết chế này, theo sáng kiến của 
Rawls, Chính phủ có thể phân chia thành bốn ban, mỗi 
ban gồm nhiều tiểu ban mà hoạt động của chúng là đảm 
bảo một số điều kiện xã hội và kinh tế. Các ban này có 
chức năng riêng không “dám chân” lên tổ chức thông 
thường của chính phủ. 


Ban trợ cáp phụ trách theo đöi hệ thống giá cả, có 
thực sự mang tính cạnh tranh hiệu quả hay không cũng 
như việc ngăn ngừa sự hình thành các vị trí thái quá 
trên thị trường. Loại hình quyền lực này không tôn tại 
lâu bằng các thi trường không thể đảm bảo là có thêm 
tính cạnh tranh mà không xung đột với tính hiệu quả, 
với sự kiện địa lý và với sở thích việc nội trợ của gia 
đình. 


216 


Vai tro của ban này còn thể hiện ở chỗ mỗi khi giá 
cà không thích dáng thi cán phàn ành chính xác các lợi 
thế, ưu điểm và giá thành xã hội nhằm phát hiện uốn 
nắn các biến dạng dễ nhận thấy nhất đối với nguyên tắc 
hiệu quả. Dé thực hiện chức nàng ấy nó được sử dụng 
các khoản thuế má, lệ phí cũng như trợ cấp thoa đáng 
và những điều chỉnh về luật so hữu. 


_ Ban chuyên trách công tác ổn dinh: Cơ quan 
này phải nỗ lực phấn đấu bào даш gồm дч việc lam cho 
moi người. Yêu cầu đó được hiểu theo nghĩa: tất cả ai di 
tầm việc đều có việc, đồng thời quyền tự do lựa chọn việc 
làm và tình hình tài chính của đất nước phải được hỗ trợ 
bằng một “sức cầu thực tế”. 


Đại thể hai ban này gộp lại phải thực biện tốt 
nhiệm vụ đàm bão hiệu lực kinh tế thì trường. 


Ban chuyển nhượn§ chăm lo bảo đảm cái tối thiểu 
xã hội. 


Có những lý do vừng chắc để chống lại cách xác 
định tổng thu nhập chỉ dựa vào môt căn cứ duy nhất là 
cạnh tranh, bởi lé canh tranh bao giờ cũng không biết 
tới nhu cầu và đời hbi của mức sống phải chăng. Đứng 
trên quan điểm của giai đoạn lập pháp, sẽ là hợp lý, nếu 
biết tự bào vé bản thân mình, cũng như con cháu minh 
trước những điều bất ngờ của thị trường: Thực ra, đây 
cũng là những dièu mà nguyên tác chênh lệch doi hói 
phải có. Song một khi đạt tới cái tối thiểu phải chăng 
nhờ các chuyển nhượng thu nhập đó rồi thì có thể sẽ 
hoàn toàn đúng đắn khi xác định phần còn lại của tổng 


217 


thu nhập bằng hệ thống giá cả, với điều kiện là hệ thống 
này phải tương đối hữu hiệu và không chịu những trói 
buộc mang tính chất độc quyền, lũng đoạn cũng như đã 
loại trừ được hết mọi hậu quả hướng ngoại quá đáng. 
Thêm nữa, cách thức thỏa mãn nhu cầu như trên tất 
phải hữu hiệu hơn so với cách thức ấn định mức lương 
tối thiểu để can thiệp vào việc xác dinh thu nhập. 


Đối với từng ban, tết hơn hết là chỉ quy định những 
nhiệm vụ có khả năng phù hợp với nhau, bôi vì thi 
trường sinh ra vốn không phải là để thỏa mãn các nhu 
cầu. Muốn thỏa mãn được như cầu cần phải trông сау 
vào một tổ chức khác nó. Lúc đó sự thỏa mãn các 
nguyên tắc về công lý lại tùy thuộc vào mức tổng thu 
nhập của những người khó khăn nhất, bất lợi nhất (tiền 
lương cộng với chuyển nhượng xã hội), mức tổng thu 
nhập này phải bảo đảm cực đại hóa được các trông đợi 
đài hạn, cố nhiên phải tôn trọng các điều kiện các quyền 
tự do ngang nhau đối với mọi người cũng như quyền 
bình đẳng đúng với công lý về cơ hội. 


- Ban cuối cùng là ban chăm lo công viéc phán 
phối. Nhiệm vụ cơ quan này là bảo дат một công lý 
nhất định trong phân phối theo chế độ thuế khóa và các 
biện pháp điều chỉnh cần thiết về quyền sở hữu. Mục 
tiêu của Ban phân phối không nhằm cực đại hóa mức 
thöa mãn ròng, đối với các nhu cầu mà chính xác là xác 
lập các thiết chế cơ bản chính đáng. Hình thức các chức 
năng hiệu ích chẳng đóng một vai trò gì ở đây. Nó đặt ra 
một bài toán cho chủ nghĩa vị lợi chứ không phải cho 
chủ nghĩa khế ước xã hội. 


218 


Quan điểm “thu nhập tối thiểu” hơn hẳn quan điểm 
“lương tối thiểu”. Bằng quan điểm đó, Rawls đã tiến gần 
sát các tác gia chủ trương vận dụng chế độ thuế âm 
(impôt négatif). Khi dà đạt tới mức tối thiểu đó thì cứ 
mặc cho thị trường thả sức đóng vai trò của nó. Còn về 
vấn dë phân phối lại, Rawls thừa nhận tầm quan trọng 
của một phán đoán chính trị liên quan đến mức độ bất 
bình đẳng mà ta nên chấp nhận. Ông viết “trong thực 
tiễn ta thường bắt buộc phải lựa chọn giữa những hệ 
thống với mức độ bất công lý hoặc nhiều hoặc ít”. 


Tác phẩm Lý luận công lý của Rawls mang tính 
thời đại bởi vì Triết học đạo đức, chính trị đó của ông đã 
tập trung vào vân dé con người, vấn dé du phóng cuộc 
sống của con người duy lý. 


Ở дау công bằng và chủ nghĩa cá nhân đã được tái 
hoa hợp với nhau ở trong Ly luận vé công lý, à đó bao 
hàm một lý luận vé hạnh phúc và về điều thiện. 


Ông viết như sau: “Một xã hội được xếp đặt với trật 
tự tốt sé оа mãn được các nguyên tác về công lý, đó là 
những nguyên tắc duy lý một cách tập thể xét trong 
viễn cảnh từ “vị thế khởi thủy” và đứng trên quan điểm 
cá nhân, sự mong muốn tôn trọng quan điểm công cộng 
về công lý để điều khiển dự phóng cuộc sống của mình, 
phù hợp với các nguyên tắc của chọn lựa duy lý”. 


Tác phẩm Ly luận công lý dà dua Rawls lên danh 
vọng cao của nhà triết học chính trị của chủ nghĩa tự do 
Mỹ và có lẽ của thế giới hiện đại. 


219 


Các tác già của bộ Lich sử tư tưởng kinh tế Pháp 
da đặt Rawls ở vị trí là những “cửa mở ra một chung 
két" có nghĩa là ông vừa là một đỉnh cao khép lại quá 
khứ và mở ra một hướng mới cho tương lai của xã hội 
Mỹ. 

Rawls mất ngày 24 tháng 11 năm 2002, thọ 82 tuổi. 
Vĩnh biệt ông, giáo sư Lawrence N. Summers, chủ tịch 
Dai học Harvard nói: “O tiến sĩ Rawls có sự kết hợp giữa 
một trí tuệ uyên bác và một tính nhân văn sâu sắc... rất 
ít nếu không muốn nói là không có nhà triết học hiện 
đại nào có được ảnh hưởng quyết định đến cách mà 
chúng ta suy nghĩ về công lý nhu Rawls. Các học giả 
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của các thế hệ sau sẽ 
vẫn còn tiếp tục học được rất nhiều ở ông”. 


220 


CHƯƠNG IV 


TRIẾT HỌC KHOA HỌC 


1. CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC MỚI 


Chủ nghĩa hiện thực mới có mấy đặc điểm sau đây: 


PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC 


Chủ nghĩa hiện thực mới tuyên bố dùng phương 
pháp khoa học để lý giải các vấn đề triết học. Đó là 
phương pháp phân tích logic, triết bọc cần sử dụng 
ngôn ngữ để phân tích những vấn dà lôn xón phức tạp 
thành những vấn đề rõ ràng nhằm khắc phục tính lông 
lèo của ngôn ngữ và tư tuong. Chủ nghĩa hiện thực và 
triết học phân tích đã gặp nhau 9 dây. Người ta chú ý tới 
những thành tựu của toán học và logic toán học đương 
đại. Lời nói đầu của Chủ nghĩa hiện thực mới viết rằng: 
“Logic học và toán học là mẫu mực truyền thống của 
trật tự nhất định, đã cung cấp cho tư duy chính xác 
những nguyên tắc, những dòng suy nghĩ mới... triết học 
cần dua vào logic... đối tượng của triết học chính là sản 
phẩm của phân tích..." 


Một trong những mục dích chính của chủ nghĩa 
hiện thực mới là chứng minh cho phương pháp logic và 


221 


phương pháp khoa học chính xác, và phổ biến nó rộng 
rãi. Nhiệm vụ của triết học theo chủ nghĩa hiện thực 
mới là tiến hành phân tích khái niệm logic một số khái 
niệm và mệnh dé trong khoa học. Ró ràng đường lối này 
đã thống nhất với triết học phân tích. Tuy họ chưa định 
ra dược những phương pháp có hệ thóng nhưng dà 
chuẩn bị điều kiện cho sự ra đời của triết học phân tích. 


Hơn nữa, các nhà hiện thực mới còn cho toán học và 
logic học là tiên nghiệm, là sự phân tích, là hệ thống 
diễn dịch của khái niệm trừu tượng thuần túy, cho nên 
triết học cũng trở thành sự phân tích và diễn dịch của 
khái niệm tiên thiên và thuần túy. 

Trước sau chủ nghĩa hiện thực mới chỉ thừa nhận 
là một “phương pháp khoa học” do đó nó chỉ quan tâm 
tới nhận thức học mà không màng gì tới bản thể học như 
các triết học đã có trong truyền thống. “Chủ nghĩa hiện 
thực mới chủ yếu là một học thuyết về quan hệ giữa quá 
trình nhận thức và sự vật được nhận thức”. 


LÝ LUẬN “THỰC THÉ TRUNG TÍNH" VÀ 
CHÔNG CHỦ NGHĨA DUY TÂM 


Chủ nghĩa hiện thực mới cho rằng đối tượng được 
nhận thức (sự vật cá biệt, sự vật đặc thù) tồn tại độc lập 
không dựa vào ý thức của chúng ta. Khi chúng ta chưa 
nhận thức được chúng, chúng đã tên tại, Pitkin viết 
“Người theo chủ nghĩa hiện thực cho rằng sự vật được 
cảm nhận không phải là sản phẩm của quan hệ nhận 
thức, sự tồn tại và tác dụng của chúng căn bản không 


222 


dựa vào quan hệ ấy". Montague nói: “Chủ nghĩa hiện 
thực cho rằng sự vật được nhận thức khi chưa được 
nhận thức có thể tiếp tục tồn tại như vậy, hoặc sự vật có 
thể không làm hại tính hiện thực của mình mà nhập 
vào và thoát khỏi quan hệ nhận thức, hoặc sự tồn tại 
của một sự vật không liên quan hoặc dựa vào bất kỳ 
người nào kinh nghiệm về nó, cảm nhận nó, tường 
tượng về nó hoặc dùng bất kỳ phương thức nào nhận 
thức nó”. Đó là một trong những niềm tin cơ bản của 
những người theo chủ nghĩa hiện thực mới. Họ cho rằng 
nguyên tắc ấy được suy luận từ kinh nghiệm thường 
ngày của chúng ta, kinh nghiệm đó chứng to tuy ý thức 
hoặc nhận thức là một nhân tố tất nhiên khi chúng ta ý 
thức hoặc nhận thức một đối tượng nào đó, nhưng 
không phải tất nhiên chứng minh sự tôn tại của đối 
tượng dựa vào ý thức của chúng ta. 


Với cách nhìn đó, chủ nghĩa hiện thực mới đã đối 
lập với chủ nghĩa duy tâm. Nó phê phán chủ nghĩa duy 
tâm ở cái mà họ cho rằng đó là do “hoàn cảnh khó khăn 
của trung tâm cái tôi” của chủ nghĩa duy tâm đó. 


Cum từ trên đã được Perry giải thích như sau: con 
người không thể tách rời quan hệ nhận thức của họ khỏi 
sự vật để nhận thức sự vật đó, con người không thể có 
quan hệ với bất kỳ đối tượng nào mà không dựa vào 
nhận thức, vì vậy khi họ ý thức được đối tượng thì ý thức 
của họ thường trùng với đối tượng hoặc nói cách khác 
đối tượng đã trong ý thức của họ. Cái khó ở đây là chúng 
ta không thể đứng ngoài đối tượng nhận thức để so sánh 
với đối tượng nhận thức, Perry nói tiếp “muốn phát hiện 


223 


(méu có khà náng) một sự vật biến đổi như thế nào trong 
quan hệ nhận thức, tôi có thể phát hiện một số ví du về 
những sự vật bên ngoài mối quan hệ để có thể so sánh 
chúng với những ví dụ về các sự vật bên trong mối quan 
hệ ấy. Nhưng tôi không thể phát hiện những ví dụ sự 
vật như thế, vì “phát hiện” cũng là một cách muôn 
tránh mối quan hệ đó". Như thế có nghĩa là, chứng ta 
không thể so sánh cái ở trong và cái ở ngoài mối quan hệ 
nhận thức để từ đó chứng minh trực tiếp sự vật có thể 
tôn tại độc lập tách rời nhận thức của con người, hoặc 
như trong quan hệ nhận thức chúng ta không thể chứng 
minh đối tượng tôn tại độc lập không tùy thuộc sự biến 
đổi của nhận thức. Montague giải thích tiếp: “Chúng ta 
có thể dắt một con chó trước mát con meo và thấy nó 
sủa, sau đó đắt nó đi và không thấy nó süa nữa, do đó 
chúng ta có kết luận: chó sủa vì nó đứng trước mèo, 
“Nhưng chúng ta không thể xem xét Sự vật trước hoặc 
sau khi chúng ta nhìn thấy sự vật để chúng ta xem xét 
nó có thay đổi bình đáng hay không?”. Nghĩa là nếu 
chúng ta không cảm giác được sự vật, chúng ta không 
thể phát hiện quá trình xảy ra như thế nào: chúng ta 
không thé loai ra khói hoạt động nhận thức trong bất kỳ 
hoạt động nhận thức nào đều có thể nhận thức tham 
gia, không có chủ thể nhận thức thì không thể nói tới đối 
tượng nhận thức (khách thể), đối tượng chúng ta ý thức 
được thường đồng tón tại với ý thức. Đó là “hoàn cảnh 
khó khăn của trung tâm cái tôi”, 


Những người theo chủ nghĩa hiện thực mới cho 
rằng những người theo chủ nghĩa duy tâm lợi dụng 


224 


“hoàn cảnh khó khăn” nói trên để chứng minh ngoài 
kinh nghiệm cụ thể, ngoài ý thức con người, không tón 
tại tất cả cái gì hoặc nói rằng sự vật tồn tại là dựa vào sự 
nhận thức đối với nó. 


Perry cho rằng có tên tại “hoàn cảnh khó khăn của 
trung tâm cái tôi” nhưng nó không phục vụ cho mục 
đích của chủ nghĩa duy tâm. Những người theo chủ 
nghĩa duy tâm lợi dụng “hoàn cảnh khó khăn” để chứng 
minh luận đề của mình là hoàn toàn không có hiệu quả. 
Vì sao? Vì “hoàn cảnh khó khăn” đó chỉ là khó khăn về 
phương pháp học. Hoàn cảnh khó khăn đó quả thực bao 
gồm một mệnh đề rằng: “Mỗi một sự vật bàn đến là một 
quan niệm”, nghĩa là một sự vật mà khi chúng ta suy 
nghĩ hoặc đề cập tới thì những mệnh đề ấy trên thực tế 
là một mệnh đề lặp lại “chỉ là lời rỗng tuếch” đo đó nó chỉ 
gây tư tưởng hỗn loạn, và không chứng minh được cái 
gì. Montague kết luận rằng su võ đoán về sự tồn tại của 
ý thức và đối tượng chỉ là một loại “trùng ngôn” 
(tautologie). Ông viết tiếp rằng sai lầm lớn nhất và căn 
bản của chủ nghĩa duy tâm từ Berkeley đến Bratley là 
võ đoán về mối quan hệ giữa người nhận thức và đối 
tượng ở chỗ cho rằng đây là một loại “quan hệ nội tại”. 
Với luận đề trên, các nhà duy tâm rơi vào “hoàn cảnh 
khó khăn” về vũ trụ quá dài, quá lớn không thể dựa vào 
những kinh nghiệm hạn chế của bản thân nhà duy tâm 
và những người láng giéng của họ. Vi vậy các nhà duy 
tâm đó phải dé ra luận dë thứ hai bổ sung cho luận dé 
trên bằng cách giả định rằng có một kinh nghiệm vô 
hạn và tuyệt đối: nó gồm cả thế giới và thế giới dựa vào 


225 


nó. Tóm lại các nhà hiện thực mới phủ nhận cả hai luận 
đề trên của chủ nghĩa duy tâm, chủ trương sự tôn tại 
của đối tượng không cần phải dựa vào ý thức, cũng 
không giả định có một kinh nghiệm tuyệt đối, sự tồn tại 
của ý thức tuyệt đối. 

Trong tình hình ở Anh và Mỹ đã lưu hành chủ 
nghĩa duy tâm của Hegel, chủ nghĩa kinh nghiệm 
Berkeley nói là nhằm sửa đổi chủ nghĩa Hegel, hoặc nói 
là hỗn hợp chủ nghĩa kinh nghiệm Berkeley và chủ 
nghĩa duy tâm tuyệt đối của Hegel thì sự phê phán của 
chủ nghĩa hiện thực mới cũng là điều đáng ghi nhận. 


Chủ nghĩa hiện thực mới chống lại mệnh đề của 
chủ nghĩa duy tâm về đối tượng nhận thức là hiện thực 
độc lập. Vấn đề đặt ra là: bản tính của Sự vật của hiện 
thực đó là gì? 


Các nhà theo chủ nghĩa hiện thực mới cho rằng 
không thể nói thế giới hiện thực đó là do thực thể vật 
chất duy nhất hay thực thể tỉnh thần duy nhất tổ chức 
nên. Họ nói họ chống lại cả chủ nghĩa nhất nguyên lẫn 
chủ nghĩa nhị nguyên chia thế giới thành hai bộ phận: 
vật chát và tinh thần. ` 


Những người theo chủ nghĩa hiện thực mới cho 
rằng vật chất và tỉnh hần không phải là những hiện 
thực căn bản. Theo họ hiện thực căn bản đó là “sự vật 
trung tính” (bản thể trung tính). Tinh thần vật chất 
không phải là hai loại bản thể căn bản mà chủ yếu là 
quan hệ tổ chức của cùng một thực thể trung tính khác 
nhau mà thôi. Nói cách khác, sự phân biệt giữa vật và 
226 


tâm chỉ là sự phân biệt về quan hệ, không phải là sự 
phân biệt chất liệu hoặc hiện thực. Ví như cái ghế bằng 
vật chất và cái ghế được càm giác là cùng một hiện thực. 
Khi trình bày về chủ nghĩa duy linh và nhận thức học 
của chủ nghĩa hiện thực, Perry viết: “Tâm linh và thể 
xác đều có thể phân tích thành thể phức hợp của hạng 
mục tương đối nguyên thủy”, khi chúng được phân tích, 
dương như, chúng do những hạng mục tương đối 
nguyên thủy ấy tố chức nên, ít ra trong nhiều trương 
hợp chúng có thể trao đổi với nhau. Hai cái đều có tính 
chát có thể cảm giác được và cũng 1а phạm trù logic 
chung”. Về điểm này, các nhà hiện thực mới thống nhất 
với Russell, người sáng lập chủ nghĩa hiện thực Anh cho 
rằng, chất liệu cuối cùng của vũ trụ không thể nói là vật 
chất, cũng không thể nói là tinh thần: tiến bộ khoa học 
đã ảnh hưởng tới đến cách nhìn của con người đối với 
tỉnh thần vật chất, vật chất chịu ảnh hưởng của vật lý 
học đã dẫn tới một ý nghĩa vật chất của nó, tính thần 
chịu ảnh huong của tâm lý học đã dần dán mất ý nghĩa 
tỉnh thần của nó. Tinh thần và vật chất đã mất đặc tính 
của nó, hai cái do một loại nguyên liệu còn căn bản hơn 
đã tổ chức nén, loại nguyên liệu ấy con goi là “nguyên tử 
trung lập”. Bản thân nguyên tử trung lập đó là phi tinh 
thần, phi vật chất, toàn bộ vũ trụ do loại nguyên tử ấy 
cấu thành, chúng được sắp xếp tổ hợp theo phương thức 
nào dáy trở thành tài liệu nghiên cứu của vật lý học, 
được sắp xếp tổ hợp theo phương thức nào đó tro thành 
tài liệu nghiên cứu của tâm lý học. 


227 


Luận dë của chủ nghĩa hiện thuc mới về “bản thể 
trung tính”, về “hạng mục nguyên thủy”, hoặc về 
“nguyên tử trung lập” dã gặp 80 với những ý tưởng của 
chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa Mach, và cả với chủ 
nghĩa thực dụng. Perry đã nói về sự đúng đắn của Mach 
trong tác phẩm Phân tích cám giác. Nhà vật lý, nhà 
triết học Áo cho rằng “yếu tế” vật lý và tâm lý là cảm 
giác. W. James gọi "yếu tố" la "kinh nghiệm triệt để”. B. 
Russell dà lấy ví dụ cái bàn để 
này: tuy chúng ta hoài nghỉ sự tồn tại vật lý của cái bàn, 


thuyết minh về luận dë 


nhưng chúng ta không hoài nghỉ sự tôn tại của cảm 
giác, chúng ta không hoài nghi khả năng nhìn thấy 
màu sắc, hình dáng nhất định của đồ vật ấy đối với tât 
cả những cái tâm lý đó, chúng ta không hoài nghi. Và 
chính nhờ những “tài liệu càm giác” đó mà chúng ta biết 
có cái ban. Nói cách khác “tài liệu cảm giác” là đối tượng 
trực tiếp mà chúng ta nhận thức còn sự tổn tại của sự 
vật cá biệt chỉ là sự suy luận gián tiếp từ đối tượng trực 
tiếp của những nhận thức ấy: Russell nói “cái bàn biện 
thực chỉ có thể” và cần phải từ cái mà chúng ta nhận 
thức trực tiếp suy luận ra. Sự tồn tại của cái bàn suy 
luận ra từ "tài liệu cảm giác” về màu sắc, về độ dài, về 
kích thước to nhỏ. Nói rõ ràng hơn, cái hiện thực suy 
luận từ cảm giác, cái gọi là sự vật hoặc vật thể là do cảm 
giác, tri giác, biểu tượng tạo ra. 


Trên đây là luận dë cốt loi của chủ nghĩa hiện thực 
mới về sự tôn tại độc lập của đối tượng nhận thức. 


228 


VỀ LÝ THUYẾT TỒN TẠI ĐỘC LẬP CỦA BẢN 
CHAT, CÁI PHÔ BIÊN 


Chủ nghĩa hiện thực mới chủ trương có hai bản thể 
tôn tại độc lập: mót là sự vật với tính cách là đối tượng 
cảm giác, do sự vật trung tính tổ chức nên, hai là bản 
chất hay phổ quát của sự vật cá biệt với người cảm giác, 
tức là cái chung. Cái chung đó được các triết gia hiện 
thực dùng các khái niệm khác nhau sau đây: Moore gọi 
là “tiêm tại” (hoặc tiêm tồn), Russell gọi là “phổ quát”, 
Whitehead gọi là “khách thể vĩnh hằng”, hay “hình 
thức”, Perry gọi là “quan hệ hình thức”. 


Những nhà hiện thực mới cho rằng sự tón tại độc 
lập của cái phổ biến hoặc bản chất không thể quan sát 
bằng kinh nghiệm, chúng ta không thể thông qua kinh 
nghiệm để nhận thức chúng mà thông qua phân tích 
logic để phát hiện chứng. 


Montague bàn luận nguyên tắc này như sau bằng 
một ví dụ 5 + 7 = 12 là do tính chất của 5, 7 và 12, chứ 
không phải do tính chất của ý thức giải thích, không kể 
là số hoặc các chất không có số lượng như màu xanh, 
màu vàng. Quan hệ và kết cấu của chúng hoàn toàn 
không có liên quan đến ý thức chúng ta, nghĩa là chúng 
tôn tại độc lập. Perry khi bàn về nhàn thức học đã tiếp 
thu “thuyết yếu tố” của Mach, nhưng cũng phê bình 
Mach xem nhẹ mặt logic của tri thức. Xem nhẹ cái vật lý 
và cái tâm lý đều có chung một tính chất là có thể cảm 
giác được, chúng còn có một số quan hệ hình thức 
chung, siêu сат giác. Loại “quan hé hình thức” này 
cũng là cái chung, tức phổ quát, Montague viết: “Sự 


229 


phuc tạp của vật lý và tâm lý không phải ở tính có thể 
cảm giác được mà con ở quan hệ hình thức căn bản hơn 
như “trật tự”, “nhân quả”, “thời gian”... đều có cái 
chung”. Những quan hệ ấy trong trạng thái thuần túy 
của chúng có thể phát hiện được, khi chỉ dùng sự phân 
tích vượt ra ngoài phạm vi tác dụng phân biệt của cái có 
thể cảm giác được. Sự phân tích ngoài cảm giác này là 
“sự phân tích logic”. Vì vậy ông cho rằng tự nhiên của 
vật lý không phải là su tồn tại của mọi cái, “hiện thực 
của vật lý phức tạp, có thể phân giải thành những sự 
việc và quan hệ khá đơn giản”. Thông qua cái gì để phân 
tích? Đó là “phân tích logic”, vì phân giải ducc “sự việc 
quan hệ” cũng là những cái của khái niệm cơ bản và 
mệnh đề của logic và toán học. Những cái đó là căn bản, 
độc lập tồn tại nên Perry cho rằng: logie học có trước vật 
lý học. 


Chủ nghĩa hiện thực mới đã đem lại cho cái phổ 
quát nói chưng (cái logic, cái tư duy) và cái riêng lê (cái 
vật lý, cái cảm giác) những vị trí giống nhau trong bản 
thể học, tức là thừa nhận tính độc lập khách quan của 
chúng, nhưng họ lại cho rằng sự tón tại của chúng có ý 
nghĩa khác nhau: “Sự vật riêng lé tón tại trong thoi gian 
cái phổ quát là siêu thời gian, siêu kinh nghiệm”. 
Russell tuyên bố гб hon sự tồn tại của hai thế giới: thé 
giới của sự vật riêng lẻ, tức thế giới của “tài liệu cảm 
giác” và thế giới phổ quát siêu cảm giác. Phổ quát là 
vĩnh hằng, chúng có tính hiện thực, siêu thời gian, đối 
lập với tón tại (chỉ sự vật trong thời gian). Thế giới phổ 
quát hoặc thế giới hiện thực là vĩnh viễn, không biến 


230 


đổi, chính xác. Các nhà toán học, nhà logic học, những 
người xây dựng hệ thống điển hình và tất cả những 
người thích cái hoàn mỹ hơn yêu thích cả sinh mạng của 
họ đều thích thứ nó. Ngược lại thế giới của sự vật riêng 
lé thì mất di trong chốc lát, không гб ràng, không có giới 
hạn xác định, không có kế hoạch và sự sắp xếp nào rõ 
ràng tuy nó bao gồm mọi sự vật, mọi tư tường, mọi tình 
càm, mọi “tài liệu cảm giác” và mọi khách thể vật chất. 
Thế giới ấy chẳng qua là “hình ảnh mờ nhạt của thế giới 
phổ quát”. Lý luận về hai thế giới của Russell hoàn toàn 
bắt nguồn từ học thuyết Platon. Khi nói về vấn dé phó 
quát, ông viết: “Vấn dé mà ngày nay chúng ta bàn đến 
đã có từ xa xưa do chính Platon đưa lại. Lý thuyết về ý 
niệm của Platon là một thử nghiệm nhằm giải đáp vấn 
đề này... thử nghiệm của Platon đến ngày nay vẫn là 
một thử nghiệm thành công nhất. Những vấn đề nêu 
lên ngày nay phần lớn là lý luận của Platon, chỉ có một 
số sửa đổi cần thiết do sự tiến bộ của thời đại đặt ra”. 
Những người hiện thực mới ở Mỹ khi hợp tác viết lời nói 
đầu của Chủ nghĩa thực tại mới cũng viết rằng: “Nguoi 
theo chủ nghĩa hiện thực mới cũng là người theo chủ 
nghĩa hiện thực Platon”. Nhưng nó có một đặc điểm sau 
đây. Đúng như Russell đã nói tiến bộ của thời đại dà 
đưa đến một số “sửa chữa”. Ấy là chỗ nó đã khai thác 
những thành tựu của toán học và của logic học để làm 
căn cứ lý luận. Theo họ, toán học và logic học không có 
cơ sở khách quan. Khái niệm và phạm trù của chúng là 
tiên nghiệm, bởi vậy tự nó đã го, nó không cần dua bất 


231: 


kỳ sự vật cụ thể nào, cho nên bản thân nó có ý nghĩa 
hiện thực. Russell nói: “Giống như nguyên tắc của logic 
là tiên nghiệm, nguyên tắc logic không thể dựa vào kinh 
nghiệm để được chứng minh vì mọi cái chứng minh 
trước tiên đều cần giả định những nguyên tắc logic ấy”. 
Ông nói tiếp: “Mọi toán học thuần túy đều tiên nghiệm 
như logic, ví như 2 + 2 = 4, chúng ta cảm thấy tính tất 
nhiên của mệnh đề 2 cộng với 2 là 4 có tính chất nào đó, 
tính chất ấy không thể nào xuất hiện dù trong khái 
quát của kinh nghiệm đúng đắn nhất. Sự khái quát của 
kinh nghiệm mãi mãi dừng lại trên sự thực thuần túy, 
Chúng ta cảm thấy trong bất kỳ ở đâu trên thế giới là có 
2 cộng với 2 là 4. Cho nên nó không chỉ là sự thật thuần 
túy mà tro thành một điều tất nhiên, mọi sự thực đều có 
khả năng phải tuân theo sự tất nhiên ấy”. 


Các nhà triết học hiện thực mới ở Mỹ cũng có cách 
nhìn như thế. Perry cũng cho rằng cái vật lý đều có thể 
thông qua phân tích logic phân giải thành “sự việc và 
quan hệ đơn giản”, những cái đó là khái niệm logic hoặc 
mệnh đề siêu cảm giác ró ràng hơn, vũ trụ là một thực 
thể logic hoàn toàn trung tính. Ông cho rằng qua phân 
giải vũ trụ, người ta có được yếu tố cuối cùng tức là logic 
don giản nhất, những logic này có thể tổ chức nên bất kỳ 
đối tượng nào. Tinh thần và vật chất là sự hội tụ của 
logic. Chính logic này tạo nên “vật thể trung tính”. Do 
đó người theo chủ nghĩa hiện thực mới coi logic không 
chỉ là khoa học liên quan với tư duy mà còn là khoa học 
liên quan với bản thân bản thể, là “khoa học bản thể 


232 


thuán túy” Ho coi toán hoc và khái niém logic là mẫu 
mực, là chuẩn tắc của mọi khái niệm, triết học phải lấy 
toán học và logic làm nền tảng, phải kết hợp triết. học 
với logic học, phải dùng phương pháp toán học và khái 
niệm logic để phân tích mọi khái niệm, phân tích logic 
với khái niệm. Lý tường của triết học phải là một hệ 
thống điễn dịch đơn giản nhất, chặt chẽ nhất, thậm chí 
mệnh dé logic có thể dẫn chúng ta đến nhận thức mọi sự 
vật trên thế giới. 


CHỦ NGHĨA THÉ HIỆN TRUC TIẾP VÀ CHỦ 
NGHĨA ĐỘC LẬP NỘI TẠI 


Về nhận thức học, chủ nghĩa hiện thực mới nêu lên 
“chủ nghĩa hiện thực trực tiếp”. Đó la một nguyên tắc cơ 
bản của trào lưu triết học này Montague viết rằng cái 
phổ biến “trực tiếp nhận thức” được, không phải thông 
qua bắt chước hoặc phản ảnh gián tiếp nhận thức. Có 
nghĩa là nhận thức của con người về đối tượng không 
phải quan hệ về đối tượng mà là bản thân đối tượng. Nói 
cách khác, khi con người nhận thức về đối tượng nào đó, 
nó không hinh thành quan niệm vé đối tượng trong ý 
thức con người mà đối tượng đó thâm nhập trực tiếp vào 
trong ý thức của con người. 


Nguyên lý về “tính độc lập của cái nội tại” được 
Perry nêu lên đã thống nhất với nguyên lý thể hiện trực 
tiếp. Nói rõ hơn, nội dung cụ thể như sau: một mặt là sự 
vật độc lập, mặt khác, sự vật được nhận thức đã thâm 
nhập trực tiếp vào tâm linh, biến thành quan niệm. 
Hoặc nói cách khác, sự vật không dựa vào ý thức để tên 


233 


tại, vừa có thể thâm nhập vào ý thức, lam thành nội 
dung của ý thức. Perry viết: “Như mọi chủ nghĩa hiện 
thực, chủ nghĩa hiện thực mới khẳng định những cái 
giống nhau, khi khẳng định sự vật là độc lập thì cũng 
khẳng định sự vật được nhận thức, chúng là quan niệm 
của tâm linh. Chúng có thể thâm nhập trực tiếp vào 
tâm linh và khi chúng thâm nhập vào tâm linh, chúng 
trờ thành cái gọi là “quan niệm”. Vì vậy, quan niệm chỉ 
là sự vật trong quan hệ nhất định, hoặc nói, sự vật khi 
được nhận biết tức là quan niệm”. Nói cụ thể hơn, lý 
luận ấy bao gồm hai bộ phận: “học thuyết tính nội tại” 
và “học thuyết tính độc lập”, “học thuyết tính nội tại” 
khẳng định sự vật A được nhận biết, bản thân A thâm 
nhập vào mọi loại quan hệ, quan hệ ấy biến thành quan 
niệm hoặc nội dung của tâm linh”. Perry nói “Thuyết 
nội tại là một chủ nghĩa nhất nguyên về nhận thức học, 
nó chống lại chủ nghĩa nhị nguyên về thể xác và tâm 
linh, cũng chống lại chủ nghĩa nhị nguyên về sự vật và 
tư tường”. Chủ nghĩa nhất nguyên về nhận thức học 
như sau: khi sự vật được nhận thức thì những sự vật đó 
giống nhau từng nguyên tố một so với quan niệm hoặc 
nội dung của nhận thức. Như vậy tà đối tượng và quan 
niệm hợp nhất với nhau. Học thuyết về tính độc lập cho 
rằng sự vật đi vào tâm lý (nội tại) nên bản thân nó có nội 
dung, sự tón tại của nó không dua vào ban thân nó, có 
nghĩa rằng cái nội tại đồng thời có thể là độc lập. 


Vì sao thuyết nội tại và thuyết độc lập có thể nhất 
trí với nhau? Perry trả lời răng vật chất và tỉnh thần 
cùng một loại nguyên tố trung tính cấu tạo nên với các 


234 


mối quan hệ khác nhau, do đó sự khác biệt giữa thân 
thể và tâm linh là sự khác nhau về quan hệ và cơ năng, 
không phải khác nhau về nội dung (nội dung của cả hai 
đầu là nguyên tố của trung tính). Cùng một vật khi nó 
dua vào một loai quan hệ sẽ tro thành một cái có vật 
thể, đồng thời nó cũng có thể dựa vào một quan hệ khác 
trở nên nói dung có tri giác. Nói cách khác, cùng một 
loại nguyên tố trong một loại quan hệ này thì có tính 
chất vật thể và không loại trừ nó có thể đồng thời trong 
quan hệ khác có tính chất tinh thần. Giống như một 
người vừa là em bố tôi, vừa là chú tôi. Vậy là người ấy 
chỉ khác nhau về quan hệ mà thôi. Perry cho rằng quan 
hệ nhận thức giữa tri thức và sự vật là thé hiện một loại 
tỉnh thần và vật chất. Vì vậy khi chúng ta nhận thức 
một sự vật, chúng ta không thể nói sự vật là một loại 
tinh thần và vật chất. Hay khi chứng ta nhận thức một 
sự vật, chúng ta không thể nói sự vật là một loại bàn thể 
mà chỉ có thể nói chung chung (sự vật và quan niệm về 
nó) là cùng một cái, chẳng qua chỉ khác nhau về quan 
hệ. Cho nên sự vật vừa là nội tại ở trong tâm linh của 
chúng ta, đồng thời cũng độc lập với tâm linh chúng ta. 
Perry kết luận "nguyên lý" của tính độc lập của cái nội 
tại là nguyên lý cơ bản với tính cách là một loại triết học 
có tính xây dựng của chủ nghĩa hiện thực mới". 


Thuyết thể hiện trực tiếp và thuyết độc lập nội tại 
trên đây của chủ nghĩa hiện thực mới, theo các nhà triết 
học hiện thực mới, là chống lại chủ nghĩa nhị nguyên, 
bởi vì chủ nghĩa nhị nguyên coi sự nhận thức về sự vật 
là quan niệm, biểu tượng của sự vật, không xem nó là 


235 


bản thân sự vật tách rời hai cái với nhau. Ho cho rằng ё 
thế ky XVI, đại điện cho chủ nghĩa nhị nguyên đó là 
Descartes. 


Có thể nói gọn lại nhận thức học của chủ nghĩa hiện 
thực mới với hai nguyên tắc về “thể hiện trực tiếp” và 
“độc lập của cái nội tại” đã bắt nguồn sâu sắc từ triết học 
của Berkeley và Hume, 


Trong phong trào chủ nghĩa hiện thực không thể 
không có những bất đồng giữa các nhà triết học. Nhưng 
xét tới cùng, những bất đồng đó chỉ mang tính nội bộ, 
tất thấy đều không ai vượt ra xa khuôn khổ của chủ 
nghĩa hiện thực, và họ cùng đi tới những hiệu quả như 
sau. 


Có hai vấn đề gây bất đồng giữa họ: 1) vấn dë tính 
chất của nhận thức 2) vấn dë những cảm giác sai lầm 
(có người dịch là “thố giác”). 


Về tính chất của ý thức, Perry và Holt cho rằng sự 
nhân thức (ý thức) của cá thể đối với khách thể là một 
loại “phân ứng đặc biệt” (special reponse) của cơ thể đối 
với khách thể. Quan điểm này đi gần tới chủ nghĩa thực 
dụng, đặc biệt với tâm lý học hành vi, bởi vì tâm lý học 
này cũng đi theo chủ nghĩa kinh nghiệm: nó từ bô phép 
nội quan và chỉ thừa nhận hành vi (cử động) bên ngoài 
là đối tượng hữu hiệu của tâm lý hoc. Montague phân 
đối quan điểm trên cho rằng sự vật ngoài cơ thể gây 
phản ứng trong óc chúng ta, nhưng sự tạo nên “phản 
ứng đặc biệt” của ý thức không phải là sự vận động hoặc 
hành vi của thể hữu cơ, mà là “quan hệ ẩn chứa siêu 


236 


việt của cái tôi”, của trạng thái bộ óc. Cái siêu việt của 
cái tôi đặc biệt này làm nảy sinh quan hệ nhất định của 
cơ thể với khách thể trong thời gian, không gian hoặc 
căn bản không có trong thời gian và không gian (đối 
tượng). Ơ đây Montague cũng thuộc xu hướng muốn 
phá vỡ khung thực chứng: ra sức sử dụng khoa học như 
là cơ bản cho công việc tái thiết tổng quát về hiện thực 
(mà đây đó được gọi là “siêu hình học”). 


Vấn dé về ảo giác — chủ nghĩa hiện thực mới cho 
rằng, đối tượng của ý thức (khách thể) là tồn tại độc lập, 
đồng thời nhận thức của con người đối với khách thể 
không phải là “bắt chước”, là “phản ảnh” khách thể mà 
khách thể thể hiện trực tiếp trong ý thức. Nhưng trong 
đời sống thực tế, con người thường có hai ý thức trái 
ngược nhau về cùng một đối tượng (ví dụ cái gậy và cái 
gây gãy ở trong nước, hai đường dây song song và một 
đường đây nhìn từ ха)... Nếu theo thuyết thể hiện trực 
tiếp thì hai nhận thức đều là đúng. Đây là một khó 
khăn đặt ra cho chủ nghĩa hiện thực mới: thế nào là 
nhận thức giả, nhận thức sai lầm? 


Để giải quyết vấn dé, Holt nêu lên sự phân biệt 
giữa “tồn tại” và “thực tại”. Holt viết: “Trong thế giới ở 
ngoài tâm linh, có nhiều mâu thuẫn, và phi thực tại”. 
Đối tượng của ảo giác có tôn tại nhưng không hiện thực. 


Montague không tán thành quan điểm trên, ông đề 
xuất hai khái niệm “hiện hữu” (existant) và “thực thể” 
(subsistant) để phân biệt đối tượng thật và đối tượng 
giả. Đối tượng của thực tại thật là “hiện hữu” đối tượng 
của phi thực tại là “thực thể”. Cái phi thực tại hoặc thực 


237 


thể có thể {гё thành đối tượng nhận thức, nhưng bản 
thân nó không phải là nguyên nhân gây nên nhận thức, 
gây nên ао giác, cho nên theo Montague, cái thật, cái 
giả tùy theo sự phán đoán chủ quan của chúng ta, tùy 
theo hành động lựa chọn của cảm nhận và khái niệm 
tạo nên sự sai lầm, Montague gọi đó là sự sai lệch về 
quan sát cá nhân. Cũng theo Montague, đối tượng của 
cảm nhận thật và đối tượng của cảm nhận giả không có 
quan hệ đối xứng, có nghĩa là chúng ta chỉ có thể dùng 
đối tượng thật để giải thích cảm nhận giả chứ không thể 
lam ngược lại. Ao giác trong cơn mê cũng vậy, cũng 
không có tính đối xứng với kinh nghiệm của cuộc sống 
tỉnh táo. 


Những bất đồng tuong tự khác đã doi hồi chủ nghĩa 
hiện thực mới phải chuyển sang một hình thức mới của 
chủ nghĩa thực chứng. 


CHỦ NGHĨA HIỆN THUC PHÊ PHÁN 


Trước những khó khăn mà chủ nghĩa hiện thực vấp 
phải, một nhóm người trong bọn họ đã tách ra, họ phê 
phán những thiếu sót của chủ nghĩa hiện thực mới, từ 
đó một trào lưu triết học mang tên chủ nghĩa hiện thực 
phê phán xuất hiện. Trước hết họ phê phán nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa biện thực về thuyết thể biện trực 
tiếp ở chỗ dà đồng nhất tôn tại và ý thức, nhầm lẫn sự 
phân biệt thật và giả, chân lý và sai lầm gây nên sự 
mâu thuẫn với cuộc sống hàng ngày. Họ cho đó là một 
nhận thức ấu trĩ. 


238 


Những người theo chủ nghĩa hiện thực phê phán 
không tán thành quan niệm của chủ nghĩa hiện thực 
mới đã đánh đồng khách thể của nhận thức và trạng 
thái ý thức. Họ nhấn mạnh vào sự phân biệt giữa hai 
cái: họ cho rằng vật chất và tính thần là hai loại bản 
thể, cái mà chúng ta nhận thức không phải là tâm linh 
hoặc một trạng thái nào đó của ý thức, mà là bản thân 
khách thể bên ngoài. Khách thể là bản thể độc lập với 
quá trình nhận thức. Nhưng bản thân khách thể, đối 
tượng của nhận thức không giống như những người 
theo chủ nghĩa hiện thực đánh giá là nó thâm nhập trực 
tiếp vào ý thức, mà cần thông qua tác dụng môi giới. 
Môi giới là gì? Họ lý giải rằng bên ngoài chủ thể nhận 
thức và khách thể bị nhận thức còn có những “phức hợp 
đặc tính” (character complex) hoặc những nhóm chất 
lượng (quality group): đó là những cái “đã cho” trực tiếp, 
cho nên đó là nội dung mà ta cảm nhận. Chúng ta lấy đó 
làm môi giới để nhận biết sự vật ngoại giới. 


“Phức hợp đặc tính” hay “nhóm chất lượng” được 
chủ nghĩa hiện thực phê phán cho rằng theo tâm lý học, 
tri giác không chỉ góm ấn tượng của thực cảm và ấn 
tượng của ký ức mà còn gồm những “ý nghĩa” 
(meaning), còn “phức hợp đặc tính” là ấn tượng của thực 
cảm làm thức dậy ấn tượng của ký ức, gây nên quan 
niệm có ý nghĩa để tạo nên “nhóm” (group) tức là sự kết 
hợp của tính chất cảm giác và tính chất của ý nghĩa. 
Phức hợp đặc tính vừa không chỉ là trạng thái ý thức 
của tâm lý chủ quan, cũng không chỉ là bản thể thực tế 
khách quan, vật lý mà ở giữa chủ thể và khách thể, 


239 


nhưng có tính khách quan. Phúc hợp đặc tính cũng 
không chiếm thời gian và không gian. Santayana và 
Strong gọi đó là “bản chất” hay “phổ quát”. Phổ quát có 
tính chất logic cho nên gọi là “thực thể logic” (logical 
entity). Phức hợp đặc tính của nội dung cảm giác (tài 
liệu tri giác) đó là thực thể logic thế thì có thể ứng dụng 
ở mọi lúc, moi nơi. 


Về tài liệu tri giác hoặc “phức hợp đặc tính”, 
Lovejoy, Sellars, Pratt cho rằng tài liệu hoặc phức hợp 
đặc tính là cái của tâm lý tức là trạng thái tâm lý khi tri 
giác. Còn Santayana thì gọi tài liệu là “bản chất”. Theo 
cách nhìn này, tài liệu mà chúng ta nhận thức trực tiếp 
chỉ là trạng thái tâm lý hoặc “quan niệm”. “bản thể tâm 
lý”, “nội dung tâm lý”. Một số nhà theo chủ nghĩa hiện 
thực phê phán khác như Santayana, Strong, Rogers, 
Drake lại cho rằng “phức hợp đặc tính” là một loại bản 
thể đặc biệt không chỉ là sự vật của tâm lý mà con là 
một đặc trưng thực sự thuộc về đối tượng nhận thức và 
trong rất nhiều sự việc con bao gồm nhiều cái tất nhiên 
nấy sinh tùy theo thái độ hoặc sự phần ứng của cơ thể. 
Nhưng họ cũng không xác định những cái ấy là vật lý. 
Họ cho rằng “tài liệu” về bản tính không phải là tâm lý 
cũng không phải là vật lý, không phải là bản thân sự 
vật thực tại. 


Mặc đù những nhà hiện thực phê phán có những 
quan niệm khác nhau về “tài liệu”, về “nhóm tính chất”, 
nhưng họ nhất trí đi gần lại chủ nghĩa thực đụng cho 
rằng chúng là công cụ, phương tiện để tìm hiểu ngoại 
giới. Pratt viết: “Tri giác chỉ là công cụ mà tôi mượn đề 


240 


tri giác cũng như tư tưởng là công cụ để tư duy, giống 
như cuống họng là công cụ mà tôi dùng để nói. Họ cho 
rằng ý tường đó có thể giải quyết những khó khăn mà 
chủ nghĩa hiện thực gặp phải về sự phân biệt chân lý và 
sai lầm". 


Nếu nói theo lập luận của những nhà hiện thực phê 
phán rằng nhận thức trực tiếp của chúng ta chỉ là tài 
liệu tri giác không phải là chân tướng của sự vật ngoại 
giới, vậy thì lam thế nào biết được sự tổn tại của ngoại 
vật? 


Santayana cho rằng sự tôn tại của ngoại vật chỉ là 
một “ý niệm kiểu động vật” của con người, một loại ý 
niệm bản năng, trực giác. Về loại ý niệm này, người và 
động vật đều có. 


Sellars cho rằng tin vào sự tồn tại độc lập của 
khách thể, của ngoại vật là quan niệm của chủ nghĩa 
hiện thực cũng là của người thông thường: đó là ' “chủ 
nghĩa hiên thực tự nhiên”. Nhiều nhà hiện thực phê 
phán cũng có một quan niệm tương tự cho rằng ý niệm 
vé sự tôn tại của đời sống vật lý độc lập là “kiến giải của 
phương thức và đời sống thực tế”, cũng là giả thiết đơn 
giản nhất và hợp lý nhất”. Nhưng trong đời sống thực 
tế, chúng ta có thể thấy tài liệu cảm giác có lúc nhất trí 
với sự vật thực tế có lúc không. Một ý tưởng gần với chủ 
nghĩa thực dụng được đặt ra: không chỉ dua vào sự nhất 
trí để xác định ngoại giới không tổn tại mà còn quan 
trọng hơn, chúng ta phải dựa vào hiệu quả thực tế để 
xác định thật và giả. 


241 


Nhìn một cách tổng thể chủ nghĩa hiện thực mới và 
chủ nghĩa hiện thực phê phán б Mỹ không chỉ là su 
phục hôi chủ nghĩa hiện thuc Platon trong điều kiện 
mới của những thập kỷ đầu thế kỷ XX. Cũng chính vì 
vậy nó cùng mang mầu sắc của chủ nghĩa Kant. 

Sau thập kỷ 20 của thế kỷ XX, chủ nghĩa hiện thực 
mới và chủ nghĩa hiện thực phê phán không con tần tại 
như những trường phái độc lập. Có người như Sellars, 
Santayana chuyển hướng sang chủ nghĩa tự nhiên, 
người khác hòa vào với chủ nghĩa thực chứng logic, 
trường phái triết học phân tích ngay một thay màu theo 
chủ nghĩa thực dụng. 


242 


2. TRIẾT HỌC PHÂN TÍCH 


Chủ nghĩa hiện thực ở Mỹ cũng như ở Anh đều 
chuyển sang Triết học phân tích, một hình thức hiện 
đại của chủ nghĩa thực chứng mới. 


Trường phái thực chứng mới bắt nguồn từ chủ 
nghĩa thực chứng cổ điển với Comte và Mill và vang 
vong từ chủ nghiệm kinh nghiệm Anh ở thế ky XVIII. 
Nhưng người ta có thể kể tới tiển nhân trực tiếp của chủ 
nghĩa thực chứng mới là chủ nghĩa kinh nghiệm Đức. 
Chính Joseph Petzoldt (1862 — 1929) học trò của 
Avenarius đã lái trường phái này sang chủ nghĩa thực 
chứng. 


Triết học phân tích phát triển đến đỉnh điểm ở 
nhóm Vienna. 


Bước sang thế kỷ XX, khoa học phát triển mạnh mẽ 
kéo theo sự phát triển của triết học. Triết học phân tích 
ra đời với tham vọng chấm dứt hệ thống triết học đồ sộ 
đã thống tri hàng ngàn năm ở phương Tây già cói. 
Người ta giờ đây muốn giải quyết từng vấn dë cụ thể, 
đột phá từ phân tích ngôn ngữ, tìm kiếm sự chính xác từ 
logic học hiện đại, tiếp thu phương pháp học của khoa 
học hiện đại làm cho triết học được logic hóa, phân tích 
hóa, ky thuật hóa, trên cơ sở đó người ta kỳ vọng xác 
định việc giải quyết các vấn đề triết học. 


243 


Trước hết người ta thấy Triết học phân tích tập 
trung phê phán triết học tư biện cũ. Theo họ, triết học 
truyền thống muốn xây dựng ở ngoài triết học những 
nguyên tắc phổ biến chỉ phối vũ trụ, dùng tự duy võ 
đoán, dùng so sánh và tưởng tượng giản đơn. Кё quả là 
mỗi hệ thống tự nhận mình là một chân lý tuyệt đối. 


Triết học phân tích vứt bò những ý ý đồ to tát đó của 
triết học cũ. Bức tranh tổng thể về vũ trụ giờ đây thuộc 
về khoa học. Cơ đồ mới mà triết học phân tích là muốn 
xây dựng từ phân tích ngôn ngữ, lấy phân tích làm 
phương pháp cơ bản. Người ta nói một cách to tát rằng 
thời đại hệ thống đã chấm dứt và thời đại phân tích đã 
tới rồi. 


Trước hết phải kể người đi tiên phong mọ duong 
cho cuộc vận động mới này là G. Prege (1848 — 1925), 
các nhà triết học hiện thực mới Anh là G. E. Moore 
(1873 — 1958) và B. Russell (1872 — 1969). Các vi vira 
nói cũng là những người góp phán sáng tạo trường phái 
Triết học phân tích. 


Trong những năm 30 của thế ky trước, trường phái 
triết học phân tích đã có ảnh hưởng lớn trên diễn đàn 
triết học thế giới. Nhưng cũng trong thời kỳ này để 
tránh sự khủng bố của chủ nghĩa phát xít, nhiều nhà 
triết học phân tích đã tìm chỗ ẩn náu ở Anh và ở Hoa 
Ky. Tại đây các nhà triết học phân tích đã khởi đầu một 
dự định to tát là soạn thảo một bộ Bách khoa quốc té vé 
khoa hoc thống nhất, 


244 


Nhưng chính lúc người ta tưởng Triết học phân tích 
đã ở trên đài vinh quang của thắng lợi, thì trái lại người 
ta lại chứng kiến sự rã rời đến tần lụi của nó. 


Đến giữa thế kỷ, nước Mỹ là nước đầu tiên đi vào xã 
hội hậu công nghiệp bắt nguồn từ một nén khoa học 
hiện đại. 


Từ nền khoa học mới đó, trước hết từ vật lý học, 
sinh học, một số nhà khoa học muốn rút ra một kết luận 
rằng có thể thiết lập chủ nghĩa phi vật chất bao gồm cả 
siêu hình học và chủ nghĩa phi duy lý. Chủ nghĩa cơ giới 
và chủ nghĩa quyết định bị đẩy lùi. 


Trong khoa học hiện đại, con người không đứng 
ngoài để quan sát mà nằm ở trung tâm khoa học. Chính 
chủ nghĩa quyết định trong khoa học trước 1900 với 
tính chuyên chế của nó càng thúc đẩy các nhà triết học 
nhìn thấy rõ nhiệm vụ bảo tón những quyền lực của sự 
sống của thế vị con người và những giá trị tỉnh thần 
khác. 


Chủ nghĩa hiện thực mới không chỉ phục hói lại chủ 
nghĩa Platon mà cả chủ nghĩa Kant, bởi vì theo Kant lý 
tính không thể đạt tới siêu hình học. Điều này đã gây 
hứng khói lớn một khía cạnh của chủ nghĩa phi duy lý. 


Chủ nghĩa hiện thực mới (ờ Anh và ở Mỹ) phá vỡ cái 
khung triết học Kant đã thống trị lâu đời. Chủ nghĩa 
hiện thực không hoàn toàn là phi duy lý nhưng nó và 
chủ nghĩa phi duy lý có cùng một hiệu quà khi nó trình 
bày siêu hình học (siêu hình học hiện thực). Siêu hình 


245 


học trước kia chỉ là một phong trào phụ, giờ đây ngày 
một trở thành một học thuyết lớn của thời đại. 


Trường phái triết học phân tích là một chủ nghĩa 
duy khoa học cực đoan, nó khẳng định rằng nhiệm vụ 
duy nhất của triết học là phân tích ngôn ngữ, phương 
pháp khoa học của nó đã tro nên quá chật hẹp: nó là một 
thi không triết học loai bó không thương tiếc mọi siêu 
hình học. 


Triết học Mỹ ít biết tới thời kỳ độc tài đó của chủ 
nghĩa duy khoa học. Cho nên chủ nghĩa hiện thực mới 
đã có một thành công là đi thẳng tới siêu hình học hiện 
thực và cà chủ nghĩa phi duy lý ngày một gõ mạnh cánh 
cửa của thời đại. 

Các nhà triết học Mỹ như A. W. Whitehead, W. 
Quine, S. Kripke, R. Rorty là những nhà triết hoc phân 
tích Mỹ đã mở con đường cho cuộc vận động mới này 
phát triển mạnh mẽ, làm suy yếu Triết học phân tích 
cùng với chủ nghĩa hiện tượng, chủ nghĩa duy danh, chủ 
nghĩa duy vật lý của nó và hòa vào dong chảy của chủ 
nghĩa thực dụng ngày một đi sâu vào đời sống của nước 
Mỹ. 


AEFRED NORTH WHITEHEAD 


A.N. Whitehead (1861 — 1947) là nhà triét hoc 
Anh, nhưng người ta vẫn xem ông là nhà triết hoc Mỹ vi 
từ năm 1924 ông sang Mỹ và dạy học ở Harvard và cũng 
chính trong thời kỳ này, ông cho ra đời cuốn Khoa học 
và thé giới hiện dai. Tác phẩm chủ yếu của ông là Quá 
246 


trinh và hiện thực (Process and Reality) duoc coi như 
một hệ thống tư tưởng hoàn bị nhất. 


Căn cứ vào các ấn phẩm, người ta có thé thấy cuộc 
đời hoạt động khoa học của Whitehead được phân ra 
thành ba thời kỳ — Từ 1898, ông cho ra đời những tác 
phẩm về logic toán học và từ 1910 đến 1913, ông nhận 
được giải thường về một tác phẩm viết chung với B. 
Russell: Principia Mathematica (Nguyên lý Toán hoc). 


Thời ky dạy hoc ở London (1919 — 1922) ông chủ 
yếu nghiên cứu về cơ sở lý luận của vật lý học. Thời kỳ 
này ông cho ra đời nhiều tác phẩm triết học như Nghiên 
cứu vé nguyên lý tri thức tự nhiên, Khái niệm của tự 
nhiên, Nguyên lý thuyết tương đốt. Thoi ky thứ ba là 
thời gian ông G Mỹ làm cho ông trở thành “một triết gia 
hàng đầu” của Anh và Mỹ. Đây là thời kỳ siêu hình học 
ở Cambridge Mỹ. 

Whitehead là một nhà triết đa diện, là một nhà 
toán học có tiếng, một trong những người sáng lập logic 
toán học hiện đại đồng thời là tác giả của triết học về 
hữu cơ (organisme). 


Như Russell, ông được coi là một trong những nhà 
triết học hiện thực mới của Anh vì sử dụng phương pháp 
phân tích và vì ông chia sẻ quan điểm hiện thực cũng 
như đề cao khoa học như họ. Đương thời ít có người nào 
đưa những thành quả của khoa hoc tự nhiên vào một hé 
thống hoàn bị như ông. 


Ông là một nhà triết học theo chủ nghĩa Platon 
theo nghĩa hẹp nhất, và chính ông cũng tự nhận như 


247 


vậy. Nhưng dù ông có nói rằng triết học Châu Âu chỉ là 
những phụ chú của Platon, nhưng chủ nghĩa Platon của 
ông vẫn có một cái gì đặc biệt, ví như, theo ông những ý 
tưởng (idée) không có hiện tính (actualité) nhưng chúng 
lại là những khả tính thuần túy (pures possibilités). 


Nhiều dấu vết của chủ nghĩa Aristote cũng có mặt, 
trong tác phẩm của ông. Có thể kể ông là một nhà triết 
học thuộc trường phái Triết học phân tích ở Mỹ vì ông 
đã cung cấp một công cụ quan trọng là logic toán học 
cho cuộc vận động của Triết học phân tích, tạo lập một 
ngôn ngữ nhân tạo, coi ngôn ngữ là cái phổ biến của mọi 
khoa học. Nhưng ông lại xa lìa Triết học phân tích ở chỗ 
không những “chống lại siêu hình” mà con xây dựng 
một siêu hình học đồ sộ đánh dấu một nét mới của thời 
đại, mở đường cho sự phục hồi siêu hình học ở nhiều nhà 
triết học khoa học tiếp theo. 


O một vài phương điện (như trong thuyết về ngộ 
tính ~ prehension) ông giống Leibniz. 


Trong chỗ khác như về “thực thé" (substance), ông 
giống Spinoza. Còn trong mỹ học, ông thừa hưởng Kant 
và truyền thống Aristote. Whitehead bênh vực thuyết 
động lực và thuyết tiến hóa như Bergson và cũng chia 
sẻ với Bergson thái độ phê bình nhằm vào chủ nghĩa 
duy khoa học và ông nhấn mạnh rằng đường tiến đến 
Thượng đế của chúng ta phải là đường thuần lý và 
không thể tiến hành trực giác duy nhất vì chúng ta 
không có được một trực giác nào như thế. 


248 


Nói như trên không có nghĩa rằng Whitehead là 
một người chiết trung. Sắc thái nổi bật của ông lại chính 
là sự nhất trí sâu xa của nó. Ông là một nhà triết học 
của thế giới siêu hiện đại: đó là thời đại liên hệ sâu xa 
với vật lý học, toán học, sinh học và triết học của thế kỹ 
XX. Đồng thời, ông duy trì tư biện siêu hình trên bình 
điện vô thời (intemporal) trên đó Platon đã đặt ra 
những vấn đề triết học của mình. 


Dừng lại lâu hơn ở triết học về hữu cơ là lý thuyết 
nói bật của Whitehead. Triết học về hữu co còn gọi là 
“Triết học hoạt động quá trình” (activities philosophy of 
process) được nổi lên trong làn sóng chống lại chủ nghĩa 
duy tâm Hegel. Nó trải qua một quá trình diễn biến lâu 
dài để cuối cùng trở thành một hệ thống siêu hình. 


Triết học về hữu cơ không giống với chủ nghĩa hiện 
thực mà Whitehead đã từng theo đuổi. Triết học này 
chịu ảnh huong rò rang của khoa học tự nhiên (thuyết 
tương đối lực học lượng tử) và triết học về đời sống của 
Bergson. Whitehead chóng lại việc coi thế giới la sự 
tổng hòa và sự chất đống của vật thể. Ông chủ trương 
giải thích giới tự nhiên như một quá trình sáng tạo, tiến 
hóa sôi động có sức sống, như là tổng hợp mốt liên hệ 
hữu cơ của nhiều sự kiện (event). Triết học về hữu cơ 
hoặc triết học quá trình rõ ràng trái ngược với chủ nghĩa 
cơ giới trong truyền thống. Theo Whitehead, những 
phát mình mới của chủ nghĩa khoa học tự nhiên đã phá 
bo nhanh chóng cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật 
truyền thống. Theo vật lý học mới, thế giới là thể thống 
nhất của những “sự kiện” trong quan hệ thời gian, 


249 


không gian nhất định đã tổ hợp nên. Lý luận lượng tử 
đã chứng minh “năng lượng tức là chất lượng”, vật chất 
chẳng qua là một phương thức của chấn động”. 


Triết học Whitehead xuất phát từ lý luận về “sự 
kiện”. Từ khi lý thuyết tương đối ra đời đến nay, “sự 
kiện” đã trở thành khái niệm quan trọng và khác với 
khái niệm “sự vật” (thing). Whitehead coi “sự kiện” là 
yếu tố cơ bản của thế giới, sự thực cuối cùng của giới tự 
nhiên. Toàn bộ giới tự nhiên nếu không có sự kiện thì 
không còn vật nào khác, thời gian, không gian cũng 
dung hợp trong sự kiện. Vũ trụ là trường sự kiện. 


Lý luận về sự kiện là hạt nhân triết học về hữu cơ. 
Chính trên cơ sở này ông đã sửa đổi, phát triển và làm 
thành hệ thống siêu hình bọc hoàn chỉnh của mình. 
Khái niệm trung tâm của hệ thống đó là “khách thể 
vĩnh hằng” (eternal object) gồm những khách thể đơn 
thuần vĩnh hằng (như cảm giác, màu sắc...) và những 
khách thể vĩnh hằng phức tạp như lý tưởng mô thức 
toán học tức là những “cái phổ biến” hoặc “hình thức” 
của Platon. Khách thể vĩnh hằng là nhân tố bất động 
trong tự nhiên khi chúng tách khôi dong chảy sự kiện 
thì chỉ la một loại trừu tượng tạo nên một thế giới trừu 
tượng tức là "linh vực có tính khả năng” (thế giới khả 
năng). Chỉ sau khi chúng hòa nhập vào dòng sự kiện tổ 
hợp nên, chúng mới có thể trở thành thời cố (occurrence) 
cũng là thực thể hiện thể (actual entity). Khách thể 
vĩnh hằng là tính khả năng, là trừu tượng, thực thể 
hiện thể là tính hiện thực là cụ thể. Biến cái trừu tượng 
thành cu thể, biến khả năng hiện thực mà động lực vốn 


250 


có cao nhât của nó là Thượng đế. Nói cách khác, Thượng 
dé từ trong thế giới tiêm tàng khả năng vô hạn, lựa chọn 
ra cái thế giới hiện thực của chúng ta. 


Theo Whitehead, sự tần tại của Thượng đế là sự phi 
lý tột cùng. Không thể suy luận bản tính của Thượng đế 
từ lý tính. Thượng đế là giới hạn cuối cùng và sự tổn tại 
của Thượng để là phi lý tính cuối cùng. 


Qua triết học hữu cơ của Whitehead, người ta thấy 
tuy ông là người xây đựng nên logie toán học mà triết 
học phân tích cho đó là sự cứu nguy cho triết học này, nó 
ra sức nghiên cứu toán học và logic học, các khoa học tự 
nhiên khác. Nhung Whitehead đã vượt qua cái phi — 
triết học, phi siêu hình học, đồng thời xây dựng một siêu 
hình học mới đầy tỉnh thần sùng đạo. Phải chăng nhà 
triết học độc đáo này đã báo trước một đặc điểm của nên 
văn hóa Mỹ: ấy là sự chính xác của tư duy khoa học đi 
đôi với niềm tin tôn giáo. 


WILLARD VAN ORMAN QUINE 


Quine sinh nám 1908. Su nghiệp của ông hoàn 
toàn diễn ra ở Harvard: từ lúc là sinh viên cho đến khi 
trở thành thầy giáo ở đây. Tác phẩm của ông phần lớn 
dành cho nghiên cứu về lý luận nhận thức dựa trên 
những kết quả ky thuật của logic hiện đại. 

Những công trình nghiên cứu của ông: Logic toán 
học, Phương pháp logic, Thế giới uà đối tượng, Triết 
học vé logic, Lý luân và sự vât. Bài Hai giáo diéu của 
Chủ nghĩa kinh nghiêm dà bác bà khả năng của tiêu 
chuẩn cuối cùng để phân biệt, phân tích, tổng hợp cũng 


251 


như khả năng giải thích sự đồng nghĩa. Công trình này 
đánh dấu vừa sự cắt đứt với chủ nghĩa thực chứng logic, 

vừa là bước ngoặc lịch sử triết học anglo — saxon hiện 
dai. Bước ngoặc đó dẫn tới su hình thành của luận dé 
gọi là luận dé Duhem - Quine, tới sự phê phán những lý 
thuyết về nghĩa và tới việc xây dựng một tri thức học tự 
nhiên (chấp nhận giải pháp kinh nghiệm chủ nghĩa của 
sự nối tiếp giữa thế giới của tri giác và của khoa học). 

Điều này đã làm cho Quine trở thành một trong những 
nhà triết học quan trọng nhất của triết học My đương 
đại. 


Trước hết, thành tích nổi bật của Quine là chống lại 
Triết học phân tích về vấn đề bản thể, chủ trương phục 
hồi lại bản thể học. Ông cho rằng dia bàn chính của triết 
học là bản thể học. 


Ông vạch ra rằng trên thực tế, lúc nào người ta 
cũng thực hiện sự nhập cuộc của bản thể học 
(engagement ontologique) nào đó, trên nguyên tắc mỗi 
người tiếp thu một bản thể học giống như tiếp thu một 
loại lý luận khoa học. Chủ nghĩa quy ước và chủ nghĩa 
tương đối của bản thể học ấy đã bất đồng với vấn đề bên 
ngoài, bên trong mà Carnap đã phân biệt rõ ràng, Ông 
nhấn mạnh rằng những nhập cuộc đó chính là một 
trong chức năng của triết học. 


Lý luận của Quine về nhập cuộc bản thể học thực 
chất là biến bản thể học thành việc lấy cái gì đó làm vấn 
đề giả thiết lý luận của số hạng biến số. Vì vậy, đương 
nhiên là dẫn đến chủ nghĩa quy ước và chủ nghĩa tương 
đối của bản thể học. Chúng ta thừa nhận một loại lý 


252 


luận nào đó tức là lý luận ấy giả thiết vé sự tón tại của 
một số vật, là nhập cuộc một loại bản thể học. 


Nhưng Quine không nhập cuộc như nhau đối với 
tất cả bản thể học, có một thước đo để phán đoán sự hợp 
lý của bản thể học. Trước hết ông nhấn mạnh tính quan 
trọng của tính đồng nhất với bản thể, không có tính 
đồng nhất thì không có bản thể, tính đồng nhất là linh 
hồn của bản thể. Nếu đối tượng nào thiếu tiêu chuẩn 
thỏa mãn tính đồng nhất thì việc tiếp nhân sự tồn tại 
của nó là đáng nghỉ ngờ. Ngoài ra bản thể học con chú 
trọng tới tính giản đơn và tính thực tiễn. Đó là tiêu 
chuẩn để phán đoán tính đúng đắn của bản thể học. Do 
đó, người ta có thể suy luận rằng ý tưởng của Quine về 
bản thể học là chủ nghĩa hiện thực của “vật thể”, của 
“tập hợp”. 


Tóm lại, như Quine thừa nhận nguyên nhân của sự 
tôn tại của “vật thể”, của “tập hợp” là: 1) khi “vật thể” 
“tập hợp” đều thoa mãn tiêu chuẩn tính đồng nhất, tức 
chúng có thể phân chia và phân biệt; 2) do yêu cầu của 
khoa học, chúng ta cần phải đựa vào khoa học, phương 
pháp học khoa học doi hoi thừa nhận sự tón tại của 
những bản thể đó. Vì vậy bản thể học do khoa học, toán 
học, logic nêu lên, tức phạm vì giá trị của biến số ràng 
buộc là đối tượng vật lý, 18 tập hợp vật thể, tập hợp của ` 
tập hợp vật thể. 

Đương nhiên, luận đề nói trên thể hiện sự bất đồng 
giữa Quine và Carnap. Carnap phân biệt vấn để bên 
trong và bên ngoài, chống lại vấn đề bên ngoài cho rằng 
nó không có ý nghĩa nhận thức, nhiều lắm nó là một loại 


253 


kiến nghi về cái khung ngôn ngữ. Quine chống lại sự 
phân chia đó. Đó chỉ là vấn dé nội bộ điển hình: có “tần 
tại con bo" (danh từ chung) không? Và có “tồn tại thế 
giới sự vật” không? Giữa hai cái đó chỉ có sự khác biệt về 
mức độ to nhỏ có tính phó biến, nhưng không có sự khác 
biệt căn bản. Giữa mệnh dë tón tại (khoa học) của bản 
thể học (triết hoc) và cục bộ tương đối không có sự khác 
biệt về chủng loại. Cho nên kết luận của logic là: vấn đề 
của triết học với vấn dé khoa học không có ranh giới rõ 
ràng. 


Điều kể trên đã nói lên sự liên minh try lại giữa 
khoa học và triết học trong Triết học phân tích. Ở đây 
cùng thể hiện rõ quan điểm của chủ nghĩa chủ toàn 
(holism) về tri thức nhân loại của Quine. 


Về phê phán hai giáo điều của chủ nghĩa kinh 
nghiệm logic, trước hết về việc trường phái đó, theo 
Wittgenstein, chia ra ba loại mệnh dé: 1) mệnh dé tổng 
hợp, 2) mệnh dë phân tích, 3) mệnh đề siêu hinh. Mệnh 
đề siêu hình bị loại bỏ vì không có ý nghĩa. Theo Quine, 
giả hay thật không phải ở có ý nghĩa hay không mà 0 
chỗ chúng có phù hợp với kinh nghiệm hay không, 
không mệnh đề phân tích nào mà không liên quan tới 
kinh nghiệm. 


Người ta nghĩ rằng chân lý dựa vào hai bộ phận là 
ngôn ngữ và sự thực. Nhưng theo Quine, phân chia ro 
ràng hai bó phận chỉ là ảo tưởng và là một giáo điều. 

Quine cũng khảo sát ty my vấn dé chân lý logic 
khác với mệnh dë phán tích có tính đồng nghĩa. Ông 
254 


vạch ra lĩnh vực logic thành đối tượng của một phạm vi 
khác: đó là linh vực ký hiệu logic nhằm phân biệt với 
lĩnh vực ký hiệu miêu tả. Sau khi quy định các ký hiệu 
logic (xác lập bằng ký hiệu) cái gọi là chân lý logic tức 
mệnh dë có ký hiệu logic chiếm vị trí căn bản và nếu 
dùng một ký hiệu logic thay thế cái khác thì mệnh đề có 
giá trị thật của nó đã thay đối. 


Chân lý logic không có tính chính xác tuyệt đối, 
vĩnh hằng, bất biến siêu thời gian và không gian. Nó chỉ 
là sự phản ánh có tính phổ biến nhiều hơn các khoa học 
khác mà thôi. Vì vậy giữa hai chân lý đó không có hố 
ngăn cách. Chúng đều nằm trong một “trường tri thức”. 


Quine cũng chống lại giáo điều thứ hai của chủ 
nghĩa kinh nghiệm logic về chủ nghĩa qui giản. Ông cho 
rằng sự tường thuật có ý nghĩa ngang giá với cấu tạo 
logic xây dựng trên từ vựng kinh nghiệm trực tiếp, cũng 
có thể địch thành một loại ngôn ngữ quan sát kiểu đặc 
thù, tức ngôn ngữ tư liệu cảm giác. 


Quine vạch rõ trước hết giữa ngôn ngữ lý luận và 
ngôn ngữ quan sát không có giới hạn phân chia ro rang, 
tuyệt đối vi quan sát dựa vào lý luận, vào hệ thống khoa 
học không phải do tường thuật cá biệt mà trở thành một 
chỉnh thể tổ chức hóa đứng trước tòa án kinh nghiệm 
cảm giác. 


Việc phê phán hai giáo điểu của chủ nghĩa kinh 
nghiệm logic đã làm го tri thức học hay chủ nghĩa chủ 


toàn tức lý luận về “trường tri thức”, đó là tri thức hay 
toàn thể niềm tin của chúng ta từ sự kiện ngẫu nhiên 


255 


nhất của định lý và lịch sử đến quy luật sâu sắc nhất 
của vật lý học nguyên tử thậm chí của toán hoc don 
thuần và logic học. Hoặc nói theo mót hình tượng khác, 
toàn bộ khoa học là một trường lực, ranh giới của nó là 
kinh nghiệm dẫn đến sự điều chỉnh lại nội bộ, phân 
phối lại giá trị thật cho tường thuật cơ bản của chúng ta. 


Kết luận của Quine có thể viết như sau: bất cứ sự 
tường thuật riêng biệt nào đều không thể được kiểm 
chứng, không thể được chứng thực giả, không thể được 
quy giản. Don vị có đẩy đủ ý nghĩa kinh nghiệm là toàn 
bộ khoa học. 


Đây là tri thức học kết hợp giữa chủ nghĩa thực 
dụng và chủ nghĩa chủ toàn. Trong lịch sử triết học, 
người ta thấy triết học phân tích đánh dấu sự suy yếu 
của chủ nghĩa thực chứng logic, người ta thấy tầm quan 
trọng của mối quan hệ qua lại và tính chỉnh thể, tính 
chủ toàn của tri thức. 


Để tiếp tục tìm tòi sâu hơn về quan hệ giữa lý luận 
với kinh nghiệm, ông còn khảo sát về một quan hệ giữa 
hai ngôn ngữ và kinh nghiệm tức là lý luận về “phiên 
dịch căn bản”. Giữa hai loại ngôn ngữ có khoảng cách tự 
do rất rộng, không thể có sự nhất trí. Sự giải thích khác 
nhau đối với mỗi từ cũng như tài liệu kinh nghiệm cho 
nên không thể khẳng định chắc chắn rằng loại giải 
thích nào là duy nhất đúng. 

Mục đích và động lực lý luận của Quine là muốn 
loại bó sự tồn tại của “ý nghĩa” với tính cách là bản thể, 
chỉ ra không có tôn tại đối tuong mang ý nghĩa. Ông di 


256 


gần lại lý thuyết kích thích — ý nghĩa của chủ nghĩa 
hành vi (behaviorism). 


Quine là một nhân vật tao nên bước ngoặc t; ong 
lịch sử Triết học phân tích. Chủ nghĩa quy ước trong 
ban thể học và chủ nghĩa chủ toàn trong tri thức học, sự 
phê phán và việc vứt bo lý luận về ý nghĩa trong truyền 
thống của ông đã để lại nhiều đấu tích trong cà một thế 
hệ nhà triết học Mỹ sau пзу. 


SAUL KRIPKE 


Kripke (1941 - ) là giáo sư trường Đại hoc Princeton 
Mỹ, là nhà logic học có tiếng của My. Ông đã có nhiều 
quan điểm mới mê về nhiều vấn đề của triết học phân 
tích. Những tác phẩm chính của ông: Đồng nhất và tính 
tất nhiên, Đặt tên và tính tất nhiên, Cương yếu bàn vé 
chân lý, Quan hệ nói chuyên và quan hệ ngữ nghĩa học, 
Logic của tên riêng và nhiều bài về logie mô thức (modal 
logic). 

Ông phê phán lý luận từ mô tả (description). Ông 
nêu lên rằng một tên riêng phổ thông (từ mô tả) không 
có tính tất nhiên. Kripke cho rằng có sự khác nhau căn 
bản giữa tên và từ mô tả, cái trước là từ ký hiệu cố định, 
cái sau là ký hiệu ngẫu nhiên. Viết về Kripke, các tác 
giả cuốn Từ điển, các tác giả và các chủ dé triết học viết: 
“Giải pháp của Leibniz đã buộc Kripke phái coi những 
tên riêng nhu những cái chỉ ro cứng rắn ở trong mọi thế 
giới có thể”. 


Từ mô tả không quyết định quan hệ danh từ riêng. 
Cái gì quyết định quan hệ ấy? Kripke đưa ra lý luận 


257 


danh từ riêng nhân quà — lịch sử. Một đứa trẻ mới sinh 
có quan hệ với nhiều người. Tình hình đó đã tạo nên một, 
mạng lưới và một dây chuyển giao thông. Cái quyết 
định quan hệ ở đây quyết không phải một tên gọi hay 
một từ miêu tả mà là một dây chuyền giao thông. Vậy 
điều quan trọng là nguồn gốc và lịch sử chứ không phải 
là tri thức hay niềm tin của người nói. 

Về lý luận danh từ chung khi bàn về tri thức học và 
danh từ chung. Kripke bàn tới những phạm trù về quan 
hệ “bẩm sinh” và “sau mới có”, “tất nhiên” và “ngẫu 
nhiên”. 

Từ sau Kant, người ta thường cho rằng “bẩm sinh” 
và “tất nhiên” là đẳng nghĩa. Theo Kripke “bẩm sinh" là 
khái niệm của nhận thức học, con “tất nhiên” Ià khái 
niệm của siêu hình học. Bẩm sinh là cách truy tìm tri 
thức không thể dựa vào phương thức kinh nghiệm. Cho 
nên một số kiến thức sẵn có, tức những tri thức không 
dựa tư liệu kinh nghiệm thì không cần có những từ mô 
thức như “tất nhiên”. “Tất nhiên” không có liên quan 
với phương thức thu nhận kiến thức mà là siêu hình 
đơn thuần. Vấn đề đặt ra là phải chăng thế giới tón tại 
ra sao? Nếu không thể có, thì đó là sự thật tất nhiên, con 
nếu có thể có thì đó là sự thực ngẫu nhiên. 


Tri thức trong nhận thức học phân chia “bẩm sinh” 
và “cái có sau”, còn trong bản thể học thì phân chia 
thành “tất nhiên” và “ngẫu nhiên”. Vì vậy, theo Kripke, 
có một vấn dà bẩm sinh, lai vừa là mệnh dé tất yếu. Ở 
đây Kripke không gặp Quine, vì Quine phân biệt mệnh 


258 


dë phân tích và mệnh đề tổng hợp. Chỉ có phân biệt bẩm 
sinh và tính tất yếu mới có thể khảo sát đúng đắn vấn 
dé bản chất của đối tượng. 


Sự phân biệt giữa “tính bẩm sinh” với “tính tất 
nhiên” và sự phân biệt giữa “tính sau mới có” và “tính 
ngẫu nhiên” nhằm một mục đích quan trọng là giải 
quyết vấn đề lý luận về danh từ chung (danh từ phó 
thóng). 


“Danh từ chung" tức danh từ phổ thông (như 
“người”, “con bồ”, “vàng”.. ), được Kripke nhấn mạnh, 
giống như danh từ riêng. ở đây cũng cần phân biệt 
phương thức quan hệ được xác định và phân biệt hàm 
nghĩa cua nó. Phương thức quan hệ được xác định của 
danh từ chung, tức là thuộc tính bẩm sinh của danh từ 
chung và hàm nghĩa của danh từ chung tức là thuộc 
tính tất nhiên của danh từ chung ấy. 


Danh từ chung trò thành ký hiệu cố định, quan hệ 
của nó có một định nghĩa xác định. 


Danh từ chung có thể do đây xích lịch sử truyền 
dén nối tiếp và truyền đi, Đối tượng mới được tiếp tục 
phát hiện, cho nên danh từ chung tăng lên. 


Tóm lại danh từ chung và danh từ riêng giống 
nhau đều là ký hiệu cố định trong các thế giới có thể, đối 
tượng quan hệ của chúng giống nhau. Khi định nghĩa 
(đặt tên) thuộc tính đã biết không phải là thuộc tính tất 
nhiên nhưng đều là thuộc tính bẩm sinh. Thuộc tính tất 


259 


nhiên có thể do nghiên cứu khoa học phát hiện được 
theo kinh nghiệm. 


Ý nghĩa triết học của Kripke là chống lại định kiến 
truyền thống của Triết học phân tích: nó thông qua 
phân tích chính xác tỉ mỉ, nó lợi dụng lý luận danh từ 
riêng để chống lại quan niệm cá thể là “nhóm thuộc 
tính” và coi trọng lịch sử đặt tên, để từ đó khôi phục lại 
vị trí của cái thường nhật. 


Ngoài ra, lý luận về “tính sau mới có”, “tính tất 
nhiên” của chân lý khoa học cũng chống lại phán đoán 
tổng hợp bẩm sinh của Kant, đồng thời chống lại chủ 
nghĩa kinh nghiệm cho rằng khoa học không có chân lý 
tất nhiên. Có thể kể đây là những sáng tạo của Kripke 
có ý nghĩa phá vỡ truyền thống. 


RICHARD RORTY 


Richard Rorty là nhà triết học đương đại Mỹ nổi 
tiếng. Bằng những chứng minh phức tạp, ông đã vạch 
ra mối quan hệ giữa Triết học phân tích và Truyền 
thống triết học phương Tây. 


Trong lịch sử triết học hiện đại đã xảy ra cuộc tranh 
luận giữa chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa kinh nghiệm 
về nguồn gốc tri thức của loài người. Nhưng Rorty xem 
xét cuộc tranh luận ấy giữa hai xu hướng mà ông gọi: 
một bên là chủ nghĩa nền tàng (foundationalism) và 
bên kia là chủ nghĩa liên đồng (coherentism). ` 


Tác phẩm quan trọng nhất của Rorty 7riết hoc và 
chiếc gương tự nhiên hướng sự phê phán vào chủ nghĩa 


260 


nên tàng đã tạo thành một truyền thống bắt nguồn từ 
triết học Hy Lạp mà Descartes, Kant đã góp phần quan 
trọng để xây dựng nên truyền thống đó, theo Rorty, 
được tạo nên ba yếu tố hạt nhân sau đây: 


1) Học thuyết về chân lý và tri thức của Platon 
là một thứ triết học về biểu tượng, là một chủ nghĩa 
trung tâm thị giác coi con người là một chiếc gương soi 
tự nhiên. 


2) Trong học thuyết của Descartes, cái gương 
sơi đã đi chuyển vào bên trong, vào tâm linh trở thành 
cái nhìn từ bên trong của tâm linh. Từ đây tri thức của 
Platon là lý luận của biểu tượng được phát triển thành 
tri thức tức lý luận biểu tượng bên trong của thực tại 
ngoại giới Như vậy theo đuổi “biểu tượng đặc ân” 
(privileged representation) và chủ nghĩa nën tàng của 
nhận thức là kết quả phát triển của Descartes. 


3) Quan điểm triết học của Kant. Kant tiếp tục 
sứ mạng của triết học là nghiên cứu cơ sở khoa học, 
nghệ thuật, văn hóa, tôn giáo. Sự phê phán của Kant, 
theo Rorty, về thực chất cũng là “chiếc gương” để kiểm 
tra và sửa chữa. 


Sau Kant, ba hạt nhân truyền thống trên lại chia 
thành hai hướng: triết học phân tích và hiện tượng học. 
Rorty cho cà hai xu hướng trên đều là biến dạng mới của 
triết học của Kant: về căn bản chúng chưa thoát khôi sự 
chỉ phối của khái niệm biểu tượng. Triết học phân tích 
thông qua phân tích ngôn ngữ nhận được biểu tượng 
chính xác kiểu ngôn ngữ học. Hiện tượng học thông qua 


261 


quy giản bản chất và quy giản kinh nghiệm đã là những 
biến dạng đó, 

Tiếp theo Russell, Wittgenstein, phải kể tới 
Husserl, Heidegger đều là những người thực hiện trung 
thành truyền thống trên. 


Rorty kế thừa những ý tưởng của các nhà triết học 
Mỹ nhu W. Sellars. W. Quine dé chia mũi nhọn phê 
phán chủ nghĩa nền tảng. 


Như đã thấy, Quine phê phán sự phân chia chặt 
chẽ giữa “phân tích” và “tổng hợp” vạch rõ không có 
ranh giới chặt chẽ giữa “ngẫu nhiên” (ảnh hưởng của 
vật cấp cho) và “tất nhiên” (chịu sự khống chế của tâm 
linh) và từ đó đập tan ranh giới của ngôn ngữ và sự 
thực. 


Rorty tiếp tục thúc đẩy kết luận của các nhà triết 
học trên, và ông vạch ra rằng việc duy trì sự phân biệt 
truyền thống vé “cấp cho” mà Sellars goi người được cấp 
cho là *huyén thoại của cái cho" (Myth of the Give) và 
việc đi tìm cơ sở tri thức bền vững là không có ý nghĩa. 
Đã không tôn tại biểu tượng đặc ân thì nhận thức học 
không thể biện hộ cho tri thức. Vì vậy đây là dự báo đã 
xảy ra về một thời đại hậu nhận thức. 

Từ sự phê phán chủ nghĩa nền tâng, Rorty đề xuất 
chủ nghĩa liên đồng xã hội của ông. 

Theo Rorty, không có khả năng của nhận thức học 
thì sự biện hộ đối với tri thức thuần túy cần dựa vào 
thực tiễn, vào sự tán thành của người cùng thế hệ. Bạn 
được xem là có tri thức hay không, không tùy thuộc vào 


262 


quan hệ giữa tri thức về sự vật do bạn tuyên bố mà dựa 
vào tuyên bố của bạn có phù hợp với phương thức hành 
vi xã hội nào đó, với tập quán ngôn ngữ nào đó. Đó là xã 
hội hóa của biện hộ. Xã hội hóa biện hó tất nhiên së dẫn 
tới xã hội hóa, tương đối hóa tri thức. Tri thức là niêm 
tin được xã hội bảo vệ. Chủ nghĩa liên đồng xã hội là chủ 
nghĩa liên đồng của một niềm tin tập thể và phương 
thức hành vi của xã hội. 


Chủ trương này phù hợp với tư tưởng cơ bản của 
Thomas Kuhn. Có thể nói đây là khái niệm về hệ chuẩn 
(paradigm) của Kuhn được phổ biến hóa. Khái niệm 
này nhấn mạnh rằng tư tưởng có trước kinh nghiệm, 
nhấn mạnh ràng giữa các hệ chuẩn khác nhau không 
tón tại cơ sở khách quan để nhận xét đúng sai, giữa 
chúng không có quan hệ, không thể so sánh. 


Theo Rorty, triết học Kant và Triết học phân tích tự 
đặt mục tiêu cho mình là nén tàng và là người trọng tài 
của moi khoa học, của mọi hình thái văn hóa, đó là mục 
tiêu của một loại triết học hệ thống. Nhưng như Kuhn 
đã chứng minh các hệ chuẩn không tôn tại tiền dé và 
tiêu chuẩn chung, khách quan, không thể so sánh với 
nhau cho nên không thể có triết học hệ thống. 

Con đường mới của chúng ta — ý muốn nói Rorty — 
là thoát khỏi những giáo điều của truyền thống ấy, vứt 
bỏ sự theo đuổi truyền thống không có tiền đồ đó di đôi 
với cơ sở tri thức của loài người. 

Triết học hệ thống của phương Tây có dièu kiện để 
sống, theo Rorty, bởi vì nó lấy tư duy thị giác làm trung 


263 


tâm của nền văn hóa của nó. Đặc trưng văn hóa này 
được Rorty gọi là ẩn du thi giác (visual metaphor). Loại 
ẩn dụ thị giác này cũng thể hiện trong hình thái văn 
hóa khác (ví như người ta nói tới màu sắc của một bản 
nhạc). 


Một trong những hạt nhân của tư tưởng của Rorty 
là chóng lại “ẩn du thị giác” tức lý luận về “gương sol”. 


Chống lại ẩn dụ thị giác, chống lại cái thứ triết học 
hệ thống, đó là nhiệm vụ cần thiết và người ta hoan 
toàn có thể thay thế nó bằng quan điểm nhận thức của 
chủ nghĩa thực dụng. Rorty khẳng định rằng được coi là 
người thực dụng, hễ ai loại bỏ sự đối lập mà người Hy 
Lạp đã đặt ra giữa sự chiêm nghiệm va hành động, giữa 
sự việc để thể hiện thế giới và su việc đi đến cùng của 
vấn đề được đặt ra. 


Có thể thấy ở đây ảnh hưởng của nhà triết học thực 
dụng Mỹ, Dewey. Rorty coi Dewey, Wittgenstein và 
Heidegger là ba nhà triết học vĩ đại nhất của thế kỹ, vì 
ông tìm thấy ở họ sự thống nhất hài hoa với tư tuong 
của ông. 


Trong ngôn ngữ, chúng ta cần giải thoát triệt để ẩn 
dụ thị giác, đặc biệt ẩn dụ của gương chiếu. Chúng ta 
cần thấy rằng ngôn ngữ không chỉ và không phải là biểu 
tượng bên trong đưa ra ngoài mà về căn bản nó không 
phải la biểu tượng. Chúng ta cần vứt bò khái niệm tính 
nhất trí của ngôn ngữ và tư tường và cần coi câu có mối 
quan hệ với câu khác, chứ không phải với thế giới. 


264 


Rorty ra sức tẩy sach mấy vấn đề về truyền thống 
đó. Ông mượn những thành quả của Quine, Sellars và 
của Kuhn vạch ra rằng hệ chuẩn tri thức là niềm tin 
được biện hộ một cách xã hội hóa. Người ta vất bo cái cũ 
đón nhận cái mới không phải là kết quả của việc tham 
khảo các hệ chuẩn đầu tiên, khách quan, tuyệt đối mà 
chủ yếu xem xã hội có tiếp nhận hay không. Về căn bản, 
đó là một vấn đề quy ước có liên quan chặt chẽ với tâm lý 
xã hội và trào lưu tu tường của lich sử. Từ gợi ý về hệ 
chuẩn và về khái niệm “không bình thường” của Kuhn, 
Rorty dùng “đàm đạo bình thường” để trình bày nhận 
thức học của triết học truyền thống, dùng đàm đạo 
“không bình thường” dành cho “triết học chân chính”. 
Nhận thức học truyền thống với tính cách là đối thoại 
bình thường, như khoa học bình thường tuân theo một 
số giả thuyết và tiên dé chung nhu sự phán chia nhi 
nguyên giữa chủ thể và khách thể trong nhận thức. 
Tóm lại, hoạt động trong một khuôn mẫu nhất dinh, 
“triết học chân chính” với tính cách là đối thoại không 
bình thường, giống như thời kỳ khủng hoảng khoa học 
và thời kỳ cách mạng, tiền dé tiềm ẩn chưa được con 
người phát hiện, khảo sát có phê phán, tiên đề và cơ sở 
đối thoại của nó về căn bản khác nhau. 

Người ta thấy “Triết học chân chính” của Rorty đã 
đi gần lại với chú giải hoc. 


Chú giải học giờ đây đang được Hans Georg 
Gadamer (1900 - ) phát triển. Người ta cũng có thể bắt 
gặp nó ở Heidegger, Sartre. 


265 


Chú giải học cố gắng ngăn cán đòi hỏi có “tính 
khách quan” trong khoa học nhân văn, tức ngăn cản 
quan điểm biến giáo dục thành nghiên cứu bình thường 
nhằm giành chỗ đứng cho “nghiên cứu không bình 
thường”. Tìm toi chân lý chỉ là một trong nhiều con 
dường mà loài người khai sáng cho mình. Tim tòi tri 
thức khách quan (người Hy Lạp dùng phương pháp số 
học làm mẫu mực để phát triển) chỉ là một thiết kế của 
bản thân loài người. Phương thức tồn tại của loài người 
là đa dang, chúng ta đọc nhiều, nói nhiều, viết nhiều là 
phương thức “tự ren luyện mình, tự khai sáng cho 
mình”. Con người “không có mục tiêu nào khác ngoài 
bản thân mình”, bằng mọi cách, chúng ta tìm phương 
thức mới më và hứng thú đó để biểu đạt mình: “Phương 
thức người nói ra sự việc còn quan trọng hơn chân lý có 
sẵn”. Vì vậy “cuộc đàm đạo” có tính chát khai sáng xem 
là trạng thái không bình thường, được xem là một loại 
sức mạnh rất đặc biệt nào đó giải thoát chúng ta từ cái 
tôi cũ kỹ, trở thành bản thể mới. Rõ ràng Rorty đã coi 
đàm đạo, đối thoại là hoạt động phổ biến nhất của loài 
người, nhận thức chẳng qua là một tiếng nói của đối 
thoại. Dù không thảo luận chủ dé mà Platon đặt ra, 
chúng ta vẫn tiếp tục cuộc đối thoại mà ông bắt đầu. 


Từ thời kỳ cận đại, thời kỳ của Descarte, của Kant, 
triết học đã lớn tiếng kêu gào rằng mình là người bảo vệ 
lý tính, tức bảo vệ tương lai của loài người. Nhưng đến 
thế kỷ XX, tình hình đã thay đổi một cách căn bản. Triết 
học chưa kết thúc. Nhưng nó cần thay đổi hình tượng 
của minh và chuyển đối phương thức hoạt động, Cần 


266 


phải chống lại chủ nghĩa phi lịch sử, chống lại mọi sự 
bào chữa cho sự xơ cứng của những quy tắc học thuật, 
chuẩn tắc xã hội, trò chơi ngôn ngữ nào đó. Chỉ nghĩa 
lịch sử của ông từ chối mọi ý đồ trốn tránh lịch sử chống 
lại mợi điều kiện phi lịch sử và thoát ly khỏi thời - không 
gian phát triển lịch sử. 

Sau Kant, theo Rorty, vấn đề biểu tượng dã trờ 
thành cũ kỹ. Ông hy vọng rằng trong thế giới ngầy nay 
một cuộc sống lý trí mới và một phương thức đàm đạo, 
đối thoại sẽ dán đắt con người bước vào một thế giới tỉnh 


^ 


thần. 


267 


3. TRƯỜNG PHÁI CHỦ NGHĨA LỊCH SỬ 


Trên đà phát triển của khoa học hiện đại, những hệ 
thống phát triển lịch sử đã được đặc biệt chú ý. Trong 
khoa học cơ bản như sinh học, thiên văn học, những 
khoa học về Trái đất là những khoa học đầu tiên đã tính 
tới những đặc điểm của những hệ thống phát triển một 
cách lịch sử. Định hướng của khoa học hiện đại nhằm 
vào những đặc điểm của những hệ thống phát triển một 
cách lịch sứ. Định hướng của khoa học hiện đại nhằm 
vào những hệ thống phức tạp phát triển theo lịch sử đã 
dẫn tới việc xem xét lại một cách căn bản không những 
về những ý tường, những chuẩn mực nghiên cứu mà cả 
về nén tàng triết học của chúng. Cùng với khoa học, 
trong triết học chủ nghĩa lịch sử cũng có mặt. 


Triết học phân tích, chủ nghĩa thực chứng logic chỉ 
quan tâm tới vai trò, tác dụng của lý tính trong khoa 
học, coi khoa học là một loại sự nghiệp của lý tính. Nó 
chỉ đưa ra một sơ đồ lý thuyết xơ cứng, loại bỏ tất cả mọi 
quan hệ khỏi chủ thể, có nghĩa là không còn chủ thể 
trong lịch sử. Xem xét chủ thể một cách lịch sử tự nhiên, 
người ta sẽ thấy hoạt động của chủ thể trong nhận thức 
không chỉ bao gồm cái duy lý, không chỉ là sự tăng 
truong lạnh lùng của tri thức của những cái gì siêu tự 
nhiên mà phải là một thiết chế lich sử — xã hội của giá 
trị học. О đây còn có vai trò, tác dụng của nhân tố phi lý 
tính, của các loại nhân tõ xã hội, tâm lý. 


268 


Su xác lập triết học của T. S. Kuhn đánh dấu sự 
xuất hiện của chủ nghĩa lịch sử trong triết học ờ Mỹ. 


THOMAS SAMMAL KUHN 


T. S. Kuhn (1922 - ) học ở Đại học Harvard, đạt 
được học vị Tiến sĩ Triết học và Luật học. Ông là chủ 
tịch Hội khoa học lịch sử Mỹ. Tác phẩm chính của ông: 
Cấu trúc của cuộc cách mạng khoa học. 


Lý luận về “hệ chuẩn” là hạt nhân của triết học cửa 
Kuhn. 


Trong Cấu trúc cúa cách mang khoa hoc, Kuhn đã 
viết rằng dù trong thực tế hay trong logic, hệ chuẩn 
cũng rất gần với “hội khoa học”. Vì vậy muốn làm rõ 
khái niệm “hệ chuẩn” thì trước hết phải nhận thức được 
sự tón tại độc lập của “hội khoa học”. Hội khoa học bao 
gồm những người có cùng sự giáo dục và ren luyện, có 
mục tiêu nghiên cứu và tìm toi chung, bao gồm cả việc 
bồi dưỡng những người kế cận. Những hội khoa học 
luôn luôn có những vấn đề khác nhau cho nên phạm vi 
trao đổi nghiệp vụ rất khó, thường dẫn tới chỗ hiểu 
không đúng về nhau. Nói tóm lại hội khoa học chính là 
chi niềm tin chung về lý luận hoặc về phương pháp có 
được chung quanh một bộ môn khoa học nào đó. Hoạt 
động của hội khoa học được tiến hành dưới sự chế ước 
của hệ chuẩn, 

Hệ chuẩn có đặc điểm là tính bën vững, ổn định 
tương đối. Cách mạng khoa học chính là sự chuyển hóa, 
quá độ và thay đổi hệ chuẩn. Các hệ chuẩn khác nhau 
về chất. Sự kết hợp hệ chuẩn và hội khoa học là sự kết 


269 


hợp về lịch sử, xã hội và tâm lý, kết hop lịch sử bên 
trong với lịch sử bên ngoài của khoa học, tiến hành khảo 


sát tổng hợp đối với quy luật phát triển của khoa học. 
Lịch sử phát triển của khoa học không chỉ là niên biểu 
trừu tượng của tư tường mà là một bộ phận lịch SỬ CÓ 


liên quan mật thiết với hội khoa học. 


Vë lịch sử phát sinh và phát triển của khoa học, 
Kuhn dà miêu tà như sau: 


Thời ky tiền khoa học: Hệ chuẩn ra đời chấm dứt 
thời kỳ tiên khoa học. Trong khoa học tự nhiên, bé 
chuẩn đầu tiên của thiên văn học là thuyết địa tâm. 
Kuhn cho rằng môn khoa học cuối cùng di vào thoi kỳ 
khoa học là khoa học xã hội, nó chưa có một hệ chuẩn 
thống nhất, cho nên nó chưa xứng đáng gọi là khoa học. 


Thời ky khoa học bình thường: Hội khoa học tiến 
hành nghiên cứu dưới sự chỉ phối của những hệ chuẩn: 
thoi kỳ khoa học bình thường bắt đầu. Nghiên cứu bình 
thường ít doi hỏi tính sáng tạo bởi vì trong thời ky khoa 
học bình thường, nhiệm vụ của nhà khoa học không 
phải là kiểm tra “hệ chuẩn”, phê phán hay thay đổi nó 
mà là giữ lấy nó, kiên định sử dụng nó để giải quyết 
những vấn dé trong khoa học. О đây, này nở những 
nhân tố bảo thủ và tiêu cực. Khoa hoc bình thường gặp 
phải sự bất bình thường së điều chỉnh lý luận, thu hút 
sự bất bình thường, kết cấu và quy phạm sẽ không 
ngừng được hoàn thiện. Xu thế trí thức khoa học ở thời 
kỳ bình thường mở rộng không cùng. 


270 


Thời ky khủng hoảng khoa học: Khi khoa học bình 
thường rơi vào hoàn cảnh khó khăn và lạc đường, nó sẽ 
bước vào thời kỳ bất ón dinh ró ràng: thời kỳ khủng 
hoàng khoa học. Người ta bắt đầu hoài nghi hệ chuẩn. 
Các loại lý luận cạnh tranh sẽ nổi lên, xung đột giữa hệ 
chuẩn cũ và mới. Cuộc khủng hoảng mang lại tỉnh thần 
phê phán và sáng tạo. Nó là điều kiện tiên dé cần thiết 
cho sự xuất hiện lý luận mới, là khúc nhạc đạo đầu của 
hệ chuẩn mới. Có thể kể ra cuộc khủng hoảng của hệ 
thống Ptolémée, của khoa học ở thế kỷ XVII, đặc biệt 
cuộc khủng hoảng của Động lực học Newton và hệ 
chuẩn mới của lý thuyết tương đối Einstein ở thế kỷ 
này. 


Thời kỳ cách mạng khoa học: Hệ chuẩn cũ bi vứt bo 
và hệ chuẩn mới được tiếp theo, chúng luôn luôn phát 
sinh đồng thời: cách mạng khoa học không những là 
phá hoại mà đồng thời còn là xây dựng. 


Trước sự canh tranh của hệ chuẩn, con người phải 
biết lựa chọn theo năm tiêu chuẩn, năm đặc trưng cơ 
bàn sau đây: tính chính xác, tính nhất trí, tính rộng rãi, 
tính giản đơn và tính hiệu quả. 

Cách mạng khoa học và cách mạng chính trị có 
nhiều điểm tương tự. 

Toàn bó lịch sử khoa học chính là sự vận động chu 
kỳ thời kỳ tiền khoa học — thời kỳ khoa học bình 
thường — thời ky bát binh thường và khủng hoàng — 
thoi kỳ cách mạng khoa học — thời kỳ khoa học bình 

271 


thường... Dó là kiểu mẫu của động thái phát triển khoa 
hoc mà Kuhn miêu tà. 


Sự phát triển của khoa hoc là kết quả của hoạt 
động của các thành viên của hội khoa học. Cơ sở triết 
học của những hoạt động đó ra sao? 


Kuhn nói về hai loại tư duy “tư duy kiểu phát tán” 
và “tư duy kiểu thu lượm”. 


Tư duy phát tán ở những con người tự do hướng về 
những mục tiêu khác nhau. Toàn bộ công tác khoa học 
đều có đặc trưng phát tán nào đó, đều chứa đựng những 
tiêm năng phát tán lớn lao. Con người luôn phải bó 
sung, điều chỉnh niềm tin và thực tiễn của mình. Mọi 
phát minh khoa học về bản chất bình thường đều là 
cách mang. Tư tường sống động, tư tưởng mỡ cửa: đó là 
đặc điểm của nhà tư tưởng kiểu phát tán làm nên tiến 
bộ khoa học, cách mạng khoa học. 


Tư duy kiểu phát tán cần được bó sung bằng tư duy 
kiểu thu lượm. Hai loại tư duy này tuy mâu thuẫn 
nhau, nhưng lại làm thành một sức kéo tất yếu, {го 
thành một trong những điều kiện quan trọng cần thiết 
cho việc tiến hành nghiên cứu khoa học tốt nhất. 


Một nhà khoa học giàu tính sáng tạo luôn luôn 
phải là một người theo chủ nghĩa truyền thống, tức phải 
sử dụng những quy tắc có thể chơi “trò chơi phức tạp”, 
mới có khả năng trở thành nhà cách tân phát hiện ra sự 
thành công của quy tắc mới và con người mới để “chơi 
trò chơi”. 


272 


Tư duy kiểu phát tán nếu không có sự huấn luyện 
trong thoi kỳ khoa hoc binh thuong, lấy hinh thức tư 
duy thu lượm làm đặc trưng thì không thể {го thành 
nhà phát minh, nhà khoa bọc sáng tạo. 


Hé chuẩn khoa học bắt nguồn từ đâu” Người ta së 
thấy ở vấn аё quan trọng này của Kuhn dấu tích của 
chủ nghĩa thực chứng cùng sánh đôi với hình tâm học 
(Gestaltism). 


Hệ chuẩn khoa học Ta niềm tin của hội khoa học. 
Hội khoa học này khác hội khoa học khác vë hệ chuẩn, 
chịu một kích thích khác nhau cho nên có những phân 
ứng khác nhau về niềm tin đó. Kết quả thu nhận được 
của các hội khoa học bao giờ cũng khác nhau giống như 
thực nghiệm tranh vịt — tho của hình tâm học. 


Hệ chuẩn chỉ là niềm tin khác nhau sàn sinh trong 
điều kiện tâm lý khác nhau của các hội khoa học, vì vậy 
không thể coi hệ chuẩn này có chân lý hơn hệ chuẩn kia. 
Ví dụ hé chuẩn Ptolémée không có gì là sai lầm vì nó chỉ 
là môt giả thuyết, một phương diện để loại bo một vấn 


` 


dé trong nghiên cứu khoa học. Vì vậy người ta không 
thé so sánh giữa các hệ chuẩn để tìm chân lý boi vì đó 
chỉ la thay thế của niềm tin của những quy ước. Hệ 
chuẩn thay đổi thì thế giới mà các nhà khoa học quy Ước 
cũng thay đổi theo. 

Cũng vì theo chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa quy 
ước cho nên “ӯ luận kế tiếp sau đó luôn luôn tốt hơn lý 
luân trước đó về mặt ứng phó với sự thay đổi của hoàn 
cảnh hoặc giải quyết những vấn đề khó khăn, ví dụ, với 


273 


tư cách là một loại phương tiện giải quyết vấn đề khó 
khăn động lực học của Newton rõ ràng là đã cải tiến 
động lực học của Aristote. Và lý luận của Einstein ró 
ràng cải tiến lý luận của Newton. Nhưng trong sự kế 
tiếp liên tục trước sau của chúng lại không có sự phát 
triển gì về ý nghĩa của bàn thể học. 


Cùng từ lập trường của chủ nghĩa quy ước, Kuhn 
đánh giá những hiện tượng phi khoa học như thần 
thoại, mê tín trong thời kỳ tiền khoa học. 


KARL FEYERABEND 


Karl Feyerabend (1924 - ) là người đưa chủ nghĩa 
lịch sử của Thomas Kuhn thành một cao trào và đạt tớt 
tột đỉnh. 


Ông sinh tại Vienna (Áo) trong thời kỳ chiến tranh 
thế giới lần thứ hai, nhập ngũ và là một sĩ quan. Ông 
đạt học vị tiến sĩ ở Đại học Vienna, là giáo sư ở Đại học 
Berkeley (Mỹ) và Đại học công nghiệp ở Zurich (Thụy 
S). 


Tác phẩm chính của ông Chống lại phương pháp, 
Khoa học trong xã hội tự do. Cuốn Chống lợi phương 
pháp của Feyerahend đã gây tiếng vang lớn với những 
lời le đầy khiêu khích, đến mức gần như không có ấn 
phẩm triết học đương thời nào không nhắc tới tên ông. 
Ông nối danh chính vì ông công kích mọi phê phán đã 
có, dë xướng phương pháp đa nguyên và chủ nghĩa hỗn 
loạn, phần đối chủ nghĩa sô - vanh trong khoa hoc. 


274 


Feyerabend chi dích danh chủ nghĩa kinh nghiệm 
logic là người gây tác hại lớn nhất, cho nên cần phải 
trước tiên chống lại nó. О nó tồn tại một chủ nghĩa kinh 
nghiệm, chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa giáo điều 
nghiêm trọng nhất. Nó xuất phát từ Bình thức logic bất 
biến, muốn rời bỏ thế giới khách quan và sự thực lịch sử 
sôi động, hạn chế trong “tư duy logic” trống rỗng, tuân 
theo những phương pháp và quy tắc cứng nhắc để tạo 
thành lý luận. 


Theo Feyerabend trong lich sử nhận thúc hay lịch 
sử khoa học của loài người không có tri giác và sự thực 
nhất thành bất biến thì cũng không thể có hệ thống 
ngôn ngữ kiểu mẫu lý tường bất biến, không thể có phép 
tắc, nguyên lý và phương pháp bất biến. 


Feyerabend cũng phê phán K. Popper truóc hët vë 
hai luận đề: một là kiểu mẫu tiến hóa của lý luận bắt 
đầu từ lý luận (từ P trong “thế giới thứ ba”), hai là 
phương pháp học giả hóa. 


Feyerabend cũng phê phán phương pháp học 
“cương lĩnh nghiên cứu” của 1. Lakatos về chú nghĩa lý 
tính và về “phán đoán giá trị cơ bản”. 

Những nhà triết học trên đương thời được người ta 
kể là những nhà triết học chống thực chứng. Nhưng 


dưới con mắt của Feyerabend thì tất cả vẫn là giáo điều, 
độc doán. 


Từ phê phán trên, Feyerabend dé ra phương pháp 
học của mình mang tên chủ nghĩa da nguyên, ông con 


275 


đặt cho nó một tên mang tính khiêu khích là nguyên tắc 
“thế nào cũng được”. 


Phương pháp đa nguyên thể hiện trước hết ở 
phương pháp lựa chọn. Nhà khoa học muốn khẳng định 
kiến giải của mình thì không phải so sánh với “kinh 
nghiệm”, không phải thông qua phân tích (như triết học 
phân tích nói) mà cần so sánh tư tưởng của mình với tư 
tuong khác. Trong cái biển tri thức dây những cạnh 
tranh này, mỗi người tham gia cạnh tranh đó đều có 
đóng góp đối với khoa học. 


Phương pháp lựa chọn nhất trí với phương pháp gia 
tăng, không chấp nhận “nguyên tắc tính nhất trí”. 
Trong sự thực chỉ có dựa vào lựa chọn, người ta mới có 
thể chứng minh hay phản bác. Lựa chọn không giảm 
bớt tổng lương của lý luận và tổng lương của sự thật mà 
là làm cho chúng tăng lên. 


Thông qua đối chiếu so sánh để lựa chọn chứ không 
phải thông qua giả hóa bởi vì lý luận bị giả hóa chưa 
chắc đã sai lầm: ở đây có khả năng vứt bỏ cả chân lý 
khoa học. 


Chủ nghĩa đa nguyên còn thể hiện ở sự khôi phục 
lịch sử. “Một thời kỳ mới trong lịch sử khoa học đã bắt 
đầu từ một loại vận động lùi về phía sau. Nó làm cho 
chúng ta trở về một giai đoạn, ở đó lý luận con mơ hó, 
nội dung kinh nghiêm còn ít. Nhiều lý luận khoa học ưu 
việt của ngày nay cũng không hoàn toàn là hiện đại mà 
đã nằm trong cổ xưa. Bất cứ loại khoa học nào như thiên 
văn học, hóa học, y học, sinh vật học, địa chất học, toán 


276 


học, khoa học nhân văn đều có thể thông qua phương 
thức hồi cố làm sống lại tuổi thanh xuân của những 
quan niệm cổ xưa. Thậm chí, người ta có thể tìm thấy lý 
luận về sư xuất hiện con người trong Sáng thế ký. Y 
tưởng ấy cũng có thể giúp ta cân nhắc thêm về học 
thuyết tiến hóa của khoa học hiện đại. 


Chủ nghĩa đa nguyên của Feyerabend được tăng 
cường manh më bôi chủ nghĩa phi duy lý và chủ nghĩa 
hỗn loạn. 


Thông qua khảo sát lịch sử khoa học, Feyerabend 
dé xướng chủ nghĩa phi duy lý như điều kiện xã hội, bối 
cảnh tri thức, nhân tó tâm lý quần chúng sự tuyên 
truyền của các nhà khoa học, sự khéo léo tình cảm và 
những giả thuyết. Những mục đích đó của mỗi thời đại 
đều là những biện pháp có sức mạnh thúc đẩy sự tiến bộ 
khoa học. Chính do “thủ đoạn phi lý tính” mà giai cấp 
mang tương lai đã khinh miệt hệ thống Aristote, coi 
trọng phương pháp mới, hệ thống ngôn ngữ mới của 
Galilée. 


Feyerabend cho rằng lịch sử đã chứng minh rằng, 
các loại phương pháp học truyền thống đều đưa ra 
những giải thích không thích đáng với sự phát triển của 
khoa học. Sở di quy tắc phương pháp học của họ là “lòng 
leo" và “phi lý tính”. Họ dé dàng ngăn trở khoa học, 
chính vì chuẩn tắc của phương pháp của họ làm cho 
khoa học càng lý tính hơn. Kết quả là tiêu diệt bản thân 
khoa học. 


277 


So với những “quy luật lý tính” thì “sự lông léo”, “sự 
hỗn độn”, “chủ nghĩa cơ hội” có tác dụng quan trọng đối 
với quá trình phát triển khoa học. Những “sự trượt 
đường ray” đó, “sai lầm” đó là tiền dé của sự tiến bộ. 
Chúng cho phép tri thức tón tại trong hoàn cảnh khó 
khăn và phức tạp. Không có “sự hỗn loạn” thì không có 
tri thức, không có sự mất di thường xuyên của lý tính 
thì không có tiến bộ khoa học. 


Chính đặc trưng nổi bật này của sự phát triển khoa 
hoc dà ảnh hưởng lớn đến nhân thức học hỗn loạn. 


Theo Feyerabend chủ nghĩa hỗn loạn (anarchism) 
là phương pháp phi duy lý, phi truyền thống thúc đẩy 
chủ nghĩa đa nguyên. 


Chủ nghĩa hỗn loạn cho phép khai mở tính sáng tạo 
không cùng của con người, hình thành môt không khí 
dân chủ tự đo trong tìm toi nghiên cứu, thúc đẩy lý luận 
không ngừng tăng lên, cho phép mọi người tự do lựa 
chọn, không bị cưỡng bức buộc phải tiếp thu một loại lý 
luận, quy tắc, phương pháp có sẵn nào, như vậy là mõra 
một con đường sáng tạo vô bờ bến, “như thế nào cũng 
được”. 


Với chủ nghĩa hỗn loạn, Feyerabend đã lần lượt 
phê phán chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa duy lý hẹp 
hồi, giáo điều ấy. 

Tác phẩm Khoa học trong xã hội tự do của 
Feyerabend bàn đến một vấn dé quan trọng khác của 
chü nghĩa đa nguyên trong sự phát triển của khoa học ở 
mệt xã hội tự do. 


278 


Feyerabend dùng khái niệm “chủ nghĩa sô - vanh 
khoa học” để nói về xu hướng tuyệt đối hóa giữa phi 
khoa học và khoa học. Lâu nay, người ta đã đặt ra một 
giới hạn chia cắt khoa học và các hình thái ý thức xã hội 
khác, người ta cho khoa học ưu việt hơn các sản phẩm 
tính thần khác, bởi vì trong xã hội hiện đại, khoa học đã 
đánh bại được địch thủ của nó không phải nhờ vào luận 
cứ nào cả mà nhờ vào sức manh. Chính vì lé đó chúng ta 
phải giải phóng khôi sự trói buộc của khoa học thực 
chứng. 


Feyerabend cho rằng khoa học không thể có quyền 
uy lớn so với các phương thức sinh hoạt khác. Mục tiêu 
của nó không phải là quan trọng nhất. Nó không có 
chức trách hạn chế đời sống, tư tưởng và giáo dục của 
các thành viên trong một xã hội tự do. 


Sở dĩ khoa học hiện đại có thể vượt xa các hình thái 
ý thức khác, và các hình thức sinh hoạt khác và có vị trí 
cao, một là đo, sự khôn ngoan của nó, hai là còn do Nhà 
nước và khoa học kết hop chặt ché với nhau làm cho nó 
có mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống thông qua hai 
sức mạnh là chính trị và tuyên truyền. Khoa học ngày 
nay có vị trí rất cao cũng giống như tôn giáo trước đây là 
đo nó kết hợp chặt chẽ với quyền lực nhà nước. Kỳ thực 
khoa học không là thần bí và hoàn thiện như chủ nghĩa 
duy lý nói. Ơ nhiều phương điện, nó cũng giống các loại 
phi khoa học như tôn giáo, thần thoại ờ chỗ nó cũng già 
dối, thậm chí là lừa bip. Ngày nay, sở dĩ nó thiêng liêng, 
bất khả xâm phạm như tôn giáo trước đây là vì một chủ 
nghĩa sô vanh khoa học đã ra doi, nó bài xích mọi hinh 


279 


thái ý thức khác, nó thực hiện không dân chủ trong 
khoa học để trói buộc sức sáng tạo và tự do lựa chọn của 
con người. 


LARRY LAUDAN 


L. Laudan (1941 - ) muộn màng đến với chủ nghĩa 
lịch sử do đó màu sắc của triết học này không rö nét mà 
đã phần nào phai nhạt. Ông đạt học vị tiến sĩ, chủ 
nhiệm khoa lịch sử triết học và triết học khoa học ở đại 
học Pisburg. Tác phẩm chính của ông: Tiến bó và ván 
dë của nó. 

Ý tưởng về tổ chức lý tính của tiến bộ khoa học của 
ông nhằm thay thế cách nhìn về tiến bộ khoa học của 
Kuhn, của Lakatos. 


Ông tiến hành phê binh lý luận vé: hé chuẩn của 
Kuhn và “cương lĩnh nghiên cứu” của Lakatos. Trên cơ 
sở tiến hành khảo sát, phân tích và đánh giá lý luận của 
hai nhà triết học trên, Laudan đã được ra lý luận 
“truyền thống nghiên cứu” của mình. 


Truyền thống nghiên cứu là một hệ thống nguyên 
tắc chuẩn chỉ đạo sự phát triển của lý luận, trong đó 
một bộ phận của nguyên tắc chuẩn đã tạo nên một loại 
bản thể học. Nó có những đặc trưng sau đây: 1) Mỗi 
truyền thống nghiên cứu đều do một số lý luận chuyên 
môn tạo thành, trong đó một số lý luận xuất hiện đồng 
thời, một số lý luận khác lại xuất hiện kế tiếp theo; 2) 
Mỗi truyền thống nghiên cứu đều thể hiện những đặc 
trưng nào đó về siêu hình học và phương pháp học, do 
đó những truyền thống nghiên cứu khác nhau đều tách 


280 


biệt nhau; 3) Mỗi truyền thống nghiên cứu đều trải qua 
một thời kỳ lịch sử lâu dài, có ý nghĩa và một quá trình 
công thức hóa và hình thức hóa. 


Truyền thống nghiên cứu và lý luận kết hợp với 
nhau, nhưng vai trò quyết định vẫn là truyền thống 
nghiên cứu. Bởi vì mỗi loại lý luận đều trình bày, đều 
chứng minh bàn thể học và phương pháp học của truyền 
thống nghiên cứu. Nói rõ hơn, bản thể học và phương 
pháp học của truyền thống nghiên cứu đều có đẩy đủ 
sức mạnh để ảnh hưởng tới lý luận của nó. Nó có thể đưa 
ra phương pháp và con đường giải quyết những vấn đề 
lý luận. Đồng thời, truyền thống nghiên cứu cũng có thể 
nói го lý luận. Ngoài ra trong quá trinh cấu tao lý luận 
khoa học, truyền thống nghiên cứu cũng gây tác dụng 
gợi ý cực kỳ quan trọng, hơn nữa còn sản sinh ra phần 
lớn những vấn để khái niệm cho việc cấu tạo lý luận của 
nó. 

Truyền thống nghiên cứu mà Laudan xác định như 
vậy là một quá trình không ngừng tiến hóa và phát 
triển, là một quá trình có thịnh, có suy. 


Nó có một lịch sử hình thành, có phón vinh và có 
phần diệt vong. Khi nó chết, nó cũng mất tác dụng thúc 
đẩy khoa học phát triển. Con đường rõ ràng nhất của sự 
thay đổi phát triển của một truyền thống nghiên cứu là: 
thứ nhất, nó sửa chữa những lý luận của nó; thứ hai, nó 
tạo nên sự thay đổi của một số yếu tố hạt nhân, cơ bản 
nhất đã cấu tạo nên nó. 


281 


Làm thế nào phân biệt giữa tình huống có sự thay 
đổi trong nội bộ một truyền thống nghiên cứu và tình 
huống bị một truyền thống nghiên cứu khác thay thế? 


Landan cho rằng trong một thời gian nhất định nào 
đó, nếu một số yếu tố của một truyền thống nghiên cứu 
ờ vị trí hạt nhân cao hơn, vững chắc hơn thì chính 
những yếu tố hạt nhân ấy, lúc này đã trở thành đặc 
trưng cơ bản của truyền thống nghiên cứu. Nếu vứt bo 
chúng đi thì bản chất của truyền thống nghiên cứu sẽ 
thay đổi. Đây là nói về sự thay đổi nội bộ của truyền 
thống nghiên cứu. 


Xét theo thời gian, “bản chất” của một truyền thống 
nghiên cứu có thể chuyển biến. Trong một thời điểm, 
một yếu tố nào đó nằm ở địa vi hạt nhân của một truyền 
thống nghiên cứu, tiêu biểu cho bản chất của truyền 
thống nghiên cứu. Nhưng vào một thời điểm khác, nó có 
thể chuyển biến thành phần phi bản chất của truyền 
thống nghiên cứu. Dựa vào những truyền thống khác 
nhau này ta có cách giải thích tính liên tục và tính có 
hứa hẹn. Laudan nói ró rang trong mọi lĩnh vực có thé 
đồng thời mấy truyền thống nghiên cứu, nhưng người 
ta có thể điều hòa những mâu thuẫn khác nhau đó. 


Sau khi trình bày về nội dung của truyền thống 
nghiên cứu, Laudan tập trung vào việc đánh giá truyền 
thống: tiêu chuẩn, phương pháp, hình thức đánh giá. 
Toàn bộ sự đánh giá về truyền thống nghiên cứu hoặc lý 
luận phải tiến hành trong mối quan hệ so sánh. Tính có 
thể tiếp thu của một truyền thống nghiên cứu được 
quyết định bởi hiệu lực giải quyết vấn đề lý luận mới 


282 


nhất của nó. Tính có thể theo đuổi của truyền thống 
nghiên cứu được quyết định bởi tỷ lệ tốc độ tiến bộ và 
tính hợp lý của lý luận khoa học mà nó thể hiện. 


Laudan chia khoa học thành hai loại lớn: loại kinh 
nghiệm và loại khái niệm. Loại kinh nghiệm chú yếu để 
cập tới kết cấu và quan hệ của đối tuong, tới linh vực 
nghiên cứu. Loại khái niệm chủ yếu đề cập tới những 
vấn dë còn nghỉ ngờ trong thảo luận và tranh luận khoa 
học hoặc sự bất điều hoa giữa kết cấu lý luận và khoa 
học và tiên dé phương pháp của lĩnh vực đó. Laudan cho 
rằng phương tiện giải quyết vấn dë là lý luận, có hai 
loại: lý luận mang tính chất chuyên môn, cụ thể có thể 
dùng để dự đoán, giải thích hiện tượng tự nhiên và trực 
tiếp do thực nghiệm kiểm nghiệm đưa lại; một loại lý 
luận khác là lý luận chung mang tính phổ biến ở tầng 
cao hơn, không dë dàng trực tiếp tiếp thu bằng kiểm 
nghiệm. Ví như chủ nghĩa. tiến hóa, chủ nghĩa nguyên 
tử... chúng có thể phát triển thành lý luận cụ thể. Loại 
lý luận này chính là “truyền thống nghiên cứu”. 


Ngoài ra, Laudan còn trình bày vấn dé quan hệ 
giữa tiến bộ khoa học và lý tính. Ông cho rằng chủ 
nghĩa thực chứng logic chủ trương khoa bọc có tiến bộ 
hay không là do tiêu chuẩn lý trí quyết định, nhưng 
thực ra chỉ có truyền thống nghiên cứu tiến bộ mới là lý 
tính. Ông viết: tôi cho rằng tiến bộ lý luân và lý tính liên 
hệ với nhau vô cùng chặt chẽ. Mối liên hệ này không 
phải thông qua xác nhận, thông qua phủ nhận mà 
thông qua hiệu lực để giải quyết vấn để. Nhưng trong 
sự phát triển tiến bộ và hợp lý của khoa học, những 


283 


nhân tố phi kinh nghiệm, phi khoa học cũng có tác dụng 
vô cùng quan trọng. 


Để thực hiện, khoa học đã thông qua ba con đường 
sau đây: tăng con số giải quyết vấn đề kinh nghiệm; loại 
bỏ những bất bình thường; khôi phục lại sự nhất trí của 
khái niệm giữa những lý luận xung đột. 


Trên cơ sở của những kiến giải trên, Lauđan trình 
bày phương thức diễn biến mà khoa học đã trải qua. 
Cách mạng khoa học, khoa học bình thường không phải 
như Kuhn miêu tả. Bất cứ một sự tranh luận về “hệ 
chuẩn” hoặc truyền thống khoa học nào đều là một quá 
trình tiếp dién trong lich sử. Thời ky khủng hoảng mà 
khoa học trải qua không phải là một hoạt động ngắn 
ngủi, nó liên tục không ngừng tiếp diễn trong một quá 
trình truyền thống nghiên cứu đầy sức sống. 


Trong thời kỳ “khoa học bình thường” mà Kuhn nói 
tới không phải trong mọi lĩnh vực chỉ có mót “hệ chuẩn” 
chiếm địa vị thống trị mà thường là trong mọi linh vực 
đều có hai hoặc ba “hệ chuẩn” hoặc truyền thống nghiên 
cứu trở lên chiếm địa vị thống trị. Trong thời kỳ “cách 
mạng khoa học” của Kuhn cũng không tổn tại tình 
trạng có một “hệ chuẩn” hoàn toàn lật đổ một “hệ 
chuẩn” khác để chiếm địa vị thống trị. Hơn nữa, chính 
sự hợp tác lâu dài giữa những truyền thống nghiên cứu 
và những xung đột đã thu hút sự chú ý về thời cách 
mạng. 


Ông tán thành kiến giải của Kuhn và Feyerabend 
rằng khi lý luận mới thay thế lý luận cũ, tuy có được một 


284 


số vấn dë nhưng lại cũng mát di một số vấn dë khác 
tương ứng. Cho nên tiến bộ khoa học không thể lý giải 
một cách đơn thuần là lý luận mới, “hệ chuẩn mới”, hoặc 
truyền thống nghiên cứu mới giải quyết nhiều vấn đề 
hơn những cái cũ. Ngược lại, tiến bộ khoa học luôn luôn 
là phương thức phi lũy tích, biểu hiện thành lý luận 
thành “hệ chuẩn”, “thành truyền thống nghiên cứu” có 
chức năng giải quyết những lĩnh vực khác nhau tức là 
biểu hiện thành việc giải quyết vấn dé kinh nghiệm 
trong những “hệ chuẩn” khác nhau. 


Tóm lại ý luận về truyền thống nghiên cứu của 
Laudan có tham vọng vừa muốn khắc phục những thiếu 
sót của chủ nghĩa phi lý tính và chủ nghĩa hỗn loạn của 
các người đi trước trong trường phái lich sử, vira muốn 
chống lại tính phiến diện của chủ nghĩa logic tách rời lý 
tính và tiến bộ, gán cho lý tính vai trò quyết định tiến 
bộ. 


Trong trường phái lịch sử, người ta còn có thể kể tới 
những nhân vật sau nữa: 


S. Toulmin bác bo chủ nghĩa thực chứng ở chỗ đã 
coi tính duy lý có sức mạnh vạn năng. Ông cho rằng việc 
mô tả quá trình khoa học phải mang tính đa dạng và 
mềm dẻo, không thể bó qua các thông số xã hội học, tâm 
lý học. Không thể có giới hạn rạch roi giữa giả thuyết 
khoa học, cái duy lý và cái phi duy lý (cho nên khó có thể 
bác bỏ đơn giản “cận tâm lý học”). 


M. Wartofski là người tích cực nhất trong trường 
phái lịch sử, ở việc phục hồi siêu hình học để phát triển 


285 


khoa học. Ông đặc biệt làm sống lại pham trù lương tri 
(bon sens) trong siêu hình học cổ điển: đó là năng lực 
phân biệt cái đúng, cái sai, cái thực, cái giả tón tại một 
cách tự nhiên ở mỗi con người, từ đó làm rõ nhiều chức 
năng siêu hình học trong khoa học nhằm gợi mở 
(euristique) cho khoa học phê phán các luận cứ cơ bản 
của khoa học. 

Trường phái lịch sử nói tiếng dà qua di, nhưng vấn 
đề mà nó đặt ra cho phương pháp học vẫn còn đó: khoa 
học hiện đại đang cần tìm tới “tính duy lý bội” như một 
“liên minh mới” giữa nó và triết học. 


286 


4. CHỦ NGHĨA HIỆN THUC KHOA HỌC 


Chủ nghĩa hiện thực khoa học là sự tiếp tục, kế 
thừa truyền thống chủ nghĩa hiện thực cổ dai, đồng thời 
là hinh thức đối lập với chủ nghĩa thực chứng logic và cà 
với chủ nghĩa duy lý mới của K. Popper, lý luận về “hệ 
chuẩn của Kuhn và chủ nghĩa phi duy lý, chủ nghĩa hỗn 
loạn của Feyerabend. Chính trong quá trình phê phán 
này mà chủ nghĩa hiện thực khoa học được giới triết học 
thế giới biết tới. 

Người sáng lập chủ nghĩa hiện thực khoa hoc Mỹ la 
Wüfred Sellars (1912 - ). Ông lần lượt là giảng viên ở 
nhiều trường Đại học. Năm 1977, ông được bầu làm chủ 
tịch Hiệp hội Siêu hình học Mỹ. 


Những tác phẩm chính của ông Khoa học tri giác 
và hiện thực, Tiên đô của triết hoc, Khoa hoc và Siêu 
hinh học, Tập luận uăn triết hoc và lịch sử. Con có thể 
kể tới mấy đại biểu nữa của chủ nghĩa hiện thực khoa 
học. 


Hilary Putnam (1990 - ) bảo vệ luận án tiến sĩ triết 
học tại Đại học California ở Los Angeles, năm 1961, tiếp 
tục day học ở Princeton, ở MIT (Montana) và © Harvard. 
Là học trò của Carnap và Reichenbach, ông còn được 
xem là một học tro xuất sắc của W. Quine và người quan 
tâm nhiều tới toán học. Tác phẩm chính của ông: Triết 
hoc của toán học, Triết học của logic học. 


287 


Duley Shapere (1998 - ) có học vị tiến sĩ triết học, 
giảng dạy triết học ở Ohio, Chicago, Maryland. Năm 
1983, ông làm chủ nhiệm Ủy ban lịch sử khoa học và 
triết học khoa học ở Đại học Maryland, ông là viện sĩ 
viện văn học và khoa học Mỹ. Tác phẩm chính của ông: 
Vấn đề triết học của khoa học tự nhiên, Nghiên cứu triết 
hoc của Galilée. 


Mario Bunge là nhà logic học, nhà triết học khoa 
học mang quốc tịch Canada. Tác phẩm chính của ông: 
Ly thuyết triết học cơ sở. 


Chủ nghĩa hiện thực khoa học có ba chủ đề chính: 
khoa học, hiện thực, chân lý được triển khai theo các 
vấn dë sau đây: cách nhìn khoa học, bản thể học và 
nhận thức học. 


CÁCH NHÌN KHOA HỌC 


Quy tắc logic và các khái niệm khoa học của chủ 
nghĩa thực chứng logic thực chất đã xuất phát từ lập 
trường chủ nghĩa tiên nghiệm và chủ nghĩa bản chất. 
Trái lại chủ nghĩa hiện thực cho rằng dù là tiên đề 
phương pháp nghiên cứu khoa học hay quy tắc suy lý 
hoặc khái niệm khoa học đều không phải la bất biến mà 
là thay đổi theo sự phát triển của tiến bộ khoa học. 
Chúng chịu ảnh hưởng bởi sự thịnh hay suy của một 
quan niệm khoa học cụ thể. Sự thay đổi, phát triển và 
sáng tạo khoa học không lúc nào không ảnh hưởng, 
thâm nhập và mỡ rộng phương pháp kboa học. 


Về kiểu mẫu phát triển khoa học, chủ nghĩa hiện 
thực khoa hoc vừa phản đối kiểu mẫu phát triển của 


288 


những người theo chủ nghĩa thực chứng đã dua trên cơ 
sở của chủ nghĩa bất biến và “lý luận ý nghĩa” của chủ 
nghĩa truyền thống. Nó cho rằng khoa học thông qua 
việc loại bó dần dán sai lầm, không ngừng tích lũy tri 
thức và mỡ rộng lĩnh vực phát triển. Nó cũng phản đối 
kiểu mẫu phát triển của người theo chủ nghĩa lịch sử, 
chủ trương rằng khoa học phát triển trên cơ sở của lý 
thuyết khả biến, tức quan điểm khoa học trải qua sự 
thay thế cách mạng, đột biến, nhảy vọt. 


Putnam phản đối lý luận cách mạng khoa học của 
Kuhn, ông cho răng tri thức khoa học phát triển thông 
qua phương thức dần dần tích lũy dà được xây dựng 
trên cơ sơ lý luận truyền thống về “ý nghĩa”. 

Shapere xem xét lý luận "ý nghĩa" khác với truyền 
thống. Ông cho rằng muốn nói rõ tính liên tục, tính có 
thể so sánh giữa lý luận khoa học trước sau kế tiếp nhau 
thì không nhất thiết phải giả thiết một ý nghĩa chung. 
Trong khoa học tính liên tục không phải là ý nghĩa 
giống nhau mà là quan điểm kế tiếp của những tư 
tưởng. Xét về lịch sử diễn biến của lý luận khoa học, 
tính liên tục được hoàn thành bởi “mối liên hệ suy lý 
móc xích”. 


Putnam bộc lộ ró thái độ phản đối quan điểm của 
trường phái chủ nghĩa lịch sử của Kuhn và các người 
khác. Ông nói rằng sự tiến bộ của khoa học là sự thực 
không thể hoài nghỉ so với lý luận khoa học cũ. Lý luận 
khoa học mới luôn luôn có thé dua ra những du đoán 
chính xác hơn, phương pháp khống chế thế giới tự nhiên 
tốt hơn và gần với chân lý khoa học hơn. 


289 


Shapere xuất phát từ lý luận “vực tin tức” để trình 
bày về tiến bộ khoa học. Theo ông, sự phát triển và tiến 
hóa của khoa học trên thực tế chính là sự phát triển và 
tiến hóa của “vực tin tức”. Trong quá trình hình thành 
và phát triển khoa học, một loạt tin tức bình thường 
dần dần được tập hợp thành một vực tin tức. Tin tức mà 
nhân loại có được luôn luôn thay dôi và trở thành phong 
phú hơn, hơn nữa không ngừng có những vực tin tức 
mới sản sinh xuất hiện. 


VỀ BẢN THÉ HOC 


W. Sellars nói về bản thể học như sau: “Khoa học là 

thước đo của muôn vật, là mẫu mực định ra bản thể và 
: ? Ä# % - ^p» 
phi bàn thé cua moi su vàt". 


Putnam cho rằng có ba loại hinh cơ bán vé quan 
niém hién thuc: 1) Chü nghia hién thuc duy tám chú 
nghia; 2) Chü nghia hién thuc siéu hinh hoc; 3) Chü 
nghia hién thuc theo xu huóng dóng nhát. 


Chủ nghĩa hiện thuc duy tâm chủ nghĩa chủ truong 
rằng mọi đặc tính của hiện thực đều là đặc tính vật lý, 
đặc tính “có ý hướng” hoặc “ngữ nghĩa” cũng có thể quy 
giản thành đặc tính vật lý. 


Chủ nghĩa hiện thực siêu hình chủ trương: thế giới 
là do tổng hòa cố định của bản thể, không do ý thức 
chuyển dịch thành. Chủ nghĩa hiện thực mà Putnam 
khẳng định là hiện thực khoa học mang xu hướng đồng 
nhất, có nghĩa là trong bất cứ ý nghĩa nào sự tón tại của 
cái ghế, của cảm giác hay của điện tử đều tồn tại. 


290 


Với danh nghĩa “chủ nghĩa duy vật khoa học”, chủ 
nghĩa hiện thực khoa học của Bunge cho rằng khoa học 
là bàn thể hoc cục bộ, nhưng bản thể học lại là khoa học 
tổng thể. Giữa siêu hình học tốt và khoa học sâu sắc 
không có khoảng cách. Mỗi loại lý luận mang tính sâu 
rộng đều có thể coi là khoa học và mói lý luận vé bàn thé 
hoc mang thành quà khoa hoc và duoc tién hành khái 
quát hóa, hoác duoc xuát hién trong bói cành ly luán 
khoa học hợp lý hóa đều có thể goi là khoa hoc. 


Nhu váy tính hé thóng và tính chính xác cua khoa 
học được kết hop với nhau tao thành đặc trưng cơ bản 
của bản thể học của Bunge. 


Dé làm cho bàn thé học và siêu hình học liên hệ với 
nhau, Bunge cho rằng bản thể học và siêu hình học là sự 
kéo dài khoa học. Ông cho rằng những phạm trù, những 
giả thuyết bàn thể học và siêu hình học vớt những khái 
niệm cơ bản khoa học và những nguyên lý phổ biến là 
ngang nhau. 


Tiến lên một bước nữa, ông nêu lên những suy tư 
của ông về hệ thống bản thể học. Cái gọi là hệ thống bản 
thể học có đặc tính là sự hình thức hóa. Đó la một loại hệ 
thống diễn dịch — giả thiết. Trong hệ thống này có giả 
thiết đã được công nhận, có những định nghĩa, những 
định lý suy luận. Chúng lần lượt tạo thành những tầng 
nấc khác nhau. Trong một hệ thống, các loại thành 
phần đều có mối liên hệ hữu cơ. Đối với hệ thống khái 
niệm, mối liên hệ này thông qua phương thức, phương 
pháp logic toán lý và toán học để thực hiện. 


291 


Cùng với phương pháp tính chính xác tao thành hệ 
thống chính xác, là ngôn ngữ chính xác được sử dụng để 
biểu đạt: đó là kế hoạch to lớn mà Bunge đề xướng để 
giải quyết vấn đề siêu hình học và bản thể học. 


Bunge khẳng dinh rằng những người theo bản thể 
học phải miêu tả bộ mặt của thế giới hiện thực giống 
như khoa học đã nhận thức và phải tiến hành với một 
phương pháp ró ràng và có hệ thống hon. 


Bản thể học phải đưa ra nguyên tắc và phương 
pháp cơ bản nhất để chỉ đạo việc nghiên cứu khoa học. 
Mối liên hệ lẫn nhau, tác động lẫn nhau của các bộ phận 
thế giới chiếm địa vị vô cùng quan trọng trong nghiên 
cứu khoa học. 


Tư tưởng “hệ thống bản thể học” của Bunge đã bảo 
vệ một đường lõi triết học căn bản tức khái niệm vật 
chất thích ứng với các tầng cấp của hiện thực Bunge tin 
tưởng thế giới là một hệ thống vật chất. Sự thực tiến hóa 
mà khoa học đặt ra đều phát sinh ở trong hệ thống đó. 
Theo tầng cấp thì vật thể vật lý là nền tàng, sau đó là hệ 
thống hóa học và hệ thống sinh vật. O tầng bậc hệ thống 
sinh vật, sự tón tại của khách thể vật chất sản sinh ra 
tính thần. Tỉnh thần không hình thành tầng cấp, 
nhưng hệ thống tâm lý đã là một tầng cấp, tức là sinh 
lý, tâm lý, xã hội. Trong lý luận của Bunge, sự diễn dịch 
bản thể học chứng tô sự biến hóa liên tục của hiện thực. 
Bởi vì, nếu có “phi sự vật” (non — things) thực tại sẽ 
không thể biến hóa liên tục. Ngược lại nếu có thực tại 
không biến hóa liên tục thì sẽ có “phi sự vật” của hiện 
thực. Vì thế, Bunge cho rằng xây dựng bản thể học 


292 


thành một hệ thống diễn địch — giả thiết là có căn cứ 
khoa học. Một trong những nguyên tắc của phương 
pháp nghiên cứu bản thể học là phải kiểm nghiệm giả 
thiết bản thể học sao cho nó nhất trí với thành tựu khoa 
học. 


VỀ NHẬN THỨC HỌC 


Về nhận thực học, W. Sellars chia hình ảnh phản 
ảnh thành hai loại: “Hình ảnh phản ảnh bình thường” 
và “hình ảnh phàn ảnh khoa học”. Hình ảnh phản ảnh 
bình thường là tri thức về thế giới bên ngoài, do giác 
quan của con người trực tiếp thu nhận được, chúng là sự 
trực tiếp quan sát và khái quát từ kinh nghiệm của con 
người. “Hình ảnh phản ảnh khoa học” là kết quả của sự 
vận dụng tư duy logic và sự tường tượng phức tạp trên 
cơ sở tri thức nói trên. Đó là tri thức tư duy đã lý tường 
hóa. Hình ảnh phản ảnh khoa học ưu việt hơn hình ảnh 
phản ảnh bình thường, bởi vì hình ảnh khoa học chân 
thật hơn. Do vậy, chỉ có những bản thể giả thiết trong lý 
luận khoa học (như nguyên tử, các hạt cơ bản...) mới 
được xác nhận là thành phần tạo thành thế giới. 


Putnam đề xướng “lý thuyết phù hợp chân lý” và 
căn cứ vào đó tiến hành phê phán các trường phái được 
gọi là duy tâm (như chủ nghĩa thực chứng logic, trường 
phái lịch sử) đã không biết tới thuyết phù hợp chân lý 
nên rơi vào chủ nghĩa quy ước, chủ nghĩa hư vô, chủ 
nghĩa bất khả tri. 


Giải quyết tính khách quan của khoa học thế nào? 
Shapere dua ra hai con đường trước tình hình: một cho 


293 


ràng tính khách quan đó của khoa học là huyền thoại, 
là ào tưởng; hai là thống nhất tính khách quan và lý 
tính với tiển đề giả thuyết trước và tri thức bối cảnh. 
Con dường thứ hai là con đường cần lựa chọn. Ông gọi 
đó là “niềm tin bốt cảnh” tức quan niệm toàn bộ hoạt 
động nghiên cứu khoa học đều phải dựa vào tín nhiệm 
của những giả thuyết đã đặt ra. Niềm tin bối cảnh 
không phải tùy ý mà phải phù hợp với ba điều kiện sau 
đây: 1) Những tri thức trong nghiên cứu khoa học trước 
đây đã chứng minh là thành công: 2) Những tri thức 
khiến con người tin phục mà không thể hoài nghi; 3) Tri 
thức có liên hé mật thiết với bài học, vấn dé dang nghiên 
cứu, 


Shapere cho rằng một khi niềm tin bối cảnh thỏa 
mãn những điều kiện trên đây thì trong niềm tin bối 
cảnh đó, tri thức khoa học đạt được chân lý. Thế nào là 
chân lý? Shapere đưa ra ba cách nhìn chân lý đã có 
trong lịch sử: 1) Thuyết phù hợp tức là một tín niệm 
hoặc mệnh đề khi nó phù hợp với bản thể; 2) Thuyết 
nhất trí cho rằng là chân lý, khi một tín niệm hoặc 
mệnh đề nhất trí với nhau; 3) Theo chủ nghĩa thực dụng 
là chân lý khi tín niệm, mệnh đề đưa ra là “hữu dụng”. 


Shapere cho rằng ba cách nhìn chân lý này tuy đều 
có chỗ sai, nhưng cũng có chỗ hợp lý vì chúng phù hợp 
với ba điều kiện hay ba yêu cầu: “Tính thành công”, 
“tính không hoài nghỉ”, “tính tương quan”. Tính thành 
công thể hiện thành phần hop lý của chú nghĩa thực 
dụng, “tính không hoài nghỉ” thể hiện thành phần hợp 


294 


lý của thuyết phù hợp và “tính tương quan” thể hiện 
tính hợp lý của thuyết nhất trí. 


Nhung chân lý mà Shapere nói không phải là chân 
lý tuyệt đối, bởi vì, theo ông, khoa học chỉ có khả năng 
thu được tri thức, đạt tới chân lý chứ không thé bào dám 
phải đạt được chân lý. Vì vậy chủ nghĩa hiện thực của 
Kripke và Putnam chủ trương khoa học mang “bản chất 
bất biến” trong sự phát hiện sự vật là quan điểm cứng 
nhắc và quá giáo điều. 


Bunge đưa ra một hình thức về nhận thức học. Ông 
dồn hết sức lực để làm cho triết học trở nên chính xác, 
chính xác hóa nhận thức của con người. Đó là thành tích 
của ông trong việc hình thức hóa, định lượng hóa và 
toán học hóa. Bunge chủ trương rằng nhà triết học phải 
thông qua con đường iogic toán lý, và toán học để đạt 
mục đích này, bởi vì logic toán lý và toán học có thể bổ 
sung cho nhau: chúng vừa là phương pháp học có thể bổ 
sung cho nhau: chúng vừa là phương pháp chính xác, 
vừa có thể dùng làm ngôn ngữ chính xác. 


Vì theo đuổi tìm tòi sự chính xác của khoa học trong 
sự hướng về hệ thống hóa, hình thức hóa và toán học 
hóa, cho nên đương nhiên là ông một mực bài bác phép 
biện chứng, coi đó là thứ không phù hợp với sự chính 
xác của khoa học. 


M. Bunge nói thế, còn N. Marcuse thì chế giéu triết 
học phân tích rằng nó không đủ biện chứng và không đủ 
tính lật đổ. | 


295 


Như các nhà triết học của trường phái chủ nghĩa 
hiện thực khoa học nói: để xây dựng lý luận của mình, 
họ đã phải đương đầu với hai trường phái triết học đã có 
tiếng vang một thời, đó là chủ nghĩa thực chứng logic và 
chủ nghĩa lịch sử. 


Đối với chủ nghĩa thực chứng logic, hiệu quả phê 
phán của họ chẳng đáng là bao, bởi vì họ chỉ đi men rìa 
chứ chưa thể đánh trúng tháng vào những nguyên tắc 
rường cột của nó. Nó vẫn mang sắc thái của chủ nghĩa 
thực chứng logic: cả hai vẫn đi theo một chủ nghĩa duy 
khoa học, đều khẳng định rằng mục tiêu của phân tích 
triết học là làm sáng tò ngôn ngữ của khoa học, bởi vì sự 
phân tích “cổ điển” dường như là vô bổ... Như vậy đối 
với trường phái này triết học chỉ con quy về điều tra 
ngôn ngữ. 


Đối với chủ nghĩa lịch sử, phê phán của họ càng bộc 
lộ chỗ thua kém của mình. Một chủ nghĩa khoa học đầu 
hụt hãng trong việc tìm một giải дар vấn đề trong đại 
của thời đại đang đặt ra, đó là vấn dë con người, thân 
phận của con người. Đóng góp con lại của họ chỉ là 
những kết quả thuần túy phương pháp học. Trường 
phái lịch sử và nhiều nhà triết học Mỹ đã tránh được 
thiếu sót này: trong thời đại khoa học hiện đại, triết học 
không thể chối bó siêu hình học mới, cũng tức là chối bô 
vấn đề con người. Con người giờ đây đã ở trung tâm của 
khoa học. 


Nhiều nhà triết học trên thế giới đã nom thấy điểm 
sáng đó ở trong triết học Mỹ, trong khi chủ nghĩa hiện 
thực khoa học vẫn một mực quay lưng với con người. 


296 


Nhân bàn về một hồ sơ mang tên "Khoa học ở ngoài 
bản thân nó chăng?" Các học già người Pháp Jean — 
Michel Besnier và Dominique Bourg đã lấy ý tuong của 
Rorty và Feyerabend để kết luận về vấn đề được đặt ra. 


Họ viết về hai nhà triết học Mỹ đó như sau: “Công 
chúng tin rằng các nhà khoa học, các nhà triết học bảo 
đảm cho sự khẳng định tưng bừng của Feyerabend 
rằng: cũng như những truyền thống khác, khoa học là 
một truyền thống, hay rằng trong chủ nghĩa thực dụng 
thanh lãng của Rorty: khoa học không có nền tảng nào 
khác ngoài sự đồng tình của các nhà nghiên cứu về 
những dữ kiện nào đó, sự đồng tình đạt được bằng con 
đường của “những đàm đạo” đơn giản. 


297 


KÉT LUÁN 


Triết học Mỹ trên dưới bón thế kỷ đã tạm thời chấm 
hết ở đây. 

Còn một câu hỏi muốn đặt ra: triết học Mỹ hiện nay 
và nhất là mai sau sẽ như thế nào? 

Trước hết cái gì có một thời sôi nổi mà bây giờ 
không còn như thế thì không phải vì nó đã hết thời, nó 
đã di về sân sau. Boi lé cái gì nằm gọn trong chiều sâu 
của lịch sử thì còn cần gì phải ồn ào, sôi động như khi nó 
mới ra chào doi. 

Đừng lại ở đây không trình bày thêm nữa có nghĩa 
là nó không còn định hình như trước, nhưng giữa sự bộn 
bë đó, người ta vẫn có thể thấy lóe lên một xu hướng nào 
đó của tình hình. 

Tôi xin mượn ý kiến của các học giả Mỹ để trả lời 
cho câu hỏi đặt ra. Câu trả lời về một xu hướng đương 
nhiên chỉ có thể là những nét chấm phá của một bức 
toàn cảnh mới trong tương lai. 


Francis Fukuyama trong cuốn Kết thúc lịch sử cho 
rằng sau khi “kết thúc lịch sử” và chủ nghĩa tự do thắng 
thế như quan niệm tiến hóa của Hegel, thì phép biện 
chứng của Hegel sẽ đạt tới đỉnh cao, tức đạt tới hình 
thức duy lý. Như vậy là người ta chỉ còn bận tâm với 
“việc duy trì trật tự” và nếu thé thì nguy cơ con người 


298 


cùng với hai sản phẩm mang tính nhàn bản nhất là 
nghệ thuật và triết học bị de dọa. 


Nói rõ về con người hơn. D. Yankelovich trong cuốn 
Những nguyên tắc nghiên cứu mới оё sự tự thực hiện 
trong một thế giới lón ngược cho rằng trong xã hội Mỹ, 
những giá trị của “self - fulfilment” (tự thực hiện) phải 
được xuất hiện để phát triển cá nhân tạo ra một xung 
lực mới cho xã hội. 


Trong nën đạo đức mới ấy, những giá trị của nó sẽ 
kết hợp với những giá trị cao đẹp trong quá khứ của 
nước Mỹ như tự do chính trị, phúc lợi, sự hài hòa của gia 
đình. 


Ông cho rằng đây Ја “một cuộc cách mang đích thực 
mở màn cho lịch sử mới cho loài người”. 


Paul Kennedy, một nhà sử học nổi tiếng của Mỹ 
trong cuốn Chuẩn bị cho thế ký XXI cho rằng nước Mỹ 
muốn tránh được sự suy vong — không xuống dốc để 
bước sang thế ky XXI thì vấn đề đặt ra là không được 
tìm “hậu thuẫn ở bên ngoài” mà phải tìm tới “sức mạnh 
bên trong” tức ở những phẩm chất của con người. 


Những học giả Mỹ tuy ở những lĩnh vực khác nhau, 
nhưng đều gặp nhau ở chỗ tôn vinh những giá trì tỉnh 
thần của con người, coi giá trị cao nhất là ở nhân vị của 
con người. 

Triết học Mỹ ngày nay và cả mai sau hắn sẽ không 
xa rời quỹ đạo xoay quanh cái trục là những nhu cầu 
hằng ngày của con người. Tính “ngoài trời tự do” của 
triết học Mỹ càng bộc lộ rõ. 


299 


Hướng di tới của nó không phải tự nhiên mà có. Nó 
được chuẩn bị từ những nhà triết học “của thời đại họ”, 
của “nhân dân họ” cũng mang nặng tính nhân bản: đó 
là chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa nhân vị, chủ nghĩa tự 
do kể cả triết học của khoa học cùng chứa đựng “bản 
tính nguoi". 

John Rawls là nhà triết bọc của chủ nghĩa tư do, 
trong tác phẩm Ly luân vé công lý cho rằng: “Nền tàng 
của khế ước xã hội (G My) là tự do và công ly" mà “công lý 
như là công bằng”. 


Nước Mỹ và triết học Mỹ trước sau là thế. 


300 


T 


ÀI LIÊU THAM KHẢO 


-— -=-—-— 7e. 


PROKHOROV - La culture du millénaire 
prochain, Sciences sociales, 3. 1993, p. 106 


ANDREE MICHEL - Le féminisme, P.U.F, 1979 


ALEXIS DE TOCQUEVILLE - De la démocratie 
en Amérique, Robert Laffant, 1986 


ANNIE LENNKH - MARIE FRANCE TONET - 
Thuc trang nuóc My, Nhà xuát bàn Khoa hoc xà 
hói, 1995. 


ALVIN TOFFLER, HEIDI TOFFLER - Tao dung 
mót nén ván minh mói. Nhà xuát bàn Chính tri 
Quóc gia, 1996. 


ALVIN TOFFLER - Cú sóc tuong lai, Nhà xuất 
bản Thông tin lý luận, Hà Nội, 1997 

ALVIN TOFFLER - Thăng trầm quyền lực, Nhà 
xuất bản Thông tin lý luận, Hà Nội, 1997 

ALVIN TOFFLER - Làn sóng thú ba, Nhà xuất 
bản Thông tin, Hà Nội. 


ALAIN TOURAINE - Modemité et spécialités 
Culturelles, Revue internationale de sciences 
sociales, 11/19 


301 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


302 


BRONISLAW MOLIROWSKI — Une théorie 
scientifique de la culture, Francois Mospero, 1968 


CLAUDE JEAN BERTRAND - Les médias aux 
étals, Umis P.U.F, 1994 

CLAUDE LEVI - STRAUSS - Chüng tộc, lịch sử 
và văn hóa, Người dua tin Unesco 3, 1996. 

CLAUDE FISCHLER - Une *féminisation des 
Moeurs ", Esprit, Noember 1993, p. 9. 

Cuộc du hành của các tu tường, Người dua tin 
Unesco 6, 1997. 

ĐÀO DUY ANH - Văn hóa là gi? Văn hóa cứu 
quốc, Hà Nội, 1946. 

ĐĂNG NGỌC ĐỊNH - Định hướng văn hóa cho 
phát triển khoa học và công nghệ, (Chương trình 
cấp Nhà nước KX 06, Hà Nội, 1993). 

DAVID JASPER - The study of literature and 


relgion, An introduction, 2 éditon Macmillion 
1992. 


FEDERICO MAYOR - Những thách thức cüa nén 
văn hóa da dang, Người dua tin Unesco, 10/1993. 


FEDERICO MAYOR - Tái tao báo chí, Người dua 
tin Unesco, 10/1993. 

FEDERICO MAYOR - Giáo duc, chia khóa cua 
tuong lai, Người dua tin Unesco, 10/1993. 


GACTAN PICON - Histoire de littératures, 
Gallimard, Paris, 1968. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 
33. 


34. 


GAETAN LABICA - GERARD BENSUSSAN ~ 
Dictionnaire critique du marxisme, P.U.F, 1982. 


Histoire Universelle de L'art – Larousse, 1990. 


. HOÀNG VINH - Vàn dé ván hóa và phát triển, 


Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996. 


HUỲNH KHÁI VINH - NGUYỄN THANH TUẤN 
— Bàn về khoan dung trong văn hóa, Nhà xuất bàn 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997. 


HỮU HỌC, Mảnh trời Bắc Âu; Phác thảo văn hóa 
Thụy Điển, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 1997. 


JACQUES CHAMBAZ - Culture et Révolution 
informelle, La pensée No 270, 1989. 


JACQUE DROZ - Histoire des doctrines politiques 
en France, Presses universitaires, P.U.F, Paris, 
1992. 


JEAN GRANIER - Nietzsche, P.U.F, Paris, 1992. 


J. ROBIN - De la croissance économicque hunain 
au développement humain, Ed, Seuil, Paris, 1975. 


J.F.LYOTAR - La condition postmoderne, Les 
éditions de Minuit 1944. 


JEAN KANAPA - Critique de la culture 


KARL MARX - Bàn thảo kinh té — triết học năm 
1844, Nhà xuất bàn Sự thật, Hà Nội, 1962. 


L'activité philosophique contemporaine en France 
et aux Etat Unis, UDF, 1950. 


303 


36. 


37. 


38. 
39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


. LUDWIG MAREUSE - La philosophie américaine 


(trad de l'allemand), Gallimard, 1967. 


MADAN SARUP - An introductory Guide to post — 
structuralsm and Postmodernism, Harvester 
wkeatsheaf, London, 1986. 


MAURICE FLAMANT - Histoire de libéralisme, 
P.U.F, 1998. 


La Révolte Contre Le Formalisme, P.U.F, 1963. 


MAGOROE MARUYAMA - Phuong thúc tu duy 
với các nén văn hóa, Người dua tin Unesco, 2/1996. 


MARC LE BOT - La mort dans l'art, Esprit, 
October 1993, p. 132. 


MICHAEL WALZER - La justice dans les 
institutions, Esprit, Mars — Avril 1992, Paris. 

MACHEL FRAGONARD - Le culture du 20e 
siecle, Bordas, Paris, 1995. 


MICHEL HENRI - Marx, une philosophie de la 
réalité, Gallimard, p. 1976. 


NGUYÉN HÓNG PHONG - Bua ván hóa vào bén 
trong phát trién, 1993 (Chuong trinh KX 06). 


Những bí ẩn của sự phức tap, Người dua tin 
Unesco số 2, 1996. 
ODON VALLET - Culture religieuse — 


Patrimoines spirituels — fonctions des croyances, 
P. Massan, 1990. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 
57. 


58. 


ODEN VALLET ~ Culture générales, P. Masson, 
1991. 


PAUL HENRY CHAMBART DE LAUWE - 
Transformations sociales et dynamiqus culturelle, 
1981. 


PAUL PETIT - La civilisation hellénitique, P.U.F, 
1962. 


PAUL RICOEUR - Histoire et vérité, Ed. Du seuil 
1955. 


PATRICK MIGNON - Existe — t — il une “culture 
rock", Esprit, Juillet, p. 140. 


PAUL LANGEVIN - Culture et humanité. 


PHAM XUÁN NAM - Vé vai tro cüa giáo duc khoa 
hoc và văn hoc khi vạch kế hoạch tiến vào tương lai, 
Viện dự báo chiến lược KT và CN, Hà Nội, 1993. 


Phương pháp luận về vai trò của văn hóa trong 
phát triển, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1993, 


Phong cảnh con người. Đối thoại giữa người và 
cảnh, Nguoi dua tin Unesco số 5/1997. 
PIERE DESUANT - Le narcisissme, P.U.F, 1971. 


S.D. DUBE - Dimensions culturelles du 
dévelopment, R. T. des sciences sociales, 11/1988. 


S. D. DUBE - Le róle essentiel de la culture dans 
le développment, (travaux en cours, 12/1990). 


305 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 
67. 
68. 
69. 


70. 


71. 


306 


Science, technique, culture: Phumanisation et la 
responsabilité sociale Sciences sociales, 1, 1990, P. 
205. 


Sự bùng nổ đa phương tiện, Quo vadis? Người dua 
tin Unesco số 2/1996. 


THANH DUY - Văn hóa trong phát triển xã hội 
Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1996. 


Thân thể và tỉnh thần, Người đưa tin Unesco số 
4/1997. 


Truyền thanh, một phương tiện truyền thông đại 
chúng của tương lai, Người đưa tin Unesco số 
2/1997. 


TRUONG CHINH - Chü nghia Mác và ván hóa 
Viét Nam, Hói ván nghé, 1949. 


UNESCO - Culture, Dialogue entre les peuples du 
monde, La culture à l'áge électronique, 1985, 188p. 


UNESCO - La culture et l'avenir, 1985. 
UNESCO - Freedom and culture. 
UNESCO - Young people and culture institutions. 


UNESCO - Nouvelles dimensions de la musique, 
de la littérature et de la philosophie. 

Văn hóa và tính cách của người My, Nhà xuất bàn 
Khoa hoc xà hói, 1990. 

Văn hóa vi con người, Nhà xuất bản Văn hóa, 
1993. 


72. V. LYSSENKO — Orient — Occident — rencontre 
des culture, Sciences sociales, 1, 1991, p. 212. 


73. HOÀNG BINH PHÚ, Vàn hóa khoa hoc và ván 
hóa nhàn ván, Ván hoc, 2/1994. 


74. Khái niém và quan niém về văn hóa — Viện văn 
hóa, 1986. 

15. MORTON WHITE - La pensée sociale en 
Amérique. 


307 


BẰNG NIÊN ĐẠI TRIẾT HỌC MỸ 


1260 


1636 
1673 


1693 


1727 


1728 
1743 
1754 
1757 


1762 
1776 


1776 
1801 


1836 


308 


Những nhà hành huong ở Mayflower đặt 
chân 6 Mỹ 
Thành lập trường Harvard 


John Locke dua ra dự tháo xây dung nhà 
nước ở California 


Cotton Mother, Ky tích của thế giới vô 
hình 

B. Franklin thành lập câu lạc bô Junto 
(đến 1743 tro thành “Hội triết học”) 
George Berkeley tới My 

Thành lập “Hội triết học Mỹ” 

Jonathan Edward, Y chí tự do 

David Hium, Lich si tự nhiên của tôn 
gido 

Jean — Jacques Rouseau, Khế ước xã hội 


Tuyên ngôn độc lập (do Thomas Jefferson 
soạn thảo) 


Thomas Peine, Y nghĩa chung 


Thomas Jefferson, Tóng thóng Hoa Ky 
nhàn chúc 


R. W. Emerson, Tw nhiên tiến tới thành 
lập “Câu lạc bộ những nhà siêu nghiệm” 


1841 — 1847 
1855 — 1916 
1861 ~ 1865 
1863 – 1952 
1867 — 1893 
1878 


1842 – 1910 
1838 — 1918 
1870 – 1958 
1908 
1908 


1908 


1909 
1910 


1920 
1924 
184 – 1947 


1932 


Vùng di dân mẫu mực “Brook Farm” 
Josiah Royce 

Nói chién 

George Santayana 

Tap chí vé tư biện Triết hoc 


Charles 8. Pierce, Làm thé nào tw tuóng 
của chúng ta được sáng súa 


William James 

Henry Adam 

B. Waston 

W. Quine 

B. P. Bowne, Chủ nghĩa nhân vi 
Wilhelm Jerusalem, Chủ nghĩa tiên 
nghiêm uà tiến hóa 

Henri Bergson, Tiến hóa sáng tao 
Sigmund Freud sang Mỹ giảng day 


Cương lĩnh có tuyên ngôn thứ nhất của 
những người theo chủ nghĩa hiện thực 
mới 


John Dewey, Xây dựng lại trong Triết học 
A. W. Whitehead sang Mỹ 


Whitehead, Quá trình uà hiện thực 
(1929) 


Karen Horney sang Mỹ lập Viện nghiên 
cứu phân tâm học Mỹ 


309 


1934 


1898 - 1979 
1960 
1900 — 1980 
1886 — 1965 
1963 
1976 


1977 


1977 
1980 
1991 


310 


A. Einstein (sau khi di cu sang Mỹ), Tôi 
nhìn thế giới thế nào? 

Herbert Marcuse 

Phản văn hóa nổ ra ở Mỹ 

Erich Fromm 

Paul Tillich 

W. Sellars, Khoa học tri giác và hiện thực 
Karl Feyeraybend, Phản đối phương 
pháp 

T. S. Kuhn, Cấu trúc của cuộc cách mang 
khoa hoc 

John Rawls, Lý luận công lý 

Rorty, Triết hoc và cái gương tự nhiên 


R. Nixon, Chóp lấy thời cơ 


CHỈ DÁN KHÁI NIỆM CHỦ ĐỀ 


A 
Ai Cập học 
Ẩn dụ thị giá 
E 
Bản chất 
Bản chất (CN) 
Bản năng 
Bản thể 
Bản thể học 
Bản tính 
Bất khả tri (CN) 
Biệt ngữ 
Biểu tượng đặc ân 


Bình thường 

Bức màn không hay biết 
C 

Cá nhân (CN) hỗn loạn 

Cá nhân tàn bạo (CN) 

Cách mạng giới tính 

Cái đó 

Cái thiện 

Cận tâm lý học 

Cạnh tranh man rợ 


Egyptology 
visual metaphor 


` essence 


essentialism 

libido 

being 

ontology 

nature 

agnosticism 

jargon 

privileged representation / 
symbol 

normal 

the veil of ignorance 


anarchic personalism 
rugged invidualism 
sexual revolution 

id 

right 

parapsychology 
savage concurrence 


311 


Chân lý 

Chiết trung (CN) 
Chống chung chạ (CN) 
Chống duy lý chủ nghĩa 
Chống hiện đại (CN) 
Chống trí tuệ (CN) 
Chống tự do (CN) 

Chủ toàn (CN) 
Chuyên nhất (CN) 
Chuyển nhượng 

Có don 

Co giói (CN) 

Co hói 


Con người thân lập thân 


Công bằng 

Công cụ (CN) 
Công lý 

Công nghiệp (CN) 


Công nghiệp hàn lâm viện 


Của cải 
Của cải ban đầu 
Cứu chuộc 

D 
Dự phóng 
Dung hợp 
Được kiểm chứng 
Duy cảm (CN) 
Duy danh (CN) 
Duy khoa hoc 


312 


verity 

eclecticism 
anticollectivisism 
antirationalism 
antimodernism 
antiintellectualism 
antiliberalism 
holism 
exclusivism 

to transfer / dispose of 
solitariness 
mechamsm 
opportunity 
self-made-man 
fairness /equity 
instrumentalism 
justice 
industrialism 
academic industry 
goods / wealth 
primary goods 
redeem / Row 


project 
concilidate 
verified 
sensualism 
nojnalism 
scienüsm 


Duy lý 
Duy lý (CN) 
Duy lý (CN) Cơ đốc 
Duy lý thần học 

và hữu thần (CN) 
Duy lý mới (CN) 
Duy mỹ (CN) 
Duy ngã (CN) 
Duy nhất (CNY 
Duy thực thiễn (CN) 
Duy trí tuệ (CN) 
Duy vật lý (CN) 


D 
Dàm dao 
Darwin xã h ĝi (CN) 
Diễn dich già thiết 
Dinh giá 
Độ lâu thuần túy 
Dó thức 
Đối tuợng hóa 
Don nguyên ((CN) 
Don tử (CN) 
Dóng vát logoic 
Dóng y thúc 

F 
Freud (CN) 
Freud mói (CN) 

G 
Giá tri 
Già hóa 


rational 
rationalism 
Christian rationalism 
theologal and theist 
rationalism I 
neo-rationalism 
aetheticism 
solipism 
unitarianism 
praticalism 
intellectualism 
physicalism 


conversation 
social Darwinism 
hypothesicv deductive 
validation 

pure dureation 
diagram 
objectivation 
singularism 
monadism 

logic animal 
stream of thought 


Freudism 
neo-Freudism 


value 
falsify 


313 


Giá trị dao đức 
Giá trị học 
Giá trị tiền mặt 
Gợi mở 

H 
Hành khổ 
Hành vi (CN) 
Hào hiệp 
Hạt nhân duy lý 
Hậu công nghiệp (CN) 
Hë chuẩn 
Hiện sinh (CN) 
Hiện thực (CN) 
Hiện thực ảo tưởng 


Hiện thực khoa học (CN) 
Hiện thực phê phán (CN) 


Hiện tính 

Hiện hữu 

Hiện tượng (CN) 
Hiện tượng học 
Hiệu quả 

Hình tâm học 
Hình thức (CN) 
Hoài nghĩ 

Hoài nghi (CN) 
Hoan lac (CN) 
Hói khoa hoc 
Hàn loan (CN) 
Hóng nhién 


3814 


ethic value / morality 
axiology 

cash value 

heuristic 


martyr 
behaviourism 
generous 
ratianalist core 
post-industrialism 
paradigm 
existentialism 
realism 

utopian realist 
scientific realism 
critical realism 
actuality 
existence 
phenomenalism 
phenomenology 
consequence 
gestaltism 
formatlism 
doupt 
scepticism 
hedonism 
scientific scciety 
anarchism 
puerile 


Hüu co organicism 


Hữu thể tự nó being-in-itself 
Huyền thoại của cái cho myth of the given 
K 
Kết cấu contruction 
Khả tính thuần túy pure possibility 
Khắc kỷ stoic 
Khách thë hóa objectivation 
Khách thể vĩnh hằng etermal object 
Khái niém (CN) conceptualism 
Khé uóc xà hói - — contract social 
Khoái lac voluptuous 
Khoan dung tolerance 
Khóng - triét hoc non-phisology 
Khóng binh thuong anormal 
Kinh nghiém (CN) empiricism 


Kinh nghiệm siêu nghiệm (CN): trancendental 


,empiricism 

Kinh nghiém triét dé (CN) trancendantal empiricism 

L 

Làm thức vô thức making the unconscious 
conscious 

Làng man (CN) romanticism 

Lién dóng (CN) coherentism 

Lién minh mói new alliance 

Lién thóng connexion / connection 

Lo áu ` anguish 

Lógic mô thức modal logic 


315 


Lời thánh truyền 
Ly try thuần túy 
Lý trí, lý tính 
M 
Marx (CN) 
Mặc thị 
Mach (CN) 
Marx - Freud 
Miën hành 
Minh nhiên 
Mô tà 
Mục đích học 
Mỹ (CN) 
My hóa 
N 
Nền tàng (CN) 
Ngẫu nhiên 
Nghi ngờ 
Nghĩa vụ 
Ngộ tính 
Người theo duy lý (CN) 
Nguyên tắc chênh lệch 
Nguyên tử (CN) 
Nhân học 
Nhân vị 
Nhân vị (CN) 
Nhập cuộc bản thể học 
Nhất nguyên (CN) 
Nhị nguyên (CN) 


316 


oracle 
pure ratio 
ratio 


Marxism 
illumination 
Machism 
Freudomarxism 
somnambulism 
evidence 
description 
teleology 
Americanism 
Americanize 


foundationalism 
tychism 

doudt 

deontology 

prehension 

rationalist 

the difference principle 
atomism 

anthropology 

person 

personalism 
engagement ontologique 
monigenism 

dualism 


Niém tin 
Nói quan 


P 
Pham trü 
Phán doán giá tri 
Phân phối lại 
Phản ứng đặc biệt 
Phi lý 
Phi sự vật 
Phổ quát 
Phương Đông (CN) 
Phương pháp học 


Q 
Quy giản (CN) 
Quỷ thần học 
Quy ước 
Quyền tự nhiên 
Quyết đị+h (CN) 


S 
Sai lầm (CN), tính sai lầm 
Sáng sủa 
Sáu xú 
Siéu hinh hoc 
Siéu nghiém (CN) 
Siéu viét 
Só-vanh (CN) 
Su kién 
Su vàt 


faith / croyance 
introspection 


category 

estimate the value 
distribution 
Special response 
irratinal 
non-thins 
universal 
Orientalism 
methology 


reductionism 
demonology 
conventionalism 
natural laws 
determinism 


faillibilism 

light 

nostalgia 
metaphysics 
trancendentalism 
trancendence 
Chauvinism 
event 

thing 


317 


Sung suóng 
Suy đổi 
Tác dụng 
T 
Tâm linh, linh hồn 


Tấm màn không hay biết 
Tăng thêm của tỉnh thần 


Tăng văn hóa hóa 
Tha hóa 
Thăm do 
Thần giao cách cảm 
Thần trị 
Thanh giáo 
Thánh thi 
Thiên chúa 

trên Thiên chúa 
Thiết chế 
Thỏa mãn 
Thời cố 
Thoi cơ 
Thomas mới (CN) 
Thông hiểu 
Thực chứng (CN) 
Thực dụng 


happy / bonheur 
decadence 
working 


soul 

the viel of ignorance 
added by the mind 
acculturation 
alienation 

inquiry 

telepathy 
theocraty 
puritanism 

psalm 

God above God 


institution 
satisfactory 
occurence 
opportunity 
neo-Thomism 
verstehen (Đức ngữ) 
positivism 
pragmatism 


Thực dung khái niệm (CN) conceptualistic 


Thực dụng 


thanh lãng (CN) 


Thực thể 
318 


pragmatism 
serene pragmatism 


substance 


Tiểm thức 

Tiến bộ xã bội (CN) 

Tiến hóa (CN) 

Tiền lãng mạn 

Tiên nghiệm 

Tiên nghiệm (CN) 

Tiên tri 

Tin lành mới (CN) 

Tính có ích 

Tính dục 

Tính dục 

Tính duy lý 

Tính duy lý bội 

Tính hiệu quả 

Tính phi duy lý 

Tội phạm học 

Tôi, ngã 

Trắc địa học 

Trí năng 

Triển vọng (CN) 

Triết học hoạt động 
quá trình 

Triết học phân tích 

Triết học xã hội 

Trực giác 

Trùng hưng 

Trùng ngôn 

Truyền thống 

Tự biện 

Tự đánh giá 


subconsciousness 

soicial progressionism 

evolutionism 

preromantic 

apriori 

apriorism 

prophecy 

neo-Evangelism 

usefulness 

eros, erotic 

sexuality 

rationality 

multiple rationality 

workablility 

irrationality 

criminology 

ego 

geodesy 

intellect 

perspectivism 

activities philosophy of 
process 

analytic philosophy 

social physolophy 

intuition 

restoration 

tautology 

tradition 

speculative 

auto-evaluation 


319 


Tự do 
Tu đo (CN) 
Tự do mới (CN) 
Tự do triệt để 
Tự nhiên (CN) 
Tự phát 
Tự thực hiện 
Tưng bừng 
Tung ca 
Tương đối (CN) 
Vv 
Vật chất (CN) 
Vị lợi (CN) 
Vị tha (CN) 
Vị thế khởthủy 
Vô bằng 
Vô nghĩa 
Vô thời 
Vô thức 
Vụi sướng 
X 
Xà hói chúc náng (CN) 
Xác suát 
Xao xuyén 
Xumg tói 
Y 
Y nghia 
Y thúc vü tru 
Y tưởng 
320 


liberality 
liberalism 
neo-liberalism 
radical liberalism 
naturalism 
spontanlity 
self-fulfilment 
jubilant 

hymn 

relativism 


materialism 
ultilitarianism 
altruism 
original position 
gratuitous 


: absurd 


intemperate 
unconscious 
joinssance 


functional socialism 
probability 

anxiety 

confession 


mind 
cosmic consciousness 
idea 


MỤC LỤC 


LỜI NÓI ĐẦU 5 
CHUONGI 8 
NƯỚC MỸ VÀ TRIẾT HỌC MỸ 8 
1. THỜI KỲ THUỘC DIA 8 
2. THỜI KỲ DỰNG NƯỚC 17 
3. THỜI KỲ NƯỚC MỸ TRÒ THÀNH SIÊU CƯỜNG 38 
CHUONG II 87 
CHU NGHÍA THUC DUNG 87 
1. CHARLES S. PEIRCE - NGƯỜI SÁNG LẬP CHỦ NGHĨA 
THUC DUNG 87 
_ 2, WILLIAM JAMES, NGƯỜI LÀM CHO THÉ GIỚI BIẾT TỚI 
CHÜ NGHÍA THUC DUNG MY 106 
3. JOHN DEWEY, NHÀ TRIẾT HỌC THUC DỤNG CỦA “CHỦ 
NGHĨA TỰ DO TRIỆT ĐỀ” 27 
CHUONG III 149 
NHÜNG GIÁ TRI NHÀN BÁN KHÁC 149 
1. CHÚ NGHÍA FREUD Ó MY 149 
2. CHÚ NGHÍA NHÁN VI 171 
3. CHỦ NGHĨA HIỆN SINH 194 
4. CHỦ NGHĨA TỰ DO 205 
CHƯƠNG IV 221 
TRIẾT HỌC KHOA HỌC 221 


321 


322 


1. CHỦ NGHĨA HIỆN THUC MỚI 

2. TRIẾT HỌC PHÁN TÍCH 

3. TRƯỜNG PHÁI CHỦ NGHĨA LỊCH SỬ 
4. CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC KHOA HỌC 
KẾT LUẬN 

BẢNG NIÊN ĐẠI TRIẾT HỌC MỸ 
CHỈ DẪN KHÁI NIỆM CHỦ ĐỀ 


221 
243 
268 
287 
298 
308 
311 


TRIẾT HC MỸ 


Sách chuyên khảo 


BÙI DÁNG DUY - NGUYÊN TIẾN DŨNG 


NHÀ XUẤT TỔNG HỢP 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thi Minh Khai - Q. 1 
ĐT: 8.225.340 - 8.296.864 - 8.220.405 - 8.296.713 - 
8.223.637 Fax: 84.8.8.222.726 * 


Email:nxbtphemGvnn.vn 


Chiu trách nhiệm xuất bản: TRAN DINH VIỆT 
Biên tập: LÊ VĂN TÂN 
Sửa bàn in: HƯỚNG DƯƠNG 
Bìa của: MAI QUẾ VŨ 
Thực hiện liên doanh: Nhà sách Сао Thom 
29 Phan Đình Phung- ĐaNăng 


In lần thứ nhất, số lượng 1000 cuốn, khổ 13,5x20,5em tại 
Công ty in Hưng Phú. Giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch 
xuất bản: 1058-66/XB-QLXB ký ngày: 06/07/2005. In xong 
nộp lưu chiểu: 01/2006 


Một toàn cảnh về nước My và triết học Mỹ 
nhiều màu nhiều sắc trong lịch sử hơn bốn trăm 
năm tồn tại của Hoa Ky. 

Một sản phẩm tinh thần đặc biệt của nhân dân 
Mỹ: chủ nghĩa thực dụng. 

Một chùm giá trị nhân bản khác: chủ nghĩa 


Freud mới, chủ nghĩa nhân vị, chủ nghĩa hiện sinh, 


chủ nghĩa tự do. 
Một mảng các trào lưu triết học khoa học: chủ 


nghĩa hiện thực mới,chủ nghĩa hiện thực khoa học, 


triết học phân tích, trường phái lịch sử cùng với 
triết học ứng dụng đã góp phần làm nổi lên một ý 
tưởng ởMỹ: “Triết học là đầy tớ của khoa học”. 


NHÀ SÁCH CẢO THƠM 
29 Phan Đình Phùng - Đà Nẵng 
ĐT: (0511) 817863 
E-mail: caothom5703@yahoo.com 


Giá: 45.000đ 


